CAO CỰ GIÁC (Chủ biên) 
ĐẶNG THỊ THUẬN AN~ NGUYỄN ĐÌNH ĐỘ 
NGUYÊN XUÂN HỒNG QUÂN -PHẠM NGỌC TUẤN 


GÙ 
+4 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


CAO CỰ GIÁC (Chủ biên) 
ĐẶNG THỊ THUẬN AN - NGUYỄN ĐÌNH ĐỘ 
NGUYỄN XUÂN HỒNG QUÂN - PHẠM NGỌC TUẤN 


HOÁ HỌC 


SÁCH GIÁO VIÊN 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 
BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG SÁCH 


(kết tủa) 
:  [ewmap — [mmewpgm —— —| 


đkc standard ambient temperature | điểu kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất 
and pressure (SATP) (298 K, 1 bar) 
AH° standard enthalby of formation at | enthalpy tạo thành chuẩn ở 298 K 
f 298 
298K 
standard enthalpy change ofreaction | biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng 
at298K 298K 


_ —&ẩmẪƯNjmHAMAT | 
—_ _ láém 


GV 
HS 
SGK 


Ja —| 
r— 
bạc — 
EE 
KWLH 


PPDH 


phương pháp dạy học 
kĩ thuật dạy học 


'What we Know/ What we Want to | kĩthuật dạy học KWL 
learn/What we Learn 


'What we Know/ What we Want to | kĩ thuật dạy học KWLH 
learn/ What we Learn/ How can 
we learn more 


STEM Science, Technology, Engineering, | Khoa học, Công nghậ, Kĩ thuật, Toán học 
Maths 


L 


LỜI NÓI ĐẦU 


Sách giáo viên Hoá học 11 (Chân trời sáng tạo) được biên soạn nhằm giúp giáo viên tổ 
chức hiệu quả các hoạt động dạy học theo từng bài học trong sách giáo khoa Hoá học 11. 


Sách là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên thiết kế bài giảng dạy học phát triển 
phẩm chất và năng lực học sinh. Do đó, sách tập trung hướng dẫn giáo viên: 


Viết mục tiêu cho từng bài giảng phù hợp với mục tiêu của bài học trong sách giáo khoa. 


~ Thiết kế và tổ chức các hoạt động trong sách giáo khoa phù hợp với từng đối tượng 
và điều kiện thực hiện. 


— Phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học sinh, cách tổ chức cho học 
sinh thảo luận các nội dung cụ thế theo yêu cầu trong sách giáo khoa. 


— Phương pháp trả lời các câu hỏi và nhiệm vụ thảo luận, luyện tập, vận dụng và bài 
tập cuối mỗi bài học trong sách giáo khoa. 


Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã nỗ lực hết mình để có những gợi ý tốt nhất 
cho giáo viên khi thiết kế bài giảng. Dù vậy, sách vẫn không thể tránh khỏi những thiếu 
sót nhất định. Các tác giả rất mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô trực tiếp giảng 
dạy ở các trường Trung học phổ thông để sách ngày càng hoàn thiện hơn. 


Trân trọng cảm ơn! 


CÁC TÁC GIẢ 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


MỤC LỤC 


PHẦN MỘT. HƯỚNG DẪN CHUNG.................................. «se Ổ 
1. Giới thiệu sách giáo khoa Hoá học 11 


2. Phân tích cấu trúc sách và cấu trúc bài học 


3. Phương pháp và kĩ thuật dạy học hoá học 
4. Kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Hoá họ. 
5, Phân phối chương trình môn Hoá học 11 


PHẦN HAI. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG.............................. S1 <6esssiiriiaoeooee 35 


CHƯƠNG 1. CÂN BẰNG HOÁ HỘ cu nu ccc666666666666666666666666666661666666060606560- 509) 
Bài 1. Khái niệm về cân bằng hoá học................. sa .. sz 8B 


Bài 2. Cân bằng trong dung dịch nước 


Ôn tập Chương 1... 117... -. 7. Àaễẽăsssaeeeseăễ.64 


CHƯƠNG 2. NITROGEN VÀ SULFUR,........................ «Seo. ÔỘ) 
Bài 3. Đơn chất nitrogen...................................e-eceeees 


Bài 4. Ammonia và một số hợp chất ammonium... 
Bài 5. Một số hợp chất với oxygen của nítrogen.... 


Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide 
Bài 7. Sulfuric acid và muối sulfate 


CHƯƠNG 3. ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỌC HỮU CƠ............................. seo TÔZ 
107 
120 
126 
ME) 


Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ 


Bài 9. Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ 


Bài 10. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ... 
Bài 11. Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ... 


CHƯƠNG 4. HYDROCARBON .......................... eo T46 
Bài 12. Alkane 
Bài 13. Hydrocarbon không no 
Bài 14. Arene (Hydrocarbon thơm) 


Ôn tập Chương 4 ................6ốấố30000009)/00/006.. Tu.....ooooiiooeioeioosiaaoao, TÔO, 


CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT HALOGEN - ALCOHOL - PHENOL . 
Bài 15. Dẫn xuất halogen... 
Bài 16. Alcohol 

Bài 17. Phenol . 


ssxsssseoe. 20 
204 
216 
231 


Ôntập hương 5... ...... 42 


CHƯƠNG 6. HỢP CHẤT CARBONYL (ALDEHYDE - KETONE) - 
CARBOXYLIC ACID .. -°Ö-247 
247 
264 


lỦn tù CHIGH Õ nqaqasgottaotsitaotttonletinoitasotigssnoasdoinssnoasesnoyd77 


Bài 18. Hợp chất carbonyl . 


Bài 19. Carboxylic acid... 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


PHẲNMỘT_ _ 
HƯỚNG DẪN CHUNG 


1. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA HOÁ HỌC 11 - BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 

1.1. Định hướng biên soạn 

1. Theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông được thể hiện qua Nghị quyết 88 của 
Quốc hội về đổi mới chương trình và SGK phổ thông và theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT 
ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

2. Bám sát các tiêu chuẩn SGK mới ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017 ngày 22 
tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. SGK Hoá học 11 đảm bảo tính khoa học hay nguyên tắc phù hợp của SGK với khoa 
học bao gồm: 

~ Vai trò chủ đạo của lí thuyết, tương quan hợp lí của lí thuyết và sự kiện, tương quan 
hợp lí giữa kiến thức lí thuyết và kĩ năng giúp hình thành năng lực cho HS. 

~ Có mối liên hệ thiết thực, chặt chẽ của tài liệu giáo khoa với cuộc sống, với khoa học 
lên ngành và với thế giới tự nhiên. 

— Những tiến bộ trong lĩnh vực hoá học gắn liền với sự phát triển của những phát hiện 
mới trong các lĩnh vực của các ngành sinh học, y học và vật lí. Những thành tựu của hoá 
học được ứng dụng vào các ngành vật liệu, năng lượng, dược phẩm, công nghệ sinh học, 
nông - lâm - ngư nghiệp và khoa học vũ trụ. 

4. SGK Hoá học 11 được biên soạn nhằm tạo điều kiện tối đa cho GV đổi mới PPDH, 
hình thành cho HS phương pháp tự học, tư duy năng động sáng tạo. 

5, Hoá học kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực nghiệm, là cầu nổi các ngành khoa 
học tự nhiên khác. Môn Hoá học giúp HS có được những tri thức cốt lõi về hoá học và ứng 
dụng những tri thức này vào cuộc sống. Cùng với các môn Toán học, Tin học và Công nghệ, 


môn Hoá học góp phần thúc đẩy giáo dục STEM. Vì vậy nội dung được trình bày logic tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho HS trong việc sử dụng SGK Hoá học 11. Cụ thể như sau: 

— Đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi, cập nhật những kiến thức hiện 
đại, sát với thực tiễn. 

— Bám sát mục tiêu cấp học, chương trình giáo dục cấp học và các yêu cầu cân đạt 
để đảm bảo tính vừa sức đối với HS, đạt được hài hoà về mục tiêu năng lực và phẩm chất 
cho từng lớp học. 

- Đảm bảo sự phù hợp giữa lí thuyết và thực hành. Tăng cường kiến thức thực tiễn và 


số lượng các thí nghiệm cần thiết. Những thành tựu của hoá học hiện đại là kết quả của 
một chặng đường dài về sự phát triển, là sản phẩm của thực tiễn lịch sử xã hội. 

— Phát triển ở HS các phẩm chất, năng lực chung và góp phần hình thành và phát 
triển năng lực hoá học, bao gồm: nhận thức hoá học; khám phá thế giới tự nhiên dưới góc 
độ hoá học; vận dụng kiến thức, kĩ năng hoá học vào thực tiễn. 

~ Tạo cơ hội cho GV đổi mới, sáng tạo bài dạy thông qua việc thiết kế SGK theo định 
hướng phát triển phẩm chất và năng lực. 

— Đồi mới cách đánh giá kết quả giáo dục hỗ trợ việc phát triển phẩm chất và năng lực 
cho HS, nhằm kiểm soát quá trình học tập, thúc đẩy sự cố gắng liên tục của HS. 

~ Tăng cường kênh hình minh hoạ bền cạnh kênh chữ tạo điều kiện cho HS học tập. 

- Tăng cường các dạng bài tập thực tiễn giúp HS vận dụng kiến thức hoá học giải 
quyết các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. 


Nghị quyết 
TW 29-NQ/TW 11/2013 


‡ 


Nghị quyết 88/2014/QH13 


Quyết định 404/QĐ-TTg 3/2015 la#£=. 
__-LL4 


(Đề án đổi mới : và SGKGDPT) HOÁ HỌC 


N 
Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT. |Đủ~Đúng- Đẹp 7” | UP 


(Tiêu chuẩn SGK mới) 


‡ 


Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT 
(Chương trình GDPT tổng thể 


và môn Hoá học) 


‡ 


Luật Giáo dục sửa đồi 2019 


{ 


Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT 


(Bổ sung tiêu chuẩn SGK mới) 


Á Hình 1. Cơsở biên soạn SGK Hoá học T1 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


1.2. Những điểm mới của SGK Hoá học 11 


Hoá học là môn học lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp thuộc 
nhóm mồn Khoa học tự nhiên. Nội dung SGK Hoá học 11 được thiết kế thành các chương/ 
bài, vừa bảo đảm củng cỗ các mạch nội dung, phát triển kiến thức và kĩ năng thực hành, 
qua đó hình thành và phát triển năng lực hoá học trên nền tảng những năng lực chung 
và năng lực khoa học tự nhiên đã được hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản. SGK Hoá 
học 11 được xây dựng dựa trên cơ sở các kiến thức nền tảng về cấu tạo chất và lí thuyết 
phản ứng hoá học của SGK Hoá học và Chuyên để học tập Hoá học 11 để tiếp tục nghiên 
cứu về cân bằng hoá học, hoá học vô cơ, đại cương hoá học hữu cơ, hydrocarbon và một 
số dẫn xuất của hydrocarbon. 


1.2.1. Những điểm mới về quan điểm và triết lí biên soạn SGK Hoá học T1 


— Bám sát các tiêu chuẩn SGK mới và quy định về biên soạn SGK của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 


- Bám sát Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình giáo dục phổ 
thông môn Hoá học. 


~ Trọng tâm là chuyển từ giáo dục chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp HS hình 
thành và phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. 

Với tư tưởng Chân trời sáng tạo, bộ sách định hướng biên soạn cho HS: 

⁄ Khám phá thế giới tự nhiên từ những trải nghiệm thực tế; 

v/ Sáng tạo trong học tập vì một ngày mai tươi sáng; 

v Biết cách tự học là đổng nghĩa với mọi thứ đều biết; 


⁄ Định hướng nghề nghiệp cho bản thần. 


Ngiền điện 


Khoang niệng „. 
pM68-78 7 TÂN, 


Khoan dạ đy| 
pH15~35 l, 


) 
33mfớcdt Bjdigdà đdugđẸ\ 
-a8lase svlndihiie 
A Hình 2. Minh hoạ quan điểm và triết lí biên soạn 

1.2.2. Những điểm mới về cấu trúc SGK Hoá học 11 


SGK Hoá học 11 được thiết kế bao gồm 6 chương thể hiện đầy đủ nội dung chương 
trình Hoá học 11. Mỗi chương được chia thành các bài học với tổng số là 19 bài. Bảng giải 
thích thuật ngữ cuối sách giúp HS tra cứu nhanh một số thuật ngữ khoa học cần thiết. 


Hoá học 11 › Kiểm tra - Đánh giá 
{70 tiếp (7 tiế) 

6 chương 
{63 tiết) 


Chương 1: Cân bằng hoá học (9 tiết) 

Chương 2: Nitrogen và sulfur (10 tiết) 

Chương 3: Đại cương hoá học hữu cơ (10 tiết) 

Chương 4: Hydrocarbon (12 tiết) 

Chương 5: Dẫn xuất halogen - Alcohol - Phenol (10 tiết) 

Chương 6: Hợp chất carbonyl (Aldehyde - Ketone) - Carboxylic acid 


(12 tiết) 
Á Hình 3. Cấu trúc các chương trong SGK Hoá học 11 


Mỗi chương được cấu trúc như sau: 

— Tên chương; 

— Các bài học. 

Mỗi bài học là một đơn vị kiến thức trọn vẹn được thiết kế bởi một số tiết học bao 
gồm các nội dung sau: 

1. Mục tiêu: Giới thiệu yêu cầu cần đạt của bài học. Đây cũng là cam kết của người 
dạy và người học, sau khi học xong bài này, các em sẽ đạt được mục tiêu đó. SGK sẽ bám 
vào mục tiêu này để thiết kế các hoạt động phù hợp. 

2. Mở đầu (Khởi động): Bằng các tình huống, câu hỏi định hướng tạo hứng thú cho H5. 

3. Hình thành kiến thức mới: Kiến thức mới được hình thành bằng việc tiếp nhận 
thông tin, quan sát bối cảnh, kênh hình, bảng dữ liệu, biếu đồ, sơ đổ, đổ thị hoặc hoạt 
động thực hành thí nghiệm hay trải nghiệm thực tế. Thông qua thảo luận để trả lời các 
câu hôi định hướng hoặc thực hiện nhiệm vụ gợi ý trong SGK, HS rút ra kiến thức trọng 
tâm của bài học từ đó hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực. 

Ví dụ: Đề hình thành kiến thức về phản ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen và 
hydrogen cũng như vận dụng phản ứng này trong quá trình Haber ở Bài 4. Ammonia 
và một số hợp chất anmonium, GV hướng dẫn các nhóm HS thảo luận câu 7 trong SGK 
dựa trên các cơ sở: 

~ Giá trị biến thiên enthalpy của phản ứng tồng hợp ammonia (đã được học ở Hoá học 10). 

~ Dữ liệu về điều kiện phản ứng cho trong bài học (tuyến trái). 

~ Sơ đồ thiết bị tổng hợp theo quá trình Haber (Hình 4.4 SGK Hoá học 11, trang 26). 

~ Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier (đã học ở Bài 1. Khái niệm về cân bằng 
hoá học, SGK Hoá học 1], trang 8). 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


4. Kiến thức trọng tâm: Dưới sự hướng dẫn của GV, HS dễ dàng rút ra kiến thức 
trọng tâm cho mỗi đơn vị kiến thức và của cả bài học sau khi tham gia các hoạt động 
gợi ý theo SGK. 

5. Luyện tập: HS tự kiểm tra lại kiến thức và rèn luyện kĩ năng dưới sự hướng dẫn của GV. 

Ví dụ: Ở Bài 10. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ, khi lập công thức phân tử hợp chất 
hữu cơ, có thể dựa vào phổ khối lượng (Mass Spectometry (MS), đã học ở lớp 10) để xác 
định phân tử khối của hợp chất. Quan sát Ví dụ 2 được phân tích ở tuyến trái, HS dễ dàng 
thực hiện luyện tập tình huống tương tự bên cạnh (SGK Hoá học 11, trang 58). 

6. Vận dụng: HS giải quyết nhiệm vụ học tập liên quan tình huống trong thực tiễn 
hay trong bản thân môn Hoá học dưới sự hướng dẫn của GV. 

Ví dụ: Khi GV hướng dẫn HS tham gia hoạt động Tìm hiểu phương pháp điều chế alkene 
và alkyne của Bài 13. Hydrocarbon không no, GV hướng dẫn các nhóm HS quan sát Ví dụ 12 
và 13 để có kiến thức và kĩ năng thực hiện Vận dụng bên cạnh (SGK Hoá học 11, trang 84). 

7. Mở rộng: HS được cung cấp thêm những kiến thức liên quan giúp HS mở rộng 
hiểu biết và tăng hứng thú học tập môn Hoá học. 

Ví dụ: Ở Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ, khi giới thiệu về các tín hiệu phổ 
hồng ngoại (IR) của một số nhóm chức cơ bản (Bảng 8.4, trang 50, SGK Hoá học 11), GV có 
thể hướng dẫn HS đọc thêm Mở rộng để tìm hiểu mối liên hệ giữa các đại lượng số sóng, 
tần số, bước sóng dựa trên tốc độ truyền sóng. 

8. Bài tập: HS tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của bản thân. 

Sau mỗi bài học, là một số bài tập có tính chất vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào 
việc thực hành giải bài tập, phân tích tình huống, bối cảnh thực tế. 


@ È lứa ft in sinh lshingHúiobflm 


> Hoạt độnghình thành kiếnthức mới 


> Thào luận 


l 
[ 
I 
ƒ 
I 
Í 


> Tám tắt kiếnthứctrongtảm. 
@ P (ng cổ kiếnthứcv rờn luyện kĩnăng đã học 


È Vận dịng kiến thức và Mĩ năng đãhọc vàothựctiễn 


|_ 6iithiệ thếm Miếnthứcvà ứng dụng lên quan đếnbàihọc, 
[ đp ácentựhœänhà 


AHinh 4. Các icon tương ứng với các hoạt động trong SGK Hoá học 11 


1.2.3. Những điểm mới về mục tiêu và cách tiếp cận 

Mục tiêu cụ thể của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Hoá học đã xác định: 
Môn Hoá học hình thành, phát triển ở HS năng lực hoá học; đồng thời góp phần cùng các 
môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở HS các phẩm chất chủ yếu và 
năng lực chung, đặc biệt là thế giới quan khoa học; hứng thú học tập, nghiên cứu; tính 
trung thực; thái độ tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp 
với yêu cầu phát triển bền vững; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và 
sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân. 

SGK Hoá học 11 được biên soạn các bài học theo các hoạt động đảm bảo bám sát 
mục tiêu bài học nhằm hình thành và phát triển cho HS các phẩm chất chủ yếu, năng lực 
chung và năng lực hoá học. 


Thay đổi cách tiếp cận: Thay vì tiếp cận trực tiếp nội dung kiến thức như SGK hiện 
hành, SGK mới tiếp cận kiến thức thông qua bối cảnh và tình huống thường gặp trong 
thực tế (minh hoạ chủ yếu dưới dạng kênh hình), từ đó đề xuất các hoạt động giáo dục 
phù hợp với hệ thống câu hỏi thảo luận dành cho HS với sự trợ giúp của GV là người 
hướng dẫn HS rút ra các kết luận cần thiết theo yêu cầu cần đạt của chương trình hoá 
học. Hệ thống câu hỏi thảo luận cùng với hệ thống bài tập cuối bài học, cũng như các nội 
dung thực hành trong một số bài học sẽ giúp HS phát triển năng lực và phẩm chất theo 
yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học lớp 11. Ngoài ra, để HS và GV 
mở rộng kiến thức thực tiễn cũng như tạo hứng thú cho người sử dụng sách, SGK còn có 
các mục như “Mở rộng” ở một số bài học thích hợp. 


A Hình 5. Cách tiếp cận bộ sách thông qua trải nghiệm thực tế. 


1.2.4. Những điểm mới về nội dung 

SGK Hoá học 11 được biên soạn bám sát theo Chương trình giáo dục phố thông tổng 
thể và Chương trình Giáo dục phổ thông môn Hoá học 2018, do đó thể hiện những điểm 
mới về nội dung khoa học như sau: 

~ Vận dụng kiến thức hoá học lớp 10 về cơ sở cấu tạo chất, líthuyết phản ứng hoá học 
để giải thích tính chất các chất vô cơ và hữu cơ trong chương trình lớp 11. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


- Trang bị cho HS các kiến thức về lí thuyết cân bằng hoá học, hằng số cân bằng, 
chuẩn độ acid-base, một số phương pháp phổ (phổ khối, phổ hồng ngoại) để nghiên cứu 
về hoá học vô cơ và hoá học hữu cơ. 

Tăng cường bản chất hoá học của đối tượng, gắn với thực tiễn; giảm bớt và hạn chế 
các nội dung phải ghi nhớ máy móc, ít đi vào bản chất hoá học, góp phần tăng tính hấp 
dẫn của hoá học. 

— Rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học (làm thí nghiệm, quan sát, phân tích dữ liệu, 
giải thích kết quả, ...) để hình thành tư duy học tập và nghiên cứu hoá học. 

Ví dụ: Ở Bài 8. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ, đề tổ chức hoạt động dự đoán một 
số nhóm chức cơ bản dựa vào bảng tín hiệu phổ hổng ngoại (IR), có thể giới thiệu cho 
HS bảng tín hiệu phổ hồng ngoại của một số nhóm chức cơ bản, sau đó cho HS quan sát 
phổ đổ của một chất cụ thể, từ đó các em xác định được số loại nhóm chức có trong hợp 
chất dựa vào peak có số sóng tương ứng. Hoạt động này giúp các em làm quen với cách 
xác định cấu trúc các chất dựa vào dữ kiện thực nghiệm (quang phổ), tránh sa đà vào các 
biện luận không phù hợp với thực nghiệm. 


00 


8m ` Sai \\V 7/2010) v 

š dị) . 

Z 90 "mì l ị 

s5 lệ) | Ỉ lÍ 
>4 3002910 T6snÌ 

0 3880 đ ) 1017 Ù 
Fn \—— enzy ẩEool 


4000 3500 (3008 2508 200 ROB †@ÖN 400 1200 1003 800 600 
Số sóng (cnr ') 
Á Hình 6. Phổ IR của benzyl alcohol 
1.2.5. Những điểm mới về thiết kế và tổ chức hoạt động 


SGK Hoá học 11 được thiết kế đế phát triển phẩm chất và năng lực của HS, chú 
trọng trang bị các công cụ và phương pháp sử dụng công cụ, đặc biệt là giúp HS có kĩ 
năng thực hành thí nghiệm, kĩ năng vận dụng các tri thức hoá học vào việc tìm hiểu và 
giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn để của thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của 
cuộc sống. 

Các hoạt động tương ứng với các đơn vị kiến thức nhằm đạt mục tiêu bài học. Để hỗ 
trợ HS tự học và GV tổ chức dạy học, SGK thiết kế phần thảo luận dưới dạng các câu hỏi 
định hướng hoặc thực hiện nhiệm vụ. HS có thể trả lời các câu hỏi hoặc hoàn thành các 
nhiệm vụ thông qua làm việc nhóm để rút ra kiến thức/ kết luận/ nhận xét, ... từ đó phát 
triển phẩm chất và năng lực. 


CHUƠNG 


NHẬN XÉT/ 


BÀIHỌC (@——> HOẠTĐỘNG @——> THẢOLUẬN (@>— > (@ —> BÀITẬP 
KẾT LUẬN 
@ 
BE an denngeyernste 
Ỳ ——— 
PHẨM CHẤT 2 bana 
NĂNGLỰC Ô) Lhathasbee 


(Ộ),  tagdie Máchehlgpniingfl 


... 


® VN g  9/003R.9(0MiEE 
_ 


A Hình 7. Thiết kế các hoạt động của SGKHoá học 11 
1.2.6. Những điểm mới về cách trình bày 


SGK Hoá học 11 được trình bày có sự kết hợp hài hoà, cân đối giữa kênh hình minh 
hoạ bên cạnh kênh chữ, tạo điều kiện cho HS phát triển năng lực tự học. 


- Kênh chữ: Diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu; Kiến thức của bài được trình bày đảm bảo 
tính khoa học. 

~ Kênh hình: Hình ảnh minh hoạ thực tế với mục đích vừa cung cấp thông tin, vừa 
điều khiển được quá trình nhận thức của HS. 


1.2.7. Những điểm mới về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 


Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trong SGK Hoá học 11 đa dạng, phong 
phú, giúp GV vận dụng các phương pháp giáo dục tích cực hoá hoạt động của người học, 
nhằm khơi gợi hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, tăng cường 
các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kĩ năng cho HS. 

Khi tổ chức dạy học cho HS, cần được thực hiện theo các định hướng sau đây: 

— Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của H$; tránh áp đặt một chiều, ghi nhớ 
máy móc; tập trung bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học để HS có thể tiếp tục tìm hiểu, 
mở rộng vốn tri thức, tiếp tục phát triển các phẩm chất, năng lực. Vì vậy cần giao nhiệm 
vụ cụ thể cho từng cá nhân ở lớp cũng như tự học ở nhà. Tổ chức hoạt động nhóm gắn 
với nhiệm vụ của từng cá nhân trong nhóm. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức hoá học để phát hiện và giải quyết các vấn đề 
trong thực tiễn; khuyến khích và tạo điều kiện cho HS được trải nghiệm, sáng tạo trên cơ 
sở tổ chức cho HS tham gia các hoạt động học tập, tìm tòi, khám phá, vận dụng. 

~ Vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục 
tiêu, nội dung của từng bài học, đối tượng HS và điều kiện cụ thể, ví dụ kết hợp các hình 
thức học cá nhân, học nhóm, học ở lớp, học theo dự án học tập, tự học, ... Trong đó, GV 
cần lưu ý sử dụng thí nghiệm trong dạy học theo hướng khám phá, trực quan, nghiên 
cứu, trải nghiệm. 

~ Sử dụng linh hoạt các KTDH tích cực như mảnh ghép, khăn trải bàn, sơ đổ tư duy, ... 
nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động dạy học, phát triển năng lực cho HS. 

~ Tăng cường các bài tập gắn với thực tiễn, bài tập tình huống, bài tập thực nghiệm. 

1.2.8. Những điểm mới về đánh giá kết quả giáo dục 

Điểm mới về đánh giá kết quả học tập của HS khi học môn Hoá học là đánh giá theo 
năng lực. Hệ thống bài tập đánh giá được thiết kế theo tình huống/ bối cảnh. Hệ thống 
bài tập gồm bài tập trắc nghiệm khách quan, bài tập tự luận, bài tập tình huống và phần 
vận dụng có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. 

GV cần lưu ý các điểm sau khi đánh giá: 

~ Sử dụng nhiều bài kiểm tra đa dạng (giấy, thực hành, sản phẩm dự án, cá nhân, nhóm, ...) 
trong suốt quá trình học tập. 

~ Đánh giá quá trình tạo ra sản phẩm, chú ý đến ý tưởng sáng tạo. 

Hướng dẫn HS chủ động trong đánh giá, khuyến khích tự đánh giá và đánh giá chéo của HS. 

- Đánh giá vì sự tiến bộ của HS. 

~ Kết hợp các nguồn đánh giá khác nhau: tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, đánh giá 
từ GV, phụ huynh và cộng đồng. 

1.2.9. Điểm mới về sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong 
việc tổ chức dạy học Hoá học 11 

Các hoạt động trong SGK Hoá học 11 định hướng cho HS thảo luận, thực hành, rền 
luyện không chỉ ở trên lớp mà còn ở gia đình, ở ngoài xã hội và thế giới tự nhiên. Trong 
quá trình học tập theo SGK Hoá học 11, HS còn được trải nghiệm thông qua các quan sát, 
thực hành thí nghiệm, trải nghiệm thực tế, ... để hoàn thành mục tiêu bài học. 


2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC BÀI HỌC 
2.1. Phân tích cấu trúc sách 


Nội dung kiến thức môn Hoá học 11 được thiết kế thành các chương vừa bảo đảm 
củng cố các mạch nội dung, phát triển kiến thức và kĩ năng thực hành đã hình thành từ 
môn Khoa học tự nhiên, vừa giúp HS có hiểu biết sâu sắc hơn về các kiến thức cơ sở chung 


của hoá học, làm cơ sở để học tập, làm việc, nghiên cứu (Hình 8). 
z® Chương 1. Cân bằng hoá học (9 tiết) 


Chương 2. Nitrogen và sulfur (10 tiết) 


G Chương 3. Đại cương hoá học hữu cơ (10 tiết) 


HOÁ HỌC 11 ———m® Chương 4.Hydrocarbon (12 tiết) 


Ể. — Chương 5. Dẫn xuất halogen - Alcohol - Phenol (10 tiết) 


—)_. Chương 6. Hợp chất carbonyl (Aldehyde - Ketone) - Carboxylic acid (12 tiết) 


@ Kiểm tra ~ đánh giá (7 tiết) 


Á Hình 8. Sơ đỗ kết cấu nội dung SGK Hoá học †1 
2.2. Cấu trúc các chương/ bài học theo mạch kiến thức 
r9 Hướng dẫn sử dụng sách 


Mục lục 


Chương 1 — 


SÁCH GIÁO KHOA ¬ 
HOÁ HỌC 11 đ Ga: C{ ®ính 


„-" 


`~@ Giải thích thuật ngữ 


A Hình 9. Sơ đồ cấu trúc các chương SGK Hoá học 1T 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


x® Mục tiêu 


Khởi động/ Mở đầu 


— Hoạt động 1 


° = | 3Hoạt động 2 
SÁCH GIÁO KHOA — @ (ẩ\mnhthànhkiếnhứcmới s— Li6itotir 3 
HOÁ HỌC 11 li 
~— Hoạt động n 
_— (CÌ Luyện tập 
Vận dụng 
`@ (¿sao 


A Hình 10. Sơ đồ cấu trúc bài học trong SGK Hoá học T1 
3. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC HOÁ HỌC 

3.1. Khái niệm phương pháp và kí thuật dạy học 

Phương pháp là cách thức, con đường, phương tiện để đạt tới mục đích nhất định, để 
giải quyết những nhiệm vụ nhất định. 

PPDH được hiểu là cách thức, con đường hoạt động chung giữa GV và HS, trong 
những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học. 

PPDH có ba bình diện: 

~ Bình diện vĩ mô là quan điểm về PPDH. Ví dụ: dạy học hướng vào người học, dạy học 
phát huy tính tích cực của H5, ... Quan ciiểm dạy học là những định hướng tổng thế cho 
các hành động phương pháp, trong đó có sự kết hợp giữa các nguyên tắc dạy học, những 
cơ sở lí thuyết của lí luận dạy học, những điều kiện dạy học và tổ chức cũng như những 
định hướng về vai trò của GV và HS trong quá trình dạy học. Quan điểm dạy học là những 
định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, là mô hình lí thuyết của PPDH. 

- Bình diện trung gian là PPDH cụ thể. Ví dụ: phương pháp đóng vai, thảo luận, 
nghiên cứu trường hợp điển hình, xử lí tình huống, trò chơi, ... Ở bình diện này, khái niệm 
PPDH được hiểu với nghĩa hẹp, là những hình thức, cách thức hành động của GV và HS 
nhằm thực hiện những mục tiêu dạy học xác định, phù hợp với những nội dung và điều 
kiện dạy học cụ thể. PPDH cụ thể quy định những mô hình hành động của GV và HS. Trong 
mô hình này thường không có sự phân biệt giữa PPDH và hình thức dạy học. Các hình thức 
tố chức hay hình thức xã hội (như dạy học theo nhóm) cũng được gọi là các PPDH. 


— Bình diện vi mô là KTDH. Ví dụ: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật giao nhiệm vụ, kĩ thuật 
đặt câu hôi, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật các mành ghép, kĩ thuật 
hôi chuyên gia, kĩ thuật hoàn tất một nhiệm vụ,.... 


Phương pháp tầng 


= QUAN Vime 
Bình diện vĩ mê niên 
DẠY HỌC 
PHƯƠNG PHÁP. Phương pháp. 
Bình diện trung gian DẠY HỌC cụ thể 
(theo nghĩa hẹp) 
Bình diện vi mô. Phương pháp tầng 
vi mô 


A Hình 11. Phân loại phương pháp dạy học 

KTDH là những biện pháp, cách thức hành động của GV trong các tình huống hành 
động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. 

Các kĩ thuật dạy học chưa phải là các phương pháp dạy học độc lập mà là những 
thành phần của phương pháp dạy học. Ví dụ: Trong phương pháp thảo luận nhóm có các 
kĩ thuật dạy học như: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh, kĩ 
thuật các mảnh ghép, ... 

3.2. Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, 
năng lực 

Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực 
được xem xét là chiều hướng lựa chọn và sử clụng các phương pháp, KTDH mới, tiền tiến 
nhằm phát triển phẩm chất, năng lực. Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩthuật dạy học 
phát triển phẩm chất, năng lực bao gồm lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH theo hướng: 

~ Rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa 
học; bổi dưỡng hứng thú và lòng say mê học tập cho H5 như dạy học bằng sơ đồ tư duy, 
công não, dạy học dựa trên dự án, .... 

~ Lựa chọn, sử dụng các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích 
cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở HS như dạy học khám phá, dạy học 
giải quyết vấn đề, phương pháp trò chơi,.... 

~ Hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn để 
trong thực tế cuộc sống như phương pháp thực hành, phương pháp thực nghiệm, ... 

- Gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại. Xu hướng này phản ánh mối quan hệ 
hữu cơ giữa phương pháp dạy học, KTDH và phương tiện dạy học. GV cần phải khai thác 
các phương tiện dạy học, đặc biệt là các phương tiện hiện đại như các ứng dụng, công cụ 
công nghệ thông tin và truyền thông, ... nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong dạy học. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Nghiên cứu, 
tìm hiểu 


Tổ chức E+ > _ Thựchiện Người học 
Hỗ trợ, cố vấn, >_ Tựđánh giá, 
đánh giá tự điều chỉnh 


A Hình 12. Vai trò người dạy và người học 


Định hướng _> 


Người dạy 


Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến 
nhằm phát triển phẩm chất, năng lực không tách rời nhau mà bồ sung cho nhau trong 
quá trình phát triển phẩm chất, năng lực người học. Do đó, không quan trọng việc các 
phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học thuộc về chiều hướng này hay chiều hướng 
kia mà quan trọng là việc lựa chọn được các phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học phù 
hợp với khả năng của HS, của GV; tính chất của hoạt động cụ thể trong kế hoạch dạy học, 
điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, địa phương nhằm đạt được mục tiêu phát triển 
phẩm chất, năng lực đã để ra. 


3.3. Hướng dẫn, gợi ý phương pháp và hình thức tổ chức dạy học/ tổ chức hoạt động 


Môn Hoá học hình thành và phát triển ở HS năng lực hoá học - một biểu hiện đặc thù 
của năng lực khoa học tự nhiên với 3 thành phần năng lực: nhận thức hoá học; tìm hiểu 
thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học; vận dụng kiến tlhức, kĩ năng đã học. Vì vậy, GV cần 
lựa chọn và sử dụng các PPDH và KTDH có ưu thế phát triển các năng lực thành phần. 
Bảng 1 trình bày định hướng về phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để phát triển 3 
năng lực thành phần cho HS. 

`Ý Bảng 1. Định hướng phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học để 
phát triển năng lực hoá học cho HS 


Thành phần | Định hướng về phương pháp, kĩ thuật dạy học |_ Gợi ý về phương 
năng lực phát triển thành phần năng lực của năng lực pháp, kĩ thuật 


hoá học hoá học dạy học 
= ý GV tạo cơ hội cho HS huy động những kiến thức, | PPDH: 
Nhận thứ |... .. BÊ ..n NT À N. 
h xế h kĩ năng sẵn có để tham gia hình thành kiến thức | -Đàm thoại gợi mở/ 
oá học 


mới, tự giải quyết các vấn để đơn giản. tìm tòi/ phát hiện. 


Tìm hiểu thế 


Tổ chức các hoạt động tự học, thảo luận nhóm và 
các PPDH phù hợp để HS nhận thức được các kiến 
thức cơ sở về cân bằng hoá học; một số chất vô 
cơ; đại cương về hoá hữu cơ và một số hợp chất 
hữu cơ quan trọng; ứng dụng của hoá học trong 
đời sống và sản xuất. 

Đối với hoạt động dạy học có sử dụng thí 
nghiệm, đồ dùng trực quan nên tổ chức dạy học 
khám phá để kích thích tư duy HS. 

Để đạt được biểu hiện về năng lực nhận thức hoá học 
ở mức độ cao, cần vận dụng hiệu quả dạy học giải 
quyết vấn đề, dạy học dựán, dạy học khám phá,... 
Tăng cường cho HS tự đánh giá và đánh giá lẫn 
nhau. 


GV thiết kế các hoạt động tạo điều kiện cho HS 
tìm tòi, khám phá kiến thức thông qua quan sát, 
thu thập thông tin; phân tích, xử lí số liệu; giải 
thích; dự đoán được kết quả nghiền cứu một số 
sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống. 


Trực quan (sử dụng 
thí nghiệm, mẫu vật, 
tranh, ảnh, mô hình, 
video thí nghiệm, thí 
nghiệm mô phỏng, 
thí nghiệm ảo, ...). 

~ Dạy học giải 
quyết vấn đề. 

~ Dạy học dự án. 

— Dạy học hợp tác. 
~ Dạy học theo góc,... 
KTDH: công não, 
KWL, các mảnh 
ghép, khăn trải 
bàn, sơ đồ tư duy, 
phòng tranh, ... 


PPDH: 
¬ Dạy học giải 
quyết vấn đề. 

~ Dạy học dự án. 

~ Dạy học hợp tác, ... 


iới tự nhiê KTDH: công nã 
s M_ " = Ngoài ra, GV cần tạo điều kiện cho HS viết, trình bày sức hạn) 
dưới góc độ HH /(./HPP K ý KWL, mảnh ghép, 
xã "| báo cáo và thảo luận thông qua dạy học hợp tác. vẽ ` 
hoá học sơ đồ tư duy, phòng 
Có thể tổ chức hoạt động dạy học ở lớp, trong | tranh, suy nghĩ 
phòng thí nghiệm, tham quan thực tế, dưới dạng | - chia sẻ cặp đôi 
hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ, dự án, đề tài | ~ thảo luận (think - 
nghiên cứu khoa học. pair — share). 
GV tạo cơ hội cho HS đề xuất hoặc tiếp cận với các | pPDH: 
tình huống thực tiễn thông qua các hoạt động | _ Dạy học giải 
dạy học ở lớp, trong phòng thí nghiệm, tham | quyết vấn đề. 
Vận dụng ấ F 3i 8v cổ Ặ : 
Sàn: quan thực tế, hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ, | _ Dạy học dự án. 
kiến thức, kĩ 3W SING, 


năng đã học 


dự án, đề tài nghiên cứu khoa học. 

Tạo cơ hội để HS vận dụng được kiến thức, kĩ 
năng để phản biện, đánh giá ảnh hưởng của một 
vẫn để thực tiễn. 


~ Sử dụng bài tập 
thực nghiệm, bài 
tập thực tiễn, bài 
tập tình huống, ... 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Tích cực dạy học theo định hướng giáo dục STEM 
để hướng đến mục tiêu vận dụng kiến thức liên 
môn để giải quyết vấn đề thực tiễn. 


- Dạy học theo 
nhóm. 

KTDH: công não, 
KWL, mảnh ghép, 
sơ đồ tư duy, phòng 
tranh, suy nghĩ - 
chia sẻ cặp đôi - 
thảo luận (think - 
pair — share), ... 


Định hướng PPDH, KTDH theo nội dung dạy học trong môn Hoá học được trình bày 


trong Bảng 2. 


'Ÿ Bảng 2. Định hướng phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học theo nội dung 
dạy học trong môn Hoá học 


Nội dung Đa-diem Định hướng sử Ví dụ 
kiến thức * dụng PP, KTDH minh hoạ 
Loại kiến thức này thường khó, | PPDH: Khi dạy học về 
trừu tượng, khô khan. Khi tổ | -Trựcquan (sửdụng | khái niệm cân 
chức dạy học cần tổ chức cho | thínghiệm,mẫu vật, | bằng, các yếu tố 
HS: đưa ra được các khái niệm, | tranh, ảnh, mô hình, | ảnh hưởng đến 
Khái nội dung thuyết và định luật | videothínghiệm,thí | chuyển dịch cân 
niệm, bằng cách quy nạp từ các sự vật, | nghiệm mô phông, | bằng, nguyên lí Le 
thuyết và hiện tượng cụ thể chỉ ra dấu | thínghiệm ảo,..). Chatelier có thể sử 
đình luật hiện đặc trưng của khái niệm; | - Dạy lũ giải | dụng: 
hoá hợc phát biểu một cách chính xác; | quyết vẩn đề. — PPDH: trực quan 
š giải thích bản chất/ cơ sở của | =Đàmthoạigợimở/ | (thí nghiệm, tranh 
nội dung thuyết, định luật; sử | tìm tòi/ phát hiện. ảnh); Dạy học hợp 
dụng tối đa các phương tiện | - Dạy học hợp tác. | tác. 
trực quan. KTDH:Khăn trải bàn, | - KTDH: Khăn trải 
KWL,công não. bàn. 
Trang bị cho HS những kiến | PPDH: Khi dạy học về 
thức cơ sở về chất; tính chất; | =Đàmthoại gợi mở/ | chương 2“Nitrogen 
Chấtvô_ | đặc trưng cơ bản của các đơn | tìmtồi/phát hiện. và sulfur; có thể sử 
cơ và chất và hợp chất. Trực quan (sửdụng | dụng: 
nguyên | Được phân bố sau lí thuyết | thínghiệm, mẫu vật, | - PPDH: Trực quan 
tố hoá chủ đạo, do đó cần vận dụng lí | tranh, ảnh, mô hình, | (thí nghiệm, tranh 
học thuyết chủ đạo để dự đoán/ giải | videothínghiệm,thí | ảnh); Dạy học hợp 
l thích làm rõ mỗi liên hệ giữa | nghiệm mô phông, | tác; Dạy học giải 
cẩu tạo và tính chất. thínghiệm ảo,..). quyết vấn đề. 


Ứng dụng các khái niệm, đối 
tượng, sự kiện, khái niệm, định 
nghĩa hoặc quá trình hoá học. 
Cấu tạo và tính chất của các chất 
trong thực tiễn và môi trường. 
Liên hệ kiến thức với các vấn đề 
thực tiễn để HS vận dụng và giải 
thích các kiến thức thực tiễn. 


- Dạy học giải 
quyết vấn đề. 

~ Dạy học dự án. 
- Phương pháp 
đóng vai. 

- Dạy học theo 
hợp đồng, ... 


KTDH: công não, 
KWL, mảnh ghép, 
khăn trải bàn, sơ 
đồ tư duy, phòng 
tranh, ... 


- KTDH: Sơ đồ tư 
duy, Khăn trải bàn, 
làm việc nhóm. 


Nội dung 
ôn tập, 
luyện tập, 
tổng kết 


Giúp HS tái hiện lại các kiến 
thức đã học, hệ thống hoá các 
kiến thức hoá học được nghiên 
cứu rời rạc, tàn mạn qua một 
số bài, một chương hoặc một 
phần thành một hệ thống kiến 
thức có quan hệ chặt chẽ với 
nhau theo logic xác định. 

Xác định được những kiến thức 
cơ bản nhất và các mỗi liên hệ 
bản chất giữa các kiến thức đã 
thu nhận được để ghỉ nhớ và 
vận dụng chúng trong việc giải 
quyết các vấn đề học tập, ... 

So sánh, hệ thống hoá để xâu 
chuỗi các nội dung đã học, hiểu 
rõ mối liên hệ Cấu tạo - Tính 
chất — Ứng dụng và điều chế. 


PPDH: 

— Đàm thoại tái 
hiện. 

— Dạy học hợp tác. 
—Dạy học giải 
quyết vấn đề. 

— Dạy học dự án. 
— Dạy học theo 
hợp đồng, ... 

— Sử dụng bài tập 
thực nghiệm, bài 
tập thực tiễn, bài 
tập tình huống,... 
KTDH: KWL, sơ 
đổ tư duy, phòng 
tranh. 


Khi dạy học về bài 
“Ôn tập chương" 
có thể sử dụng: 

— KTDH: Sơ đồ 
tư duy để HS hệ 
thống hoá kiến 
thức. 

— Sử dụng bài tập 
để vận dụng kiến 
thức đã học. 

— Vận dụng kiến 
thức kĩ năng để 
giải các bài tập 
thực tiễn. 


3.4. Hướng dẫn quy trình tổ chức dạy học các bài học 
Bước 1: Gợi động cơ tạo hứng thú cho HS (hoạt động mở đầu/ khởi động trong SGK). 


Bước 2: Tổ chức cho HS trải nghiệm (hoạt động hình thành kiến tỉ 


hức mới trong SGK). 


Bước 3: Phân tích, khám phá, rút ra kiến thức mới (hoạt động thảo luận trong SGK). 


Bước 4: Thực hành, củng cố bài học (hoạt động luyện tập trong SGK). 


Bước 5: Ứng dụng (hoạt động vận dụng trong SGK). 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


Hướng dẫn chỉ tiết các hoạt động: 

q) Khởi động 

Mục đính của hoạt động khởi động là tạo hứng thú, góp phần kết nối giữa kiến thức 
cũ và kiến thức mới, tạo động cơ học tập cho HS (nêu vấn đề). Đây không phải là hoạt 
động kiểm tra bài cũ theo truyền thống mà là lồng ghép linh hoạt ôn kiến thức cũ tạo tiền 
để để tìm hiểu kiến thức mới. 

b) Hoạt động hình thành kiến thức 

Tuỷ vào nội dung bài học và khả năng tiếp thu kiến thức của HS trong lớp, GV thiết kế 
các hoạt động học theo cấu trúc của SGK (hoạt động 1, hoạt động 2, ...). 

Trong mỗi hoạt động, cẩn: 

— Thông báo hình thức tổ chức dạy học. 


— Khai thác tối đa dữ liệu trong SGK (kênh hình, kênh chữ, hướng dẫn thực hành/ 
thí nghiệm). 

— Sử dụng hệ thống câu hỏi thảo luận, luyện tập, vận dụng được thiết kế trong SGK. 

— Nhãn mạnh yêu cầu cần đạt với từng đổi tượng hoặc từng nhóm đối tượng H5. 

— Đưa ra những lưu ý với các đối tượng đặc biệt (HS có năng lực; HS yếu). 

— GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm (tuyệt đối không làm thay HS). 

€) Hoạt động thực hành 

Với mỗi nội dung liên quan thực hành thí nghiệm, GV cần: 

— Nêu hình thức tổ chức học. 

— Chỉ rõ nhiệm vụ với từng đổi tượng, từng nhóm đổi tượng HS. 

— Đưa ra những lưu ý với các đổi tượng đặc biệt (H5 có năng lực: yêu cầu nâng cao; HS 
yếu: lưu ý gì?) để cá thể hoá các điối tượng. 

— GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm (tuyệt đối không làm thay HS). 

đ) Hoạt động tiếp nối 

Giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đối tượng hoặc từng nhóm đổi tượng H5. Xác định 
những việc HS cần phải tiếp tục thực hiện sau giờ học để củng cố, khắc sâu, mở rộng bài 
cũ, hoạt động ứng dụng kết quả bài học vào cuộc sống (ở lớp, nhà, cộng đồng; có thể 
cùng bạn, gia đình, làng xóm, khu phổ) hoặc để chuẩn bị cho việc học bài mới. Nếu HS 
không chủ động học tập thì việc tổ chức dạy học sẽ không thành công. 
4. KIỀM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HOÁ HỌC 

4.1. Quan điểm hiện đại về kiểm tra - đánh giá theo định hướng phát triển phẩm 
chất và năng lực HS 

Đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực là đánh giá theo chuẩn và 
sản phẩm đầu ra nhưng sản phẩm đó không chỉ là kiến thức, kĩ năng, mà chủ yếu là khả 
năng vận dụng kiến thức, kĩ năng và thái độ cần có để thực hiện nhiệm vụ học tập đạt tới 
một chuẩn nào đó. 


_ ĐÁNH GIÁ TRUYỀN THỐNG _ ĐÁNHGIÁHIỆNĐẠI 


'ĐGVÌ HỌC TẬP. 'ĐGVÌ HỌC TẬP. 


Ệ 'ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP. 'ĐÁNH GIÁ LÀ HỌC TẬP. 
Á Hình 13. Quan điểm truyền thống và hiện đại về kiểm tra, đánh giá 

Đánh giá là học tập nhìn nhận đánh giá với tư cách như là một quá trình học tập. HS 
cần nhận thức được các nhiệm vụ đánh giá cũng chính là công việc học tập của họ. Việc 
đánh giá cũng được diễn ra thường xuyên, liên tục trong quá trình học tập của HS. Đánh 
giá là học tập tập trung vào bồi dưỡng khả năng tự đánh giá của HS (với hai hình thức 
đánh giá cơ bản là tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng) dưới sự hướng dẫn của GV và có 
kết hợp với sự đánh giá của GV. 

Đánh giá vì học tập diễn ra thường xuyên trong quá trình dạy học (đánh giá quá 
trình) nhằm phát hiện sự tiến bộ của HS, từ đó hế trợ, điểu chỉnh quá trình dạy học. Việc 
đánh giá nhằm cung cấp thông tin để GV và HS cải thiện chất lượng dạy học. 

Đánh giá kết quả học tập có mục tiêu chủ yếu là đánh giá tổng kết, xếp loại, lên lớp 
và chứng nhận kết quả. Đánh giá kết quả học tập diễn ra sau khi HS học xong một giai 
đoạn học tập nhằm xác dinh xem các mục tiêu dạy học có được thực hiện không và đạt 
được ở mức nào. GV là trung tâm trong quá trình đánh giá và HS không được tham gia 
vào các khâu của quá trình đánh giá. 

Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận 
năng lực đòi hôi phải vận dụng cả 3 triết lí đánh giá trên. Việc đánh giá cần được tích hợp 
chặt chẽ với việc dạy học, coi đánh giá như là công cụ học tập nhằm hình thành và phát 
triển năng lực cho HS. 
`Ÿ Bảng 3. So sánh giữa đánh giá kết quả học tập, đánh giá vì học tập và đánh giá là học tập 


Tiêu chí Đánh giá Đánh giá Đánh giá 
so sánh kết quả học tập vì học tập là học tập 


Xác nhận kết quả học Cung cấp thông tin cho 
tập của HS để phân các quyết định dạy học Sử dụng kết quả 
loại, đưa ra quyết tiếp theo của GV; cung cấp | đánh giá để cải thiện 
định về việc lênlớp | thông tin cho HS nhằm cải | việc học của chính HS 
hay tốt nghiệp thiện thành tích học tập 


Mục tiêu 
đánh giá 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Căncứ | So sánh giữa các HS So sánh với các chuẩn So sánh với các chuẩn 
đánh giá với nhau đánh giá bên ngoài đánh giá bền ngoài 
Trọng tâm Đuuả F _ 8 ả% : 
đánh giá Kết quả học tập Quá trình học tập Quá trình học tập 
Thời điểm Thường thực hiện Diễn ra trong suốt quá Trước, trong và sau 
đánh giá. | cuối quá trình học tập trình học tập quá trình học tập 
bọ ko Chủ đạo Chủ đạo hoặc giám sát Hướng dẫn 
của GV 
Vai trò mã `... . : 
P Đốitượng của đánh giá Giám sát Chủ đạo 
của HS 
Người 
ửd 
ma. Gv GV,HS HS 
kiểm tra 
đánh giá 
4.2. Hình thức và quan điểm đánh giá 
Đánh giá thường xuyên (đánh giá quá trình) và đánh giá định kì (đánh giá tổng kết) 
là hai hình thức cơ bản phù hợp với quan điểm đánh giá hiện đại. Đặc trưng của quan 


điểm đánh giá (đánh giá là học tập, đánh giá vì học tập, đánh giá kết quả học tập) được 
thể hiện và gắn kết chặt chẽ với mục đích đánh giá trong từng hình thức. Mối quan hệ đó 


được thể hiện ở Hình 14. 


Đánh giá thường xuyên Đánh giá quá trình 
GV-Đánh giávì GV-Bánhgiáia 
học tập. học tập. 


Những thay đổi trong dạy và học 
đểthúc đẩy sựtiến bộ của HS 


Đánh giá tổng kết 
(đánh giá kết quả học tập) 


Đánh giá định kì 


Đánh giá kết quả HS đạt được sau mỗi bài học hoặc sau khi kết 
thúc một giai đoạn học tập so với yêu cầu cần đạt 


A Hình 14. Mối quan hệ giữa hình thức đánh giá và quan điểm đánh giá 


Đánh giá thường xuyên 

Đánh giá thường xuyên hay còn gọi là đánh giá quá trình là hoạt động đánh giá diễn 
ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học môn học, cung cấp thông tin phản hồi 
cho GV và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động dạy học. 

Đánh giá định kì 

Đánh giá định kì là đánh giá kết quả giáo dục của HS sau một giai đoạn học tập, rèn 
luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của HS so với yêu cấu cần 
đạt quy định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, phát triển năng 
lực HS. 

4.3. Phương pháp và công cụ kiểm tra - đánh giá theo hướng phát triển năng 
lực HS 

GV lựa chọn các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục đích, thời điểm 
và yêu cầu của từng hình thức đánh giá và mỗi phương pháp cũng sẽ có những công cụ 
kiểm tra, đánh giá phù hợp. Mối quan hệ giữa hình thức, phương pháp và công cụ kiểm 
tra, đánh giá được thể hiện ở Bảng 4. 

`Ÿ Bảng 4. Mối quan hệ giữa hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá 


Phương pháp đánh giá 


Phương pháp hỏi - đáp 


Hình thức 
đánh giá 


Công cụ đánh giá 


Câu hôi 


Ghi chép các sự kiện thường 


L : : 
II iiDï š nhật, thang đo, bảng kiểm, ... 


Đánh giá thường 
xuyên/ Đánh giá 
quá trình 


Bảng quan sát, câu hôi vấn đáp, 


P HƯƠNG/pRSDJEAHH giả qua phiếu đánh giá theo tiêu chí 


hồ sơ học tậ 
(Đănh giá vì KẾ pc Si (Rubric), .. 
kử—- PA A là [phương pháp đánh giá | Bảng kiếm,thang đánh giá, phiếu 
ọc tập 


qua sản phẩm học tập đánh giá theo tiêu chí (Rubric),... 


KWL, KWLH, câu trả lời ngắn, thẻ 


Phương pháp kiểm tra viết |, „ 
kiểm tra, ... 


Phương pháp kiểm tra viết | Bài kiểm tra (câu hỏi tự luận, câu 
Phương pháp đánh giá 
qua hồ sơ học tập 


Phương pháp đánh giá qua 


Đánh giá định kì/ 
bở s hà ˆ hỏi trắc nghiệm), bài luận, bảng 
Đánh giá tống kết sẽ bao 2g " 06 
(Đánh giá kết quả kiểm, phiếu đánh giá theo tiêu 
HC £ 3c vu chí, thang đo 


học tậ 
961p) sản phẩm học tập 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


4.3.1. Phương pháp hỏi - đáp 

GV đặt câu hỏi và HS trả lời (hoặc ngược lại), nhằm rút ra những kết luận, những tri 
thức mới mà HS cần nắm, hoặc nhằm tổng kết, củng cố, kiểm tra mở rộng, đào sâu những 
trí thức mà HS đã học. 

Trong đánh giá hỏi đáp thường sử dụng các công cụ như câu hôi, bảng kiểm hay 
phiếu đánh giá theo tiêu chí. 

Ví dụ: Vì sao acetylene được dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxy-acetylene mà không 
dùng ethylene? 

4.3.2. Phương pháp kiểm tra viết 

Kiểm tra viết là phương pháp kiếm tra trong đó HS viết câu trả lời cho các câu hôi, bài 
tập hay nhiệm vụ vào giấy hoặc trên máy tính. 

Trong đánh giá viết thường sử dụng các công cụ như câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, 
bảng kiểm, phiếu đánh giá theo tiêu chí. 

Phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận 

Câu hôi về nhận thức hoá học và vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: 

Câu 1: Từ phổ khối lượng, làm thế nào để xác định được phân tử khối của hợp chất 
hữu cơ cần khảo sát? 

Câu 2: Ethanol (CH,CH,OH) và dimethyl ether (CH;=O-CH,) là 2 chất có cùng cổng 
thức C,H,O. Ethanol hiện diện trong đổ uống có cồn, nếu sử dụng nhiều sẽ gây hại cho 
sức khoẻ. Dimethyl ether được sử dụng làm chất đẩy trong các sản phẩm bình xịt (keo 
xịt tóc, keo xịt diệt côn trùng, ...). Quan sát phổ hổng ngoại sau đây và cho biết phổ này 
tương ứng với chất nào trong 2 chất nêu trên. Giải thích. 


100 
— - 
—= 80 
3 % 
: ƒ wx 
5 
g8 J T 
š ị 
«qJ 
>4 
Đ 
§ 
2924 V 
¬.. 996 
3300 
4000 3000 1500 T100 B87 


Số sóng (cm"') 


Phương pháp kiểm tra viết dạng trắc nghiệm khách quan 
Câu 3: Trong dung dịch muỗi Fe°: tổn tại cân bằng hoá học sau: 
Fe'' + 3H,O — Fe(OH),Ì + 3H* 
Trong phòng thí nghiệm, để bảo quản dung dịch Fe°*, người ta thường thêm vào 
bình đựng vài giọt dung dịch 

A. NaOH hoặc KOH loãng. B. HCl hoặc H,SO, loãng. 

€, NaCl hoặc KNO,. D. NaHCO, hoặc KHCO.. 

4.3.3. Phương pháp quan sát 

Phương pháp đề cập đến việc theo dõi HS thực hiện các hoạt động (quan sát quá 
trình) hoặc nhận xét một sản phẩm do HS làm ra (quan sát sản phẩm). 

Quan sát quá trình: Đi hôi trong thời gian quan sát, GV phải chú ý đến những hành vi 
của HS, giữa các HS với nhau trong nhóm. 

Quan sát sản phẩm: HS phải tạo ra sản phẩm cụ thể, là bằng chứng của sự vận dụng 
các kiến thức đã học. 

Quan sát được tiến hành chính thức và định trước với quan sát không được định sẵn 
và không chính thức. 

Khi sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học môn Hoá học, GV có thể sử dụng 
các loại công cụ để thu thập thông tin như: ghi chép các sự kiện thường nhật, thang đo, 
bảng kiểm tra (bảng kiểm), phiếu đánh giá theo tiêu chí (Rubric). 

4.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm học tập 

Đánh giá kết quả học tập của HS thể hiện bằng các sản phẩm như bức vẽ, bản đổ, đồ 
thị, đổ vật, sáng tác, chế tạo, lắp ráp, ... Các tiêu chí và tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm là 
rất đa dạng. Đánh giá sản phẩm được dựa trên ngữ cảnh cụ thể của hiện thực. 

Công cụ thường sử dụng trong phương pháp đánh giá sản phẩm học tập là bảng 
kiểm, thang đánh giá. 

4.3.5. Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập 

Hồ sơ học tập là tập tài liệu về các sản phẩm được lựa chọn một cách có chủ đích của 
HS trong quá trình học tập môn học, được sắp xếp có hệ thống và theo một trình tự nhất 
định. Các loại hồ sơ học tập gồm: hồ sơ tiến bộ; hồ sơ quá trình; hồ sơ mục tiêu; hồ sơ 
thành tích. 

Những sản phẩm có thể lưu trữtrong hồ sơ học tập gồm: 

~ Các bài làm, bài kiểm tra, bài báo cáo, ghi chép ngắn, phiếu học tập, sơ đổ, mẫu vật, 
các sáng chế, ... của cá nhân HS. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


- Các báo cáo, bài tập, nhận xét, bản kế hoạch, tập san, mô hình, kết quả thí nghiệm, ... 
được làm theo nhóm. 

— Các hình ảnh, âm thanh như: ảnh chụp, băng ghi âm, đoạn video, tranh vẽ, chương trình/ 
phần mềm máy tính, ... 

4.3.6. Ví dụ minh hoạ các công cụ kiểm tra - đánh giá theo hướng phát triển 
năng lực HS 


(1) Phiếu ghi chép các sự kiện thường nhật 
MẪU GHI CHÉP SỰ KIỆN THƯỜNG NHẬT 


I4 vatenilieisinitisc cố... LẾP: óc an 
ÑjUÔIIQUAD/SEEEsesoososoioinryrmssgioirebsiacabiitrrrtaicrtfotcrsiiaiic=tfstrstarleegsizbgAibrdeen9isi15E21875050 


(2) Câu hỏi tự luận 


Theo báo cáo mới nhất vừa được Uỷ ban Liên chính phủ về Biến đồi khí hậu (IPCC) công 
bổ ngày 09/08/2021, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do các hoạt động của con người 
là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ấm lên khoảng 1,1 °C của Trái Đất trong khoảng 
thời gian từ năm 1850 - 1900. Hãy giải thích vì sao dù lượng khí CO, thải ra từ các hoạt 
động công nghiệp hằng năm rất lớn nhưng nồng độ của chất khí này trong khí quyển lại 
tăng chậm. 

(3) Câu hỏi trắc nghiệm 


Cho các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ 
nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V.O., (5) giảm nổng độ SO.„ (6) giảm áp suất chung 
của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận? 


A.), 2), 4), 6). B. (2), (3), (5). 
€. (2), 3), (4), (6). D. (1), 2), 4). 
(4) Bảng hỏi ngắn 


Khi bắt đầu học Chương ï. Cân bằng hoá học, GV có thể sử dụng bảng hỏi ngắn để 
kiểm tra kiến thức nền của HS: 


Câu hỏi Trả lời 


Thế nào là phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch? 


Trạng thái cân bằng của phản ứng hoá học là gì? | 


Làm thế nào để chuyển dịch cân bằng? | 


(5) Thê kiểm tra 

Khi kết thúc bài học/ giờ dạy, GV yêu cầu HS trả lời 3 câu hỏi ngắn sau: 

1) Điều gì trong bài học hay giờ học này làm em thích nhất? 

2) Chỗ nào, phần nào hoặc điều gì trong bài học hay giờ học này làm em khó hiểu và 
cần giải thích lại? 

3) Điều gì em đặc biệt quan tâm hay mong muốn được biết, nhưng thầy/ cô chưa đề 
cập đến trong bài học này? 

(6) Bảng KWL 

Mỡ đầu bài Bài 9. Phương pháp tách và tỉnh chế hợp chất hữu cơ, để thu thập nhanh các 
kiến thức về phần kĩ thuật tách và tinh chế mà HS nhớ được từ các bài, lớp học trước GV 
sử dụng bảng KWL, yêu cầu HS viết điều em biết về phản ứng hoá học. 

K W 
(viết những điều em biết | (viết những điều em muốn biết | (viết những điều em mới học 


về phản ứng hoá học) thêm về phản ứnghoáhọc) | được về phản ứng hoá học) 


(7) Bài tập 

Khí SO, do các nhà máy sinh ra là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất gây 
ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO, vượt quá 30 x 102 mol/m? 
trong không khí thì không khí được xem là bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 20 lít không khí ở 
một khu vực và phân tích có 0,0018 mg SO, thì không khí ở đó có bị ô nhiễm không? 

(8) Bảng kiểm (checklist) 


Bảng kiểm đánh giá kĩ năng thuyết trình sản phẩm học tập của HS: 


STT Tiêu chí Có Không 


1 | Diễn đạt trôi chảy, phát âm rõ rằng 


ốc độ thuyết trình vừa phải, ngưng ngắt câu đúng lúc, 
đúng chỗ 
Âm lượng vừa phải 


4 | Diễn đạt dễ hiểu, súc tích 


Bài thuyết trình theo kết cấu logic chặt chẽ 


rực quan hoá bài thuyết trình (sử dụng hình ảnh, biểu đồ, 
video clip, ...) 


ương tác với người nghe trong khi trình thuyết trình 


8 ết hợp sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Bảng kiểm HS tự đánh giá kiến thức, kĩ năng đạt được khí học về các yếu tố ảnh 
hưởng tốc độ phản ứng trong SGK: 


STT Tiêu chí Có Không 


Có nêu được các dự đoán ảnh hưởng của yếu tổ khảo 
sát đến tốc độ phản ứng hoá học không? 


Phân ứng hoá học được chọn để làm thí nghiệm có 
quan sát được dấu hiệu xảy ra phản ứng không? 


Có nêu được các hiện tượng dự đoán với mỗi thí 
3 | nghiệm về ảnh hưởng của yếu tổ khảo sát đến tốc độ 
phản ứng hoá học không? 


Có mô tả được chỉ tiết cách tiến hành thí nghiệm có sự 


v khác nhau về yếu tế khảo sát không? 

5 Có thực hiện thí nghiệm đúng với cách tiến hành đã mô 
tả không? 

§ Mô tả được hiện tượng thể hiện sự khác nhau về tốc độ 


phản ứng không? 

Có rút ra được kết luận về ảnh hưởng của yếu tố khảo 
7___ | sát đến chuyển dịch cân bằng hoá học phù hợp với hiện 
tượng thí nghiệm không? 

Có giải thích được nguyên nhân sự ảnh hưởng của yếu 


8 
tố khảo sát đến chuyển dịch cân bằng hoá học? 


(9) Thang đánh giá 


Sử dụng phương pháp quan sát với công cụ thang đánh giá để đánh giá kĩ năng thực 
hành thí nghiệm của HS. 


MO 'VGNIsssasanaaenonae 


Các tiêu chí 


Lựa chọn dụng cụ 


Lắp ráp dụng cụ 


(10) Phiếu đánh giá theo tiêu chí ( Rubric) 


Phiếu đánh giá năng lực hợp tác trong làm việc nhóm với 4 mức độ mô tả định tính. 


1. Nhận nhiệm 
vụ 


2.Tham gia 
xây dựng kế 
hoạch hoạt 
động của 
nhóm 


3. Thực hiện 
nhiệm vụ và 
hỗ trợ, giúp 
đỡ các thành 
viên khác 


4. Tôn trọng 
quyết định 
chung 


Chủ động 
xung phong 
nhận nhiệm 
vụ 


Hăng hái bày 
tô ý kiến, tham 
gia xây dựng 
kế hoạch hoạt 
động của 
nhóm 

Cố gắng hoàn 
thành nhiệm 
vụ của bản 
thân, chủ 
động hỗ trợ 
các bạn khác 
trong nhóm 


Luôn tôn 
trọng quyết 
định chung 
của cả nhóm 


Không xung 
phong nhưng 
vui vẻ nhận 
nhiệm vụ khi 
được giao 
Tham gia ý 
kiến xây dựng 
kế hoạch hoạt 
động nhóm 
song đôi lúc 
chưa chủ động 


Cổ gắng hoàn 
thành nhiệm 
vụ của bản 
thân, chưa chủ 
động hỗ trợ các 
bạn khác 


Đôi khi chưa 
tôn trọng quyết 
định chung của 
cả nhóm 


Miễn cưỡng 
khi nhận 
nhiệm vụ được 
giao 


Còn ít tham 
gia ý kiến xây 
dựng kế hoạch 
hoạt động 
nhóm 


Cổ gắng hoàn 
thành nhiệm 
vụ của bản 
thân nhưng 
chưa hỗ trợ các 
bạn khác 


Nhiều khi 
chưa tôn trọng 
quyết định 
chung của cả 
nhóm 


Từ chối nhận 
nhiệm vụ 


Không tham 
gia ý kiến xây 
dựng kế hoạch 
hoạt động 
nhóm 


hông cổ gắng 
oàn thành 
hiệm vụ 

ủa bản thân, 


hững bạn 


h 

n 

c 

không hỗ trợ 
n 

khác 


Không tôn 
trọng quyết 
định chung 
của cả nhóm 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Có sản phẩm 


Có sản phẩm 
tốt theo yêu 


Có sản phẩm | tương đối tốt 
5. Kết quả làm th ng ra tốt nhưng chưa | theo yêu cầu 
câu đề ra và 


việc đàm bào đúng đảm bảo thời để ra nhưng 


thời gian 


Sản phẩm 
không đạt yêu 
gian chưa đàm bảo Sài 
thời gian 
¿ sở Tự giác chịu Chịu trách Chưa sẵn sàng | Không chịu 

6. Trách nhiệm Z ng NAY cm đy HH £ 1S 
dengei Ning trách nhiệm nhiệm về sản chịu trách trách nhiệm 
với kết quả làm š 


v4 về sản phẩm | phẩm chung nhiệm về sản về sản phẩm 
việc chung 


chung khi được yêu cầu | phẩm chung chung 


5. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC 11 
` Bảng 5. Dự kiến phân phối chương trình môn Hoá học 11 


HỌC KÌ I 


Chương T1. Cân bằng hoá học (9 tiết) 


Bài 1. Khái niệm về cân bằng hoá học 


Bài 1. Khái niệm về cân bằng hoá học (tiếp theo) 


T Ng 
+ [hammmanbegormm 
E 
10 
_ se. | 


Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide 


Chương 3. Đại cương hoá học hữu cơ (10 tiết) 
11 


Bài 9. Phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ (tiếp theo) 


Chương 4. Hydrocarbon (12 tiết) 


Bài 12. Alkane 
Bài 12. Alkane (tiếp theo) 
Kiểm tra học kì l 


HỌC KÌ II 


23 Chương 5. Dẫn xuất halogen - Alcohol - Phenol (10 tiết) 


Bài 15. Dẫn xuất halogen 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


TIENG 
II Hrờnn 
Y [ae 
„[ Tam 
H„[ + [su 
Le 
“[ rTlx«.  ———— 


Chương 6. Hợp chất carbonyl (Aldehyde - Ketone) - Carboxylic acid 


(12 tiết) 
II PNNg 
tị + |mnmsaSemuÐm —. 
—[ r [»wwwamssmwpmm — —~ 
DƑ  Tademm  —T————— 
IRERET:-z=I RE 
"| + |a8srrsus ` 
NIRREY?77721-77/0BN 
DƑ |mwam —————— 
_[T Tem —————— 
“[rlesmm———————— 


PHẦN HAI 

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 
CHƯƠNG I 
ra CÂN BẰNG HOÁ HỌC (9 tiết) 


® BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 
v6, 4t _ „ 


©———o 


XỔ  wuenev ) 
1. Năng lực chung 


~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về cân bằng hoá học và các yếu tố ảnh 
hưởng đến chuyển dịch cân bằng. 


~ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để trình bày được khái niệm phản 
ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng của một phản ứng thuận nghịch; Làm việc 
nhóm hiệu quả trong quá trình thảo luận, thực hiện thí nghiệm. 


- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thào luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải 
quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 


2. Nẵng lực hoá học 


- Nhận thức hoá học: Trình bày được khái niệm phản ứng thuận nghịch và trạng thái 
cân bằng của một phản ứng thuận nghịch; Viết được biểu thức hằng số cân bằng (K) của 
một phản ứng thuận nghịch. 


~Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được thí nghiệm nghiên cứu 
ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân bằng. 


- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được nguyên lí chuyển dịch cân bằng 
Le Chatelier để giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ, áp suất đến cân bằng hoá học. 


3. Phẩm chất 
~ Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 
~ Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 


~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

~ Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đồi. 

~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 

~ Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 
B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


qCp khởi pộNG ˆ) 


GV đặt vấn để theo gợi ý SGK, dẫn dắt HS tìm hiểu phản ứng thuận nghịch, khái niệm 
cân bằng. Ngoài ra, GV có thể hướng dẫn HS tiếp cận vấn đề thông qua hoạt động tìm 
hiểu trò chơi kéo co: 

Trong một cuộc thí kéo co, có những lúc sợi dây không dịch chuyển. Tưởng như hai 
đội thi không tác động một lực nào lên sợi dây nhưng trong thực tế, đội nào cũng ra sức 
dùng lực để chiến thắng. Hai đội đang tác dụng hai lực cùng phương, ngược chiều, cùng 
độ lớn lên sợi dây, gây ra hiện tượng sợi dây không thay đồi vị trí. Lúc này sợi dây đang 
đạt trạng thái cân bằng. Phản ứng hoá học thuận nghịch cũng tổn tại trạng thái cân bằng. 
Cân bằng hoá học là gì? Yếu tố nào ảnh hưởng ciến cân bằng hoá học? 


⁄/ 


AHai đội thi kéo co 


/J HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. PHẢN ỨNG MỘT CHIỀU, PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


Hoạt động †: Tìm hiểu kh 


Nhiệm vụ: Từ phương trình hoá học của phản ứng nhiệt phân KMnO, trong SGK, GV 
hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm phản ứng một chiều. 


phản ứng một chiêu 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS trả lời nội dung 1. 


NT: 


1. Dựa vào phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí oxygen từ KMnO,„em 
hãy cho biết phản ứng có thể xảy ra theo chiều ngược lại được không. 


Phản ứng xảy ra theo một chiều từ trái sang phải. Chiều ngược lại không xảy ra. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


+ 


4£ LUYỆN TẬP. ) 


Viết phương trình hoá học của một số phản ứng một chiều mà em biết. 


Gợi ý: phản ứng acid - base, phản ứng trao đổi, ... 
NaOH+ HBr —> NaBr + H,O 
CaCl, + 2AgNO, -> 2AgCH + Ca(NO,), 


Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm phản ứng thuận nghịch 


Nhiệm vụ: Từ phương trình hoá học của C|, tác dụng với nước trong SGK, GV hướng 
dẫn HS tìm hiểu khái niệm phản ứng thuận nghịch. 


Tổ chức dạy học: GV chía lớp thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu HS trả lời nội dung 2. 
2. Phân ứng CỊ, tác dụng với H,O có đặc điểm gì khác với phản ứng nhiệt phân thuốc tím? 
Phản ứng Cl, tác dụng H,O xảy ra theo hai chiều, tức là CÏ, tác dụng với H,O tạo 


sản phẩm HCl và HCIÔ, ngược lái HỆI và H€lÔ cũng có thế tác dụng lại để tạo CI, và 
H,O ban đầu. Trong khi đó, phản ứng nhiệt phần thuốc tím chỉ xây ra một chiều. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


họ 
4£ LUYỆNTẬP ) 


Trên thực tế có các phản ứng sau: 


H,+O, ->H,O () 
điện phân 

2HO_—“*#>~— x2H +O, @) 

Vậy có thể viết: 


2H, + O, —— 2H,O được không? 


Tại sao? 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Không thể xem giữa H, và O, tạo ra H,O là phản ứng thuận nghịch vì phản ứng 
(1) và (2) xây ra ở hai điều kiện phản ứng khác nhau nên chỉ được xem đây là hai 
phân ứng một chiều. 


` Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch| 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 1.1 và 1.2 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái 
niệm cân bằng hoá học. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu HS quan sát Hình 1.1 và 1.2 
trong SGK (hoặc dùng máy chiếu phóng to hình) và hướng dẫn từng nhóm HS thảo luận từ 
nội dung 3 và 4. 

3. Quan sát Hình 1.1,nhận xét sự biến thiên nồng độ của các chất trong hệ phản ứng theo 
thời gian (với điều kiện nhiệt độ không đồi). 

Ban đầu, nồng độ chất phản ứng (H, và N.) giảm, nồng độ của chất sản phẩm 
(NH,) tăng. Sau một thời gian, nồng độ các chất không đổi. 


4. Quan sát Hình 1.2, nhận xét về tốc độ của phản ứng thuận và tốc độ của phản ứng 
nghịch theo thời gian trong điều kiện nhiệt độ không đồi. 


Ban đầu, tốc độ phản ứng:thuận giảm dân, đồng thời tốc độ phản ứng nghịch 
tăng dần. Đến một thời điểm, tế độ phản ứng thuảri bằng tốc độ phản ứng nghịch. 


@V có thể nêu chú ý cho HS nhận biết được cân bằng hoá học là một cân bằng 
động, vì tại trạng thái cân bằng, phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra, nhưng 
với tốc độ bằng nhau nên không nhận thấy sự thay đồi thành phân của hệ. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
2. HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH 


` 
€@ Hoạt động 4: Tìm hiểu hằng số cân bằng của phân ứng thuận nghịch 

Nhiệm vụ: Từ việc quan sát dữ liệu của Bảng 1.1 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm 
hiểu hằng số cân bằng của phản ứng thuận nghịch. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 — 5 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát Bảng 
1.1 trong SGK, thảo luận nội dung 5, 6. 


5, Sử dụng dữ liệu Bảng 1.1, hãy tính giá trị của biểu thức màn ° 


2 


trong 5 thí nghiệm. 


Nhận xét giá trị thu được từ các thí nghiệm khác nhau. 


Giá trị của biểu thức vi cho các kết quả gần bằng nhau trong 5 thí nghiệm. 
2 


6. Viết các biếu thức tính tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch của phản 
ứng thuận nghịch sau, biết phản ứng thuận và phản ứng nghịch đều là phản ứng đơn giản: 


aA +bB —— cC +dD 


Lập tì lệ giữa hằng số tốc độ phản ứng thuận và hằng số tốc độ phản ứng nghịch ở 
trạng thái cân bằng. 


~ Tốc độ phản ứng thuận: v, = kx Cˆx Có 
~ Tốc độ phản ứng nghịch: v, =k xC¿x C; 
k 


~ Tại trạng thái cân bằng: v.=v. >k x[A]?x[B]P =k x[CI*[DỊ4 © > -I! TẾ 
ch, R— Sm k n đạc [AI? [BE ˆ 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


vi zZ 
ả£ LUYỆN TẬP ) 


Cho hệ cân bằng sau: 


25O,(g)+ O,(g) =—` 25O.(g) 


Viết biểu thức tính hằng số cân bằng K_ của phản ứng trên. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


.... 
°- [SO,ƑIO,] 


3, SỰ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


› Hoạt động 5: Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới chuyển dịch cân 


bằng hoá học 


L 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm 1 và 2. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS thực hiện thí nghiệm 1 và 2, thảo luận nội dung 
7 đấn 9. 


7. Nêu hiện tượng xảy ra trong Thí nghiệm 1, từ đó cho biết chiều chuyển dịch cân 
bằng của phản ứng trong bình 2 và bình 3. 

— Khi ngâm bình cầu 2 vào cốc nước đá;màu của khí trong ống nghiệm nhạt dần. 

— Khi ngâm bình cầu 3 vào cốc nước nóng, mầu của khí trong ống nghiệm đậm dẫn. 

~ Khi làm lạnh bình cầu 2/cân bằng chuyển clịch theo chiều tạo ra N,O, (không màu). 

~ Khi làm nóng bình cầu 3, cản bằng chuyển dịch theo.chiểU tạo ra NO, (nâu đẻ). 

8. Nhận xét hiện tượng xảy ra trong Thí nghiệm 2. 

Màu hồng của dung dịch trong bình ()đậm dần sau khi clun nóng một thời gian. 

9. Khi đun nóng, phản ứng trong bình (1) chuyển dịch theo chiều nào? 

Cân bằng phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều tạo ra NaOH). 

Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 

4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỚNG CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


r 
Hoạt động 6: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng hoá học 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu nguyên lí Le Chatelier, giải thích ảnh hưởng 
của nhiệt độ đến cân bằng hoá học. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS đọc nội dung nguyên lí Le Chatelier và thảo luận nội 
dung 10, 11. 


10. Cho biết chiều nào của phản ứng (1) là chiều thu nhiệt và chiều nào là chiều toả nhiệt. 
Chiều thuận là chiều toả nhiệt, chiều nghịch là chiều thu nhiệt. 
11. Từ hiện tượng ở Thí nghiệm 1, cho biết khi làm lạnh bình (2) và làm nóng bình (3) 
thì cân bằng trong mỗi bình chuyển dịch theo chiều toả nhiệt hay thu nhiệt. 
— Khi làm lạnh bình (2), cân bằng chuyển dịch theo chiều toả nhiệt. 
— Khi làm nóng bình (3), cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


+ = 


A£ LUYỆN TẬP ) 


Người ta thường sản xuất vôi bằng phản ứng nhiệt phân calcium carbonate theo 
phương trình nhiệt hoá học sau: 


CaCO ,(s) —— CaO(s) + CO:(g) A,HỆ„= 178,49 kJ 
Để nâng cao hiệu suất phản ứng sản xuất vôi, cần điều chỉnh nhiệt độ như thế nào? 
Giải thích. 
A,Hÿ„; > 0, phản ứng thư nhiệt. Do đó để nâng cao hiệu suất phản ứng, cần 


tăng nhiệt độ. 


ẻ ) Hoạt động 7: Tìm hiểu ảnh hưởng của áp suất đến cân bằng hoá học | 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 1.4trong SGK, HS quan sát hiện tượng xảy ra trong thí 
nghiệm, từ đó GV hướng dẫn HS nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất đến cân bằng hoá học. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát Hình 
1.4 trong SGK và thảo luận nội dung 12. 


12. Khi đẩy hoặc kéo pit-tông thì số mol khí của hệ cân bằng (2)thay đổi nhưthế nào? 


Khi tăng áp suất (đẩy pit-tông), số mol của các chất khí trong hệ giảm. Ngược 
lại, khi giảm áp suất (kéo pit-tông), số mol của các chất khí trong hệ tăng. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


x = 
4£ LUYỆN TẬP. ) 
Phản ứng tổng hợp ammonia: 
N,(g) + 3H,(g) —=#— 2NH,(g) 


Để thu được NH, với hiệu suất cao, cần điều chỉnh áp suất như thế nào? 


Để thu được NH, với hiệu suất cao, cần tăng áp suất. Khi tăng áp suất chung 
của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm số mol khí), là 
chiều tạo thành NH.. 


r 
đS) Hoạt động 8: Tìm hiểu ảnh hưởng của nồng độ đến cân bằng hoá học 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS đọc thông tin ởtuyến trái và nghiên cứu ảnh hưởng của 
nồng độ đến cân bằng hoá học. 

Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận 
nội dung 13. 

13. Hãy cho biết cân bằng chuyển dịch theo chiều nào khi thêm một lượng khí CO 
vào hệ cân bằng: 


C(s) + CO,(g) == CO(g) 


Cân bằng chuyển dịch theo chiều ñghịch.kkhí thêm một lượng khí CO vào hệ 
cân bằng. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Trong các hang động đá vôi thường xảy ra hiện tượng hình thành thạch nhũ và xâm 
thực của nước mưa vào đá vôi theo phương trình hoá học sau: 


CaCO,(s) + H,O(J + CO,(ag) —=` Ca(HCO,),(ag) 
Hãy giải thích các quá trình này. 
Quá trình 1: Phá huỷ đá vôi (CaCO,) do tác dụng của nước mưa có hoà 
tan CO, tạo ra muối Ca(HCO,), tan theo phương trình hoá học: 


CaCO, + CO, + H,O —› Ca(HCO,), 


Quá trình 2: Ca(HCO,), chảy xuống theo các kẽ nứt, bị phân huỷ tạo thành 
CaCO „ chính là thạch nhũ: 


Ca(HCO,), — CaCO, + CO, + H,O 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1. Đáp án B. 
2. Đáp án D. 


3. (1) K,=[CO,]; (2) K_= Ụ T: 
[O;† 


4. 


C(s) + H,O(g) — CO(g)# H;(g). | CO(g) + H,O(g) —> CO,(g) + H,(g) 


(1)Tăng Ấ : = . 
Phhốt độ Sửa bởng 


(2) Thêm 
lượng hơi Chiều thuận Chiều thuận 
nước vào hệ 


(3) Thêm khí 


H, vào hệ Chiều nghịch Chiều nghịch 


(4) Tăng áp 
suất chung 
bằng cách " % 3 . 
3 8 Chiều nghịch Không chuyển dịch 
nén cho thể 
tích của hệ 
giảm xuống 


(6) Dùng n đuyŸ: Ẵ #` vn 
Không chuyển dịch Không chuyến dịch 


[COIICI,] _ 0,15x0,15 
=8/2x10?© [COCL]= To s2„ig>. * 0274 (M). 


_ ICOIICI] 
_©— [COCI] 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


[ BÀI 2. CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC 


® (4 tiết) 


1. Năng lực chung 

— Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về cân bằng trong dung dịch nước. 

~ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt khái niệm sự điện li, 
chất điện li, chất không điện li; Acid - base theo thuyết Brønsted - Lowry. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thào luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải 
quyết các vấn đề thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion AF*, Fe'* và CO”. 

2. Năng lực hoá học 


- Nhận thức hoá học: Trình bày khái niệm sự điện li, chất điện li, chất không điện li, 
thuyết Brønsted - Lowry về acid = base; Nêu được khái niệm và ý nghĩa của pH trong thực 
tiễn; Viết được biểu thức tính pH và biết cách sử dụng các chất chỉ thị để xác định 
pH (môi trường acid, base, trung tính) bằng các chất chỉ thị phổ biến; Nêu được 
nguyên tắc xác định nồng độ acid, base mạnh bằng phương pháp chuẩn độ. 


~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Trình bày được ý nghĩa thực tiễn cân 
bằng trong dung dịch nước của ion AE*, Fe?*+ và CO2”. 


~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Thực hiện được thí nghiệm chuẩn độ acid - base. 
3. Phẩm chất 

— Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

- Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 


Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực, phẩm 
chất liên quan đến bài học. 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
~ Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi. 
~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 


~ Dạy học nều và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 
B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


GV đặt vấn đề theo gợi ý SGK. 


JJ \ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. SỰ ĐIỆN LI, CHẤT ĐIỆN LI, CHẤT KHÔNG ĐIỆN LI 


Hoạt động 1: Tìm hiểu hiện tượng điện lí 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 2.1, 2.2 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu về 
hiện tượng điện li. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 2.1 trong SGK (hoặc dùng máy chiếu 
phóng to hình, có thể sử dụng hình động hoặc video), hướng dẫn HS trả lời nội dung 1, 2. 

1. Quan sát Hình 2.1, nhận xét hiện tượng xảy ra khi thực hiện thí nghiệm. So sánh 
tính dẫn điện của nước cất và các dung dịch. 

Bóng đèn ở bình chứa dung dịch sodium:chloride (c) sáng, còn bóng đèn ở 
bình chứa nước cất (a).và bình chứa đúng ‹dịclà saechaose (b) không sáng. Vậy 
dung dịch sodium chloride có tính dẫn điện còn nước cất và saccharose không có 
tính dẫn điện. 


2. Hãy cho biết nguyên nhân vì sao dung dịch NaCl có tính dẫn điện. 
Vì NaCl trong dung dịch phân li ra các ion Na? và Cl:, là các phần tử mang điện 
nên dung dịch NaC| có tính dẫn điện. 
GV có thể cho HS đọc nội dung chú ý về phương trình ion để hiểu rõ bản chất của 
phản ứng xây ra trong dung dịch điện li. 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phân loại các chất điện lí | 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 2.3 trong SGK, GV hướng dẫn HS phân loại các chất 


điện li. 
ng 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 2.3 trong SGK, yêu cầu HS thảo luận 
theo nhóm (4 HS/nhóm) và trả lời nội dung 3 đến 5, trả lời câu hôi luyện tập. 


3. Quan sát Hình 2.3, nhận xét về độ sáng của bóng đèn ở các thí nghiệm. Biết rằng 
nồng độ mol của các dung dịch là bằng nhau, cho biết dung dịch nào dẫn điện mạnh, dẫn 
điện yếu và không dẫn điện. 

Bóng đèn ở bình chứa dung dịch hydrochloric acid (a) sáng nhất, bóng đèn ở 
bình chứa dung dịch acetic acid (b) sáng mờ và bóng đèn ở bình chứa dung dịch 
glucose (c) không sáng. Vậy dung dịch hydrochloric acid dẫn điện mạnh, dung 
dịch acetic acid dẫn điện yếu và dung dịch glucose không dẫn điện. 


4. Từ phương trình (1) và (2), nhận xét về mức độ phân li của HC| và CH,COOH trong nước. 


—HCI phân lí hoàn toàn trong nước tạo thành H' và ClF theo phương trình điện li: 
HCl — H* + CI- 


Phân tử CH,COOH chỉ có một số ít bị phân lĩ thành H* và CH,COO”, các phân 

tử còn lại không phân li. Phương trình điện lí của clung dịch CH;COOH như sau: 
CH.COOH —— H' +CH,COO- 
5. Nếu nhỏ thêm vài giọt cung dịch NaOH hoặc CH,COONa vào dung dịch CH,COOH 
thì cân bằng (2) chuyển dịch theo chiều nào? 

~ Nếu nhỏ thêm vào dung dịch CH,COOH vài giọt dung dịch NaOH thì cân 
bằng (2) sẽ chuyển dịch theo chiều thận (ehiềU tạo H- và CH:COO”), 

~ Nếu nhẻ vào dung dịch CH.COOH vài giọt dung dịch CH,COONa thì cân 
bằng (2) sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. 


LUYỆN TẬP 
Viết phương trình điện li (nếu có) của các chất sau khi hoà tan vào nước: H NO,, Ca(OH), 
và BaCl,. 
HNO, —> H* + NO; 
Ca(OH), —› Ca?* + 2OH~ 


BaCl, —> Ba”* + 2C|- 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


am. 


2. THUYẾT BRØNSTED - LOWRY VỀ ACID - BASE 


đt Hoạt động 3: Tìm hiểu thuyết Brønsted - Lowry về acid - base 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 2.4, 2.5 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái 
niệm acid - base theo thuyết Brønsted - Lowry. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát các hình 2.4, 2.5 trong SGK (hoặc có thể sử 
dụng hình động hoặc video), hướng dẫn HS trả lời nội dung 6, 7. Sau đó, GV yêu cầu HS 
trả lời câu hỏi luyện tập. 

6. Quan sát Hình 2.4 và Hình 2.5, cho biết chất nào nhận H*, chất nào cho H:. 

~ ỞHình 2.4, HCl là chất nhường H*(H* di chuyển từ phân tử HCl đến phân tử 
H,O), H,O là chất nhận H'”. 

~ỞHÌnh 2.5, H,O là chất nhường H* (H* di chuyển từ phân tử H,O đến phân tử 
NH,), NH, là chất nhận H'. 

7. Nhận xét về vai trò acid ~ base của phân tử H,O trong các cân bằng ở Hình 2.4, Hình 
2.5 và cân bằng của ion HCO; trong nước. 


- H,O vừa có khả năng nhường, vừa có khả năng nhận H* nên H,O là chất 
lưỡng tính, vừa có thể đóng vai trò là acid, vừa có thể đóng vai trò là base. 

- HCO; vừa có khã năng nhường, vừa có khả năng nhận H* nên HCO; vừa có 
thể đóng vai trò là acid, vừa éó thể đóng vai trò là base. 


ả£ LUYỆN TẬP. ) 


Cho phương trình 

(1) CH,COOH + H,O ——> H,O'+ CH,COO- 

(2) CO7 +H,O —— HCO; + OH- 
Cho biết chất nào là acid, chất nào là basetheo thuyết Brønsted - Lowry. 
(1):CH,COOH là acid và H.O là base. 


(2):H,O là acid và CO2” là base. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


-_ng 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


3. KHÁI NIỆM VỀpH. CHẤT CHỈ THỊ ACID - BASE 


Hoạt động 4: Trình bày khái niệm về pH 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 2.6 trong SGK, GV hướng dẫn HS biết về khái niệm 
pH và ý nghĩa của giá trị pH. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 2.6 trong SGK và hướng dẫn HS trả lời 
nội dung từ 8 đến 10 và các câu hỏi luyện tập. 


8. Tính pH của dung dịch có nồng độ là H là 10-2 M. 
pH =-lg[H*] = -lg[102]= 2. 
9. Tính pH của dung dịch có nồng độ OH-“ là 10 M. 
pOH =-lg[OH-] = -lg[10*]=4—= pH= 14 -4 = 10. 
10. Quan sát Hình 2.6, cho biết khoảng giá trị nào trong thang pH tương ứng với môi 
trường của dung dịch là acid, base hay trung tính. 

Thang pH thường có giá trị từ 1 đến 14. 

pH < 7: Môi trường acid. 

pH = 7: Môi trường trung tính. 


pH> 7: Môi trường base. 


lro_ 
4£ LUYỆN TẬP ) 


1. Pha 500 mL dung dịch HCI 0/2 M vào 500 mL nước. Tính pH của dung dịch thu được. 
2. Tính khối lượng NaOH cần để pha 100 mL dung dịch NaOH có pH = 12. 


1.n.„=0,2x0,5=0,1 (mol). 

61 
1 

pH = -lg[H*]= -lg(0,1) = 1. 

2. pOH= 14- pH= 14-12=2. 

[OH-'] =107°” =0,01 (M). 

n =0,01 x0,1 =0,001 (mol). 


NaOH 


[H1]= =0,1 (M). 


=> mạ,j„= 40 x 0,001 = 0,04 (g). 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hoạt động 5: Tìm hiểu ý nghĩa của pH trong thực tiễn 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 2.7 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu ý nghĩa 
của pH trong thực tiễn. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát Hình 
2.7 trong SGK. Sau đó, GV có thể yêu cầu HS tìm hiểu thêm để trả lời nội dung 11 và câu 
hỏi vận dụng. 


11. Quan sát Hình 2.7, cho biết khoảng pH thấp nhất và cao nhất ở các cơ quan trong 
hệ tiêu hoá của con người. 


~ Cơ quan có pH cao nhất là khoang miệng (pH từ 6,5 đến 7,5). 


~ Cơ quan có pH thấp nhất là khoang dạ dày (pH từ 1,5 đến 3,5). 


Đất chua là đất có độ pH dưới 6,5. Để cải thiện đất trồng bị chua, người nông dân có 
thế bổ sung chất nào trong các chất sau vào đất: CaO, PO, ? Giải thích. 


~ Đất chua cần bồ sung CaO. 
~ Giải thích: CaO khí bể sung vào cất sẽ kết hợp-với nước tạo Ca(OH),.Vì Ca(OH), 
là một base nên sẽtrung hoà được acicl trong cất (nguyên nhân làm cho đất bị chua). 
~ Phương trình hoá học của phản ứng: 
c- C4O + HO `>.Ca(OH), 
Ca(OH), + 2H* —› Ca?" + 2H,O 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


) Hoạt động 6: Tìm hiểu chất chỉ thị acid - base 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 2.8 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiếu chất chỉ 
thị acid - base. 
Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 2.8 trong SGK (có thể dùng video thí 
nghiệm thay thể) và trả lời nội dung thảo luận 12. 
12. Quan sát Hình 2.8, trình bày sự chuyển đổi màu sắc của các chất chỉ thị acid - base 
trong các dung dịch có độ pH khác nhau. 
- Đối với giấy pH (giấy chỉ thị vạn năng): Theo chiều pH tăng dần từ 1 đến 14, 


giấy đổi màu theo chiều đồ — cam - vàng — lục - lam - chàm - tím. 


._H 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


- Đối với dung dịch phenolphthalein: Không đổi màu trong môi trường trung 
tính và acid, hoá hồng trong môi trường base (khoảng đổi màu của phenolphthalein 
là 8,3 - 1119. 

~ Đối với quỳ tím: Hoá đô trong môi trường acid, hoá xanh trong môi trường base. 

Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
4. CHUẨN ĐỘ ACID - BASE 


1 Hoạt động 7: Tìm hiểu phương pháp chuẩn độ acid - base 


\.Z 


Nhiệm vụ: Quan sát các hình 2.9 và 2.10 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu 
phương pháp chuẩn độ acid - base. 
Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm và trả lời nội dung 13 đến 17. 
13. Hãy nêu vai trò của chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ acid - base. 
Chất chỉ thị dùng để xác định được điểm ngừng thêm dung dịch chuẩn (điểm 
tương đương) để kết thúc quá trình chuẩn độ. 


14. Quan sát Hình 2.9, giải thích vì sao cần lắc nhẹ dung dịch trong bình tam giác 
trong khi thực hiện thao tác chuẩn độ. 


Thao tác lắc nhẹ dung dịch:trong bình tam giác nhằm mục đích để dung dịch 
chuẩn được trộn đều trong dlung dịch khi rơi xuống bình tam giác, phản ứng xảy 
ra hoàn toàn, từ đó xác định elược chính xác điểm kết thúc chuẩn độ thông qua các 
hiện tượng quan sát được khi sử dụng chất chỉthị thích hợp. 
15. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm chuẩn độ dung 
dịch NaOH bằng dung dịch HCI. 
NaOH + HCI —> NaC| + H,O 
16. Quan sát Hình 2.10, mô tả hiện tượng ở thời điểm kết thúc chuẩn độ. 
Dung dịch trong bình tam giác chuyển sang màu hồng nhạt, bền trong 30 giây. 


17, Giả sử khi kết thúc chuẩn độ, thể tích dung dịch NaOH đã sử dụng là 12,5 mL. Tính 
nồng độ dung dịch NaOH ban đầu. 


Áp dụng công thức, ta có: 
€_.~ MexGia „ 100,1 


= =0,08 (M). 
NaOH Vng 12,5 (M) 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


ì Nguồn: John W. Moore, Conrad L. Stanitski, Peter C. Jurs, Chemistry: The Molecular Science (2011, 4" 
edition), Mary Finch, Brooks/Cole. 


5. Ý NGHĨA THỰC TIẾN CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA ION AI**, Fe?+ 
và co 
Hoạt động 8: Tìm hiểu ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion | 
AFt, Fe'* 


l 


Nhiệm vụ: Từ việc tham khảo các dữ kiện được nều trong SGK và việc tìm kiếm thông 
tin từ các tài liệu thông qua việc sử dụng các phương tiện học tập, GV hướng dẫn H5 tìm 
hiểu ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion Alf*, Fe. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu H5 thảo luận nhóm (4 - 5 HS/nhóm) trả lời nội dung 18. 
Sau đó, GV có thể yêu cầu HS tìm hiểu thêm để trả lời câu hỏi vận dụng. 

18. Tại sao khi bảo quản dung dịch muối M?*trong phòng thí nghiệm người ta thường 
nhỏ vài giọt dung dịch acid vào trong lọ đựng dung dịch muối? 

—Trong dung dịch muối M°* tổn tại cân bằng hoá học sau: 
Fe''+ 3H,O —— Fe(OH),Ì + 3H* 
Al''+ 3H, O,=< AIOH);J.+ 3H: 
- Quá trình trên xảy ra gọi là quá trình thuỷ phân muối M?'. 
— Khi thêm vài giọt acid, làm tăng nống độ H*, cân bằng chuyển dịch theo 
chiều nghịch nên sẽ chống lại quá trình thuỷ phân muổi, giúp bảo quản được 
dung dịch muối. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Ngoài tác dụng làm trong nước, dung dịch phèn chua còn có khả năng làm sạch gỉ 
sét trên inox. Giải thích. 


— Theo như ta đã biết, inox là hợp kim của Fe với các nguyên tế khác, trong đó 
Fe chiếm thành phần lớn nhất. Theo thời gian, inox bị hoen gì dẫn đến hiện tượng 
gỉ sét trên bề mặt. Hiện tượng này được giải thích dựa trên phương trình hoá học 
của phản ứng: 
3Fe + 4H,O —› Fe,O, + 4H, 
~ Phèn chua khí hoà tan trong nước tổn tại cân bằng sau: 
M°' + 3H,O —— M(CH),Ì + 3H* 


~ lon H* hoà tan iron(lI, III) oxide trong gỉ sét tạo thành các muối tan, sau đó rửa 
lại với nước là có thể làm sạch inox. Phương trình hoá học của phản ứng: 


Fe,O, + 8H" —> Fe?* + 2Fe'* + 4H,O 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


lÌ 


cÌ) 


Hoạt động 9: Tìm hiểu ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của 
ion CO? 


Nhiệm vụ: Từ việc tham khảo các dữ kiện được nều trong SGK và việc tìm kiếm thông 
tin từ các tài liệu thông qua việc sử dụng các phương tiện học tập, GV hướng dẫn HS tìm 
hiểu ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong dung dịch nước của ion CO?” 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS trả lời nội dung 19. Sau đó, GV có thể yêu cầu HS 
tìm hiểu thêm để trả lời nội dung 19 và câu hỏi vận dụng. 


19, Giải thích vì sao quá trình thuỷ phân ion CO7” trong nước làm tăng pH của nước. 


lon CO2~ thuỷ phân trong nước tạo ra ion OH- theo cân bằng hoá học sau: 
CO7 +H,O —— HCO; +OH- 


~ Quá trình này làm tăng nồng độ OH- nên pH của dung dịch tăng. 


f#vawpws) 


Khi mưa nhiều ngày liên tục có thể làm cho pH của nước ở ao, hổ giảm xuống dưới 6,5 
và người ta thường rắc vôi bột để ciiều chỉnh pH. Giải thích. 


Vôi bột cho vào nước sẽ xảy ra phản ứng hoá học theo phương trình sau: 
CaO+-H,O => Ca(OHD), 
Ca(OH), có tác dụñg trung Í hoà .nước ở: ý áo, lì hố. khi 


Iị xuống dưới 6,5. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1. pOH = -lg[OH-] = -lg(2,5 x 10-9) 9,6. 
pH=14-pOH=14-9,6=4A4. 
2. NaOH + HCl —› NaCl + H,O 
=0,5 x0,04 = 0,02 (mol). 
=0,5 x0,06 =0,03 (mol). 


you, 


n = NaOH dư. 


Naon> Tục 


0,01 
=0,03 - 0,02 =0,01 (mol) = [OH],„= ——————=0,1 (M). 


` 0,04+0,06 


NaOH (du) 


=pOH=1—pH=13. 


NEEEE: 


3.[H*]= 10? = 1025 ~ 3,16 x 103 (M). 
4 
H,SO, —›H*+ HSO; 
HSO; ——>H:+ SO? 
Ba(OH), —› Ba?' + 2OH- 
AI,(SO,),—> 2AF'++ 3SO2” 
5, Cho phèn vào nước thì sẽ phân li ra ion Al?*. lon A* bị thuỷ phân theo phản ứng sau: 
Al* + 3H,O —— Al(OH),J + 3H* 


Al(OH), tạo thành là chất kết tủa dạng keo. Vì vậy khi khuấy phèn vào nước đục, 
Al(OH), sẽ kết dính những hạt đất nhỏ lơ lững trong nước làm chúng lớn hơn, nặng hơn 
rồi chìm xuống đáy. 


Theo chiều thuận: AIf* là acid và H,O là base. 
Theo chiều nghịch: Al(OH), là base và H“ là acid. 
D. TƯ LIỆU DẠY HỌC 
1. Phân loại chất điện li 
«» Chất điện lỉ mạnh là những chất trong dung dịch nước, tất cả các phân tử của nó 
phân li thành ion, quá trình điện li là quá trình một chiều (trong phương trình điện li dùng 
dấu mũi tên một chiều —›). 
Ví dụ: NaCl —› Na! + CỊ: 
KOH -> K* + OH~ 
HNO, —› H* + NO; 
(NH,),SO,—>2NH:+ SOƒ 
BaSO, (tan) —› Ba?" + SO7” 
Các chất điện li mạnh bao gồm: 
~ Các acid mạnh: HC|O,„ HMnO,„ H,SO,„ HNO,, HCI, HBï,... 
— Các base mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH),„„ Ca(OH),„... 


~ Hầu hết các muối: NaCI, KNO,, Fe,(SO,)„„ CH;COONH,,... kể cả muối gọi là “không 
tan” như BaSO „ AgCI,... 


Bằng thực nghiệm nghiên cứu tính chất phố và quang của các dung dịch chất điện 
li mạnh, không phát hiện thấy sự tổn tại các phân tử chất điện li mạnh trong dung dịch. 


Sách giáo viên HOÃ 


HỌC 11 


« Chất điện li yếu là những chất trong dung dịch nước chỉ một phần các phân tử của 
nó phân li thành ion. Quá trình điện li là quá trình thuận nghịch (trong phương trình điện 


li dùng dấu 


mũi tên hai chiều —). Ví dụ: 
HF >H'+F- 
CH,COOH —H' + CH,COO- 
Hg(CN), => Hg?* + 2CN- 


Các chất điện li yếu bao gồm: 


— Các ac 


¡d yếu: RCOOH, H,CO.„ H,SO,, HNO.„ H,PO,„ H,5, HF,... 


— Các base yếu: NH., Mg(OH)„ Fe(OH),,.... 


— Nước: 


H,O 


— Một số muối: Hg(CN)„ Fe(SCN),, các chloride, bromide, iodide của cadmium và 


mercury(Il). 


Chú ý: Kí 


hi xét tính chất của dung dịch chất điện li,người ta chỉ xét dung dịch loãng, vì 


nước là tác nhân gây ra sự phân li chất điện li thành ion. Một chất điện li yếu có thể phân 
li gần như hoàn toàn ở nông độ rất nhỏ (dung dịch rất loãng). 


» Chất không điện li là những chất khi tan vào nước hoàn toàn không điện li thành 
các ion (mặc dù có thể tan hoàn toần trong nước nhưng đơn vị nhô nhất vẫn là phân tử 
mà không phải ion). 


Các chất 


không điện li bao gồm: 


— Chất rắn: glucose C,.H,,O,,„ đường C..H,,O, , BaO,.... 
~ Chất lông: CH,CHO, C.H,OH,... 


— Chất k 


1U 


hí: N.„ O,, CH,,... 


Chú ý: Khi nói về sự điện li và chất điện li người ta chỉ đề cập đến trong dung môi 


nước, nghĩa 


là coi nước là dung môi để phân biệt chất điện li và chất không điện li, chất điện 


li mạnh và chất điện li yếu. Chẳng hạn: 


— Barium oxide (BaO) là hợp chất ion, khi nóng chảy phân li ra các ion Ba?+ và O*, 
nhưng BaO không phải là chất điện li. Chất điện li trong trường hợp này là Ba(OH),, sản 
phẩm của phản ứng: 


BaO + H,O -> Ba(OH), 


Nhiều chất có tính chất tương tự BaO như Na,O, CO.„ SO., BI vờ 


— Hydrogen chloride trong nước là acid mạnh, nhưng trong dung môi ethanoic acid 
là acid yếu và trong dung môi benzene là chất không điện li. 


— Acetic acid CH,COOH là acid yếu trong nước, nhưng là acid mạnh trong dung môi 
ammonia. 

2. Độ điện lỉ ơ 

Đệ điện li œ cho biết số phân tử chất tan bị phân li thành các ion (n) trong tổng số 
phân tử hoà tan (n,) và được biểu diễn bằng tỉ số nồng độ mol của phẩn chất tan phân li 
thành ion (C) và nồng độ ban đầu của một chất điện li (C,): 


MÃ > M' + Ar 


ca G 0 0 

C¿r 'GỀ Si €C 

pÏ 

Hy €ự—E É €C 
si l, f  JWHI Ti 

Ta có: œ = nT Ẻ “CC () 


+ Nếu C =0 => œ = 0 => MA không điện li. 
+ Nếu C=C, >ơœ = 1= MA điện li mạnh. 
+ Nếu0 <C<C€ =0<øœ< 1 => MA điện li yếu. 


Theo (1) nhận thấy: œ phụ thuộc vào bản chất của chất tan, nhiệt độ và nông độ của 
dung dịch (C, càng nhỏ thì œ càng lớn). 


Cần chú ý rằng, khi dung dịch chất điện li mạnh không đủ loãng, các ion ở gần nhau, 
gây nên tương tác tĩnh điện giữa các ion, cản trở sự chuyển động tự do của các ion trong 
dung dịch, nên giá trị œ đo được bằng thực nghiệm nhỏ hơn 1 và được gọi là độ điện li biểu 
kiến, nghĩa là không phải độ điện li thực của chất diện li. Khi dung dịch đủ loãng, có thể 
bỏ qua tương tác tĩnh điện giữa các ion thì với các chất điện li mạnh, các ion chuyển động 
hoàn toàn tự do theo chiều dòng điện và các giá trị œ đo được mới bằng 1. 

Trong dung dịch chất điện li mạnh không đủ loãng, do lực hút tĩnh điện giữa các ion, 
người ta phát hiện thấy tồn tại các cặp ion, nhưng khoảng cách giữa các ion dương và âm 
lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử, nên đây không phải là các phân tử không phân li. 

3. Hằng số điện li (hằng số phân li) K 

+ Để đánh giá khả năng điện li của một chất, ngoài độ điện li œ người ta còn dùng 
hằng số điện li (hay hằng số phân li) K được định nghĩa theo công thức: 

MA=>M'+A- 


"...: a1... 
K= —TIMAT- và pK=-lgK (2) 


Trong đó: [M*], [A] và [MA] nồng độ mol của ion và phân tử MA tại thời điểm 


cân bằng. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


« Đối với một chất tan nhất định thì K là một hằng số chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và 
bản chất của dung môi. 

~ Nấu MA là acid — K gọi là hằng số acid, kí hiệu là K, (hoặc pK,). 

~ Nếu MA là base — K gọi là hằng số base, kí hiệu là K, (hoặc pK,). 

+ Một chất điện li càng mạnh thì K càng lớn và pK càng nhỏ. 

+ Đối với chất điện li yếu phân li nhiều nấc thì mỗi nấc có một hằng số điện li riêng và 
thông thường nấc sau yếu hơn nấc trước khoảng từ 101 đến 10° lần. 


Một số ví dụ: 


a) CO, + H,O — HCO; + H* K,=4,5x107 
HCO; — CO?” +H* K,=4,7x10" 
b) H,S>HS-+ H* K,=1,0x107 
HS- 57+ H* K,=1,0x10"" 
c) H,PO, => H,PO; + H* K,=7,6x10° 
H,PO; — HPO7 +H* K,=6,2x10° 
HPO7 >POT +H* K,=4Ax10"% 


+ Khi tính đến nổng đệ mol của ion trong dung dịch, để dơn giản, người ta quy ước chỉ 
xét đến những quá trình điện li mạnh và bở qua các quá trình điện li yếu. 


«Từ (1) và (2) ta có công thức liên hệ giữa œ và K của chất điện li yếu: 
M']x[A ] œ€,xœC đ? 
K= [M]XIAI E==—E @®) 
Biểu thức (3) được gọi là biểu thức định luật pha loãng Ostwald. 
Khi œ <0,1 thì có thể coi 1 - œ ~ 1 và (3) trở thành: 


K=o2x€, hay œ= c (4) 
6 


Chú ý: Hằng số K không phụ thuộc vào nồng độ C, nên khi C, giảm thì œ tăng dẫn tới 
1, nhưng không bao giờ bằng 1 vì khi đó mẫu số bằng 0 và biểu thức (3) không có nghĩa. 
Người ta nói chất điện li mạnh không tuân theo định luật pha loãng của Ostwald. Đây là 
điểm khác biệt rõ ràng giữa chất điện li mạnh và chất điện li yếu. 


Sự phân li chất điện li mạnh thành ion là một chiều, nền không có hằng số phân li K. 
Đôi khi người ta tính giá trị K của chất điện li mạnh là đế so sánh hoạt độ (nồng độ hoạt 
động) giữa các chất điện li mạnh cùng nổng độ mol, tương tự như so sánh các giá trị œ 
biểu kiến. Trong trường hợp này, giá trị K không phải là hằng số đối với nỗng độ. 

4. Độ tan (S) 


+ Độ tan của một chất là số gam chất đó hoà tan tối đa trong 100 gam nước (dung 
môi) ở một nhiệt độ nhất định: 
mị 


Si= x100 ®) 


dm 


„Với 


hầu hết các chất rắn, quá trình hoà tan vào nước là thu nhiệt: 
Chất rắn + HO Dung dịch AH>0 


Khi nhiệt độ tăng, cần bằng chuyển dịch sang phải —› độ tan chất rắn tăng —> S,.. tăng 
khi nhiệt độ tăng. 


« Với hầu hết các chất khí, quá trình hoà tan vào nước là quá trình toả nhiệt và giảm 
áp suất: 


Chất khí + H,O => Dung dịch AH<0 


Khi nhiệt độ giảm hoặc áp suất tăng cân bằng chuyển dịch sang phải» Độ tan của 
chất khí tăng —> S.,, tăng khi nhiệt độ giảm và áp suất tăng. 


Chú ý: Sự hoà tan của chất khí trong dung môi hữu cơ thường là quá trình thu nhiệt, 
do đó độ tan của chất khí tăng khi nhiệt điộ tăng. Một số chất rắn như CaO, KOH, NaOH, ... 
khi hoà tan vào nước lại toằ nhiệt mạnh do đó độ tan sẽ tăng khí nhiệt độ giảm (áp dụng 
nguyên lí Le Chatelier). 


+ Sự hoà tan một chất rắn vào một chất lông gồm hai quá trình: 


— Phá vỡ mạng lưới tinh thể hoặc tách thành các phần tử riêng biệt. Quá trình này đòi 
hôi cung cấp năng lượng, tức là thu nhiệt (AH, > 0). 


— Hydrate hoá các phân tử hoặc ion đã tách ra. Quá trình này giải phóng năng lượng, 
tức là toả nhiệt (AH, < 0). 


Như vậy, tuỳ theo AH, hoặc AH, lớn hơn mà quá trình hoà tan chất rắn là thu nhiệt 
hay toả nhiệt. 


+ Theo quy ước, ở 25 °C nếu: 
S < 0,01 g/100g H,O > chất không tan. 
0,01 <Š < 1,00 => chất ít tan. 


S> 1,00 = chất dễ tan hoặc tan nhiều. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


— Để giải thích trường hợp muối “không tan” mà điện li mạnh, chẳng hạn BaSO, có 
độ tan ở 25 °C tính theo mol/L là 1,0x10 thì tất cả 1,0x10° mol/L của BaSO, đều phân li 
ra ion nên: 


1,0x10° 
" ==—.... 
1,0x10? 
Vậy BaSO, là chất điện li mạnh mặc dù rất ít tan. Cần phân biệt hai phương trình hoá 
học sau: 
BaSO,,(aq) —> Ba?*(a4) + SO?” (a4) (a) 
BaSO (5) ` Ba?*(aq) + SO? (aq) (b) 


Phương trình (a) là phương trình điện li của BaSO,, phần BaSO, tan trong nước 
(1/0x10° mol/L phân lí hoàn toàn ra ion cho œ = 1). 


Phương trình (b) là phương trình hoà tan, đó là cân bằng giữa BaSO, không tan và các 
ion của nó trong dung dịch bão hoà. 


Sự hoà tan của BaSO, là quá trình thu nhiệt, nên khi tăng nhiệt độ, cân bằng (b) 
chuyển dịch theo chiều thuận, nghĩa là độ hoà tan tăng và ngược lại. Áp dụng định luật 
tác dụng khối lượng cho cân bằng (b) ta có: 


K.=[Baˆ*]x[SO7 ] 
Trong trường hợp này K_ được gọi là tích số tan (xem mục 5 dưới đây) của BaSO, và 
thường được kí hiệu là T: 
T;ạso, = [Ba”']x[SO7 ] 
Ờ 25 °C có: 
T;„;o, = (1/0x10°9)x(1/0x165)= 1,0x10-° 

Đổi với chất điện li yếu, ít tan, cũng có cân bằng tương tự. Chẳng hạn: 

Zn(@H),(s) Zn”*(aa) + 2OH-(aq) (c) 

Tzyou, =[Zn?Jx[OH-Ƒ 

Tuy nhiên Zn(OH), là chất điện li yếu, nên cân bằng (c) là tổ hợp của hai cân bằng sau: 

Zn(OH),(s) => Zn(OH),(aq) (d) 

K,=Zn(OH),] 


Zn(OH),(a4) = Zn”'(aq) + 2OH-(aa) (e) 


_ IZn"]x[OHT 
7 [Zn(OH),] 


Trong dung dịch bão hoà ở nhiệt độ không đổi, nồng độ các cấu tử ở trạng thái cân 
bằng là hằng số, nên: 


K, x [Zn(OH),]=K, xK, = [Zn?*]x[OH-Ƒ = T„„oạ, =K, xK, =[Zn?*]x[OH-Ƒ 


Phương trình (e) là phương trình điện li của Zn(OH),„ đó là quá trình thuận nghịch 
vì Zn(OH), là chất điện li yếu, khác hoàn toàn với phương trình điện li (a) của chất điện li 
mạnh BaSO,. 


5. Tích số tan (T) 
+ Giả sử chất điện li ít tan AB, trong nước có cân bằng: 
AB, —> nÃ”"* + mB"- 
Khi đó tích số tan được định nghĩa theo công thức: 
T; =[A"JPx[Br]" (6) 


—> Giá trị T càng bé thì chất điện li càng ít tan và ngược lại. Trong biểu thức (6), các 
nồng độ ion đều biểu diễn theo mol/L. 


+ Giá trị T là hằng số ở một nhiệt độ xác định với một chất xác định. 
+ Nếu độ tan của AB, trong nước ở một nhiệt độ nào đó là S (mol/L) thì ta có: 
A.B„ = nÀm + mB"- 
kì n§ mS 
=ST=[A"xIbB'"1?ẲñÑẴ G085) nx s2. 
=ST=n"xm"x§"(') 
Dựa vào (7) có thể tính được tích số tan T theo độ tan S (mol/L) và ngược lại. 
6. Xác định điều kiện kết tủa và hoà tan kết tủa chất điện li ít tan 
Xét chất điện li ít tan A B 
A,B„„—> nA”* + mB"- T=[A"1'xIB'1" 
Giả sử trong một dung dịch có tích số nồng độ các ion A”+ và B"- là Q = [An+]" x [B]", 
Khi đó: 
+ Nếu Q<T= kết tủa A B,bị hoà tan. 
+ Nếu Q> T= kết tủa A_B,. xuất hiện. 
+ Nếu Q=T= kết tủa A B_ cân bằng với các ion trong dung dịch. 
7. Thuyết acid - base của Brønsted - Lowry 


+ Acid là tiểu phân (phân tử hoặc ion) có khả năng cho proton H: để biến thành base 


liên hợp. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


+ Base là tiểu phân (phân tử hoặc ion) có khả năng nhận proton H* đế biến thành acid 
liên hợp. 


Acid - H* —› Base liên hợp. 
Base + H* — Acid liên hợp 


Quan hệ giữa acid/base liên hợp và base/acid liên hợp là quan hệ bập bênh: acid càng 
mạnh thì base liên hợp càng yếu và ngược lại. 


Vídu: HC + HO< > Cr + H,O“ 
acidmạnh  baseyếu base yếu acid mạnh 
Trong phản ứng này có 2 cặp acid/base liên hợp là HC|/Cl- và H,O*/H,O vì HC] là acid 
rất mạnh nên CI- là base rất yếu (yếu ciến nỗi không thể hiện tính base, CI- được coi là ion 
trung tính). Do đó phản ứng không thể xảy ra theo chiều ngược lại. 
Các phản ứng cho - nhận proton được gọi là phản ứng acid - base. 
Từ định nghĩa acid - base ở trên ta suy ra: 
+ Acid có thể là: 
— Phân tử trung hoà: HCI, H,SO,„ RCOOH,... 
CH,COOH +H,O— CH.COO- + H,O* 
~Cation: NH;, H,O", [Al(H,O)]", [Fe(H,O)]',... 
[AI(H,O)J°' + H,O>[Al(OH)Ƒ* + H,O* 
-Anion: HSO; 
HSO; + H,O-—> SOZ +H,O* 
+ Base có thể là: 
— Phân tử trung hoà: KOH, Ca(OH),„ Fe(OH),, NH,, RNH,,... 
KOH +H,O —> [K(H,O)]' + OH- 
Fe(OH), + 3H,O —> [Fe(H,O),]'*+ 3OH- 


~ Cation: [Al(OH)]P', [Fe(OHJ]””,.... 
[Fe(OH)]'' + H,O —>[Fe(H,O)]°* + OH- 

~Ahnion: CO2”, SO7”, S?, CH;COO”, C,H,O, C,H,O,.... 
CO7 + H,O —>HCO; + OH- 
C,H,O-+H,O => C.H.OH + OH- 
C,H.O-+H,O=> C,H.OH+ OH- 


+ Chất lưỡng tính là chất vừa có khả năng nhường và nhận proton (vừa thể hiện tính 
acid và tính base), bao gồm: 


~ Phân tử trung hoà: Al,O., ZnO, PbO, Zn(OH),, Al(OH),, Pb(CH),, Cr(OH),, H,O, 
(NH,),CO,, (NH,),S, H,N-R-COOH,... 


H,O + H,O — H,O'*+ OH- 
-Anion: HCO;, HS”, HSO;, H,PO; ,... 
HCO; + H,O'> CƠ, +2H,O 
HCO; +H,O> CO? +H,O' 
+ Chất trung tính là chất không có khả năng nhường và nhận proton, bao gồm: 
— Cation kim loại mạnh: Li', Na", K+, Ca”, ... 
~ Anion gốc acid mạnh: SO?-, CIO;„ NO;, Cl, Br”,... 
~ Phân tử trung hoà: Na,SO„ KCI, Ca(NO,),,... 
8. Muối và sự thuỷ phân của muối 
Muối là sản phẩm của sự trung hoà một acid bằng một base. Khi hoà tan muối vào 
nước thì muối sẽ phân li thành các ion bị hydrate hoá: 
+ Nếu ion của muối là những anion và cation trung tính (muối tạo bởi acid mạnh và 
base mạnh) thì quá trình phân li chỉ dừng lại ở các ion bị hydrate hoá và có pH của dung 
dịch không đổi (pH = 7): 


NaCl + (n + m)H,O —› [Na(H,O),]' + [Cl(H,O),1 


hay đơn giản: NaCl —› Na* + CI 
v. 
1L x.: 
=. 
ko # a “= 
đu ế 


TnhthếNa1 PhãntữHO —— DungdEhNaO 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


+ Nếu ion của muối là những anion và cation acid, base hoặc lưỡng tính thì chúng sẽ 
tương tác với dung môi nước (H,O) để tạo ra sản phẩm có chứa chất kết tủa, bay hơi hoặc 
điện li yếu. Quá trình này gọi là sự thuỷ phân của muối. Trong các trường hợp này pH của 
dung dịch sẽ thay đổi. Từ đó ta thấy chỉ có các loại muối sau đây mới bị thuỷ phân: 

~ Muối của acid yếu và base mạnh: 

CH,COONa -> CH,COO- + Na* 
CH,COO- + H,O—CH,COOH + OH- 
CH,COONa + H,O — CH,COOH +Na'+OH-  (pH>7) 


— Muối của acid mạnh và base yếu: 


NH,CI—› NH} + Cl- 
NH; +H,O —NH,+H,O* 


NH,Cl + H,O —>NH, + Cl-+ H,O* (pH<7) 


— Muối của acid yếu và base yếu: 


CH,COONH, —>CH,COO-+ NHj 
CH,COO-+H,O>CH,COOH + OH- K 
NH‡ +H,O<>NH, + H,O* K 


CH,COONH, + 2H,O —> CH.COOH + NH, + OH- + H,O* 


Trong trường hợp này để kết luận pH của môi trường ta phải dựa vào các hằng số K,„ 
K, của hai phản ứng trên, nếu: 


[H,O*] =[OH'] =trungtính (pH=7) 

[H,O'] > [OH] = acid (pH<7) 

[H;©*] <[OH] = base (pH>7) 
Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân muối: 


— Có tính chất thuận nghịch nên có thể áp dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng 
Le Chatelier. 


— Chỉ có gốc acid yếu và base yếu trong muối mới bị thuỷ phân. Acid càng yếu, base 
càng yếu thì muối bị thuỷ phân càng mạnh. 


— Khi tăng nhiệt độ thì tốc độ thuỷ phân tăng lên. 


— Nếu hoà tan một muối có gốc acid yếu và một muối có gốc base yếu vào cùng một 
dung dịch thì sự thuỷ phân muối tăng cường lẫn nhau và có thể bị thuỷ phân hoàn toàn. 


Ví dụ: Khi trộn lẫn dung dịch Na,S với dung dịch Al(NO,), làm xuất hiện kết tủa Al(OH), 
và khí H,S theo phương trình hoá học của các phản ứng: 
3x S?+ 2H,O —H,SĨ + 2OH- 


2P AF* + 3H,O => Al(OH),| + 3H* 


OH-+H* H,O 


35? + 2AI°* + 6H,O —> 3H,SỸ + 2AI(OH),Ù 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


ÔN TẬP CHƯƠNG 1 


(1 tiết) 


Ñ 
1. Nẵng lực chung 
~ Tự chủ và tự học: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong bài ồn tập. 


- Giao tiếp và hợp tác: Chù động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm 
hoàn thành các nội dung ôn tập chương. 


- Giải quyết vấn để và sáng tạo: Đề xuất được cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo. 
2. Năng lực hoá học 


- Nhận thức hoá học: Cùng cố kiến thức về cần bằng hoá học và cân bằng trong dung 
dịch nước. 


~ Tìm hiều thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Tìm hiều thêm những hiện tượng diễn 
ra xung quanh liên quan đến cân bằng hoá học. 


~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức để áp 
dụng vào việc giải bài tập. 

3. Phẩm chất 

— Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 


~- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, kiên nhẫn thực hiện các nhiệm vụ học tập 
vận dụng, mở rộng. 


~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 


Thông qua hệ thống bài tập vận dụng, GV lựa chọn phương pháp và kĩthuật dạy học phù 
hợp đề tổ chức cho HS tham gia các hoạt động giải bài tập một cách hiệu quả. 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
~ Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp hỏi đáp. 
~ Dạy học theo nhóm cặp đôi/ nhóm nhỏ. 
~ Kĩ thuật sơ đồ tư duy. 


- Sử dụng tranh ảnh hoặc bản trình chiếu slide. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


Hoạt động T: Hệ thống hoá kiến thức | 


Nhiệm vụ: GV sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy định hướng cho HS hệ thống hoá được 
kiến thức về cân bằng hoá học và cân bằng trong dung dịch nước. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS hoặc từ nhóm HS thiết kế sơ đồ tư duy bằng các 
hình thức theo sự sáng tạo của HS để tổng kết những kiến thức cơ bản của chương. Đại 
diện HS trình bày sơ đồ tư duy của nhóm trước lớp. 


„Phản ứng một chiều @ 2Á+ bB — cC+ dD. 


Phản ứng thuận nghịch — ạ 25£ PB c0 


Tốc độ phân ứng thuận = tốc độ 
phần ứng nghịch 
B.1...../..1.).)-LAANDDDDDDDIG 
———€® Cân bằnghoáhọc -@@) Cânbằnghoáhọc  —$ Nổngđòcácchấttronghèkhông đổi 
ICFIDF Chấtrẩn không 


: ° JAIBI ø đưa vào biểu thức 


Hằng số căn _ ePhụ thuộc vào vIP chất của phản 
PEU DEN, Ẩ@mavanhietdb _ 
Nhiệt độ 
L@= yếu tổ ảnh hường đến cân bằng _ £ Nóng độ 
hoá hợc L Áp suất 
CAN BẰNG * Ö}. Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier 
HOÁ HỌC 


Quá trình ' phần Í li các chất trong nước tạo thành ion 

Chất điện li manh: add mạnh, base mạnh, hầu hết 
ò muối tan 

Chất điện lï yếu: acid yếu, base yếu 


Chất không điện 


/@® Sựđiệnh 


Add: cho proton 
_®) Thuyết add - base của Brønsted -Lowry_ —  Base: nhận proton 
|ogiH*] 


P——..ˆ 
10?" 


n bằng trong 
© ng dịch nước _@© [HS 
L@ pH Lạ pH<7add 
pH=7 trung tính 
pH>7base 


Ly __ Chuẩnđộadd-bas m3... 

dễbi thuỷ phân trong nước 
,P",F€”' œ tạo thành base không tan 
| và cho môi trường acid 


Ý nghĩa thực tiễn cân bằng trong 


>@ dưng dịch nước của ion l 
ø bị thuỷ phân cho 


® mại trường base 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


r 
Hoạt động 2: Bài tập củng cố và hướng dẫn giải 


Nhiệm vụ: GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập định hướng cho HS giải một số 
bài tập phát triển năng lực hoá học cho cả chương. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số bài tập có tính chất ôn tập chương. 

Một số bài tập gợi ý: 

1. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Hằng số cân bằng K, của tất cả phản ứng đều tăng khi tăng nhiệt độ. 

B. Hằng số cân bằng K_ càng nhỏ, hiệu suất phản ứng càng lớn. 

€C. Khi một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng cũ chuyển sang một trạng 
thái cân bằng mới ở nhiệt độ không đổi, hằng số cân bằng K_ cũng thay đồi. 

D. Khi thay đồi hệ số tỉ lượng các chất trong phương trình hoá học của một phản ứng, 
giá trị của hằng số cân bằng K, thay đổi. 


2. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Mọi phản ứng đều đạt đến trạng thái cân bằng hoá học. 

B, Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại. 
€C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hoá học. 


D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng 
phải bằng nhau. 


3. Phương trình điện li nào sau đây không đúng? 


A. HCl —› H* + Cl- B. CH.CH,COOH ———CH,CH,COO- + H- 
€,KCl —> K:+(- D. Ca(OH), —› Ca?* + 2OH~ 

4. Dãy các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh? 

A. KOH, NaCl,H,CO,. B.Na,S, Zn(OH), , HCI. 

C. HCIO,„ KNO,„ Ca(OH),. D. HNO,„ Fe(NO,),„ Ba(OH),. 


5. Cho các phân tử và ion sau: HCl, HCOO”, HPO7, HCO;,, NH¿, HS-. Hãy cho biết 
phân tử, ion nào là acid, base, lưỡng tính theo thuyết Brønsted - Lowry. 

6. Cho cân bằng hoá học sau: 

2NaHCO,(sJ ——> Na,CO,(5J + CO,(g) + H,O/4) A,HỆ,, =129,2 kJ 


Hãy đề xuất biện pháp để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chuyển hoá NaHCO, 
thành Na,CO,). 


7. Cho phản ứng nung vỗi sau: 
CaCO,(s} ==—` CaO@&)+ CO,(g) 


Hãy giải thích tại sao miệng các lò nung vôi lại để hở. Nếu đậy kín sẽ xảy ra hiện tượng 
gì? Vì sao? 


8. lodine bị phân huỷ bởi nhiệt ở 1 000 K, được thể hiện theo phương trình hoá học 
của phản ứng sau: 


l,) ——` 2I(g) 
Ở 1 000 K hằng số cân bằng K_ của phản ứng trên là 37,6x10*. Cho 0,06 mol l, vào 
trong bình 3,00 L ở 1 000 K. Tính nồng độ I, và l ở trạng thái cân bằng. 
9. Hãy cho biết trong dung dịch các chất sau, chất nào là chất điện li: C,H,,O, (fructose), 
CaCl„ LiOH, Ca(OH)„ FeC|,„ ZnSO„H,„ Br„, H,PO,„ (C,H,,O,)„ (cellulose). 


10. Để trung hoà 15 mL dung dịch HNO, có cá dùng hết 10 mL dung dịch 
Ba(OH), có pH =a. Tính a. 
Hướng dẫn giải 
1, Đáp án D. 2. Đấp án C. 
3. Đáp án C. 4. Đáp án D. 
5. Acid: HCI, NH‡. 
H€l+ HO —>H,O+CI: 
NH; +H,O ——`H,O* + NH, 


Base: HCOO-. 

HCOO- + H,O ——` HCOOH + OH- 
Lưỡng tính: HPO/-, HCO;,, H5-, 
Đối với HPO/ : 
HPO2 +H,O ——` H,O:+ POƑ 
HPOTT +H,O —— H,PO; + OH- 
Đổi với HCO; : 
HCO; + H,O ——` H,O' + CO; 
HCO; + H,O —— H,CO, + OH- 


Đối với HS: 
HS + H,O ——` H,O*+ 5? 


HS-+H,O —— H,S + OH- 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


6. Để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, tức chuyển hoá NaHCO, thành Na,CO, 
cần tăng nhiệt độ, loại bô CO, và H,O ra khôi hệ phản ứng. 

7. Miệng các lò nung vôi để hở để làm giảm áp suất trong hệ (do khí CO, thoát ra 
ngoài), cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Nếu đậy kín, áp suất khí CO, tăng, cân 
bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. 

0,06 


8. C¿()= CS” =0,02 (M). 


Gọi nồng độ iodine phản ứng là x, ta có: 


l,@) e=x 210) 


Ban đấu 0,02 (M) 
Phản ứng x 2x (M) 
Cân bằng 0,02—x 2x (M) 
K= + =37,6x]0! —> x~ 0,019 (M). 
° 002<x 7” = : 


[I,] = 0,02 - 0,019 = 0,001 (M). 
[I= 2x0,019 = 0,038 (M). 
9. Các chất điện li (có khả năng phân li thành ion trong dung dịch nước) là CaCI,, 
LiOH, Ca(OH)„ FeCl,, ZnSO,„ H.PO... 
CaCl, —› Ca?* + 2Cl- 
LiQH => Li*+ OH- 
Ca(OH), —› Ca?! + 2OH- 
FeCl, —› Fe'* + 3CI- 
ZnSO, —›Zn?*++ SO¿" 


H,PO, = H' + H,PO, 
10. Phương trình hoá học của phản ứng: 
2HNO, + Ba(OH), —› Ba(NO,), + 2H,O 
1,5x10^—› 7,5x10° (mol) 
nuyo, =0/015x102 = 1,5x102 (mol). 
= nạ„o¡;, = 7,5x10° mol. 


2x7,5x10 1 
0,01 


—=pOH=-lg(1,5x102)= 1,8—= pH=a = 14~ 1,8= 12,2. 


=C,(OH)= = 1,5x10? (M). 


lộ li | GIÁT A0 IỆS: 
II UOGEN VÀ SULFUR (10 tiết) 


BÀI 3. ĐƠN CHẤT NITROGEN 
(1 tiết) „ự 


O———© 


1. Năng lực chung 
~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về đơn chất nitrogen. 


~ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để trình bày được tính chất của 
đơn chất nitrogen. 


- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải 
quyết các nhiệm vụ học tập trong bài học. 


2. Năng lực hoá học 


- Nhận thức hoá học: Phát biều được trạng thái tự nhiên của nguyên tổ nitrogen; Trình 
bày sự hoạt động của đơn chất nitrogen ở nhiệt độ cao đối với hydrogen, oxygen. 


~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Giài thích tính trơ của đơn chất 
nitrogen ở nhiệt độ thường thông qua liên kết và giá trị năng lượng liên kết. 


~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích các ứng dụng của đơn chất nitrogen 
khí và lông trong sản xuất, trong hoạt động nghiên cứu; Liên hệ được quá trình tạo và 
cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa. 


3. Phẩm chất 

~ Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 
~ Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 
~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học 


Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 


chất liên quan đến bài học. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
~ Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi. 
~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 
~ Dạy học nều và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


GV có thể đặt vấn đề theo các cách sau: 
- Đặt vấn đề theo gợi ý SGK. 


- GV có thể cho HS quan sát ảnh bình chứa nitrogen lỏng và đặt vấn đề dẫn dắt HS 
vào bài. 


S HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI. ) 


1. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 


€) Hoạt động T1: Tìm hiểu trạng thái tự nhiên của nitrogen 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 3.1 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiếu về trạng 
thái tự nhiên của nitrogen. 


Tổ chức dạy học: GV yêu câu HS quan sát Hình 3.1 trong SGK, hướng dẫn HS trả lời 
nội dung thảo luận 1 và 2. 


1. Quan sát Hình 3.1, cho biết trong không khí, khí nào chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất. 
Khí nitrogen chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất với khoảng 78% tổng thể tích không khí. 


2. Ngoài đơn chất nitrogen thì nguyên tế nitrogen còn tồn tại dưới dạng nào? Lấy ví dụ. 
Ngoài đơn chất nitrogen thì nguyên tố nitrogen còn tồn tại dưới dạng hợp 
chất, nitrogen có nhiều trong khoáng vật sodium nitrate (NaNO,) với tên gọi là 
diêm tiêu natri. Nitrogen còn có trong thành phần của protein, nucleic acid, ... và 
nhiều hợp chất hữu cơ khác. 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


NET: 


2. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí của nitrogen 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 3.2 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất 
vật lí của nitrogen. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 3.2 trong SGK (hoặc dùng máy chiếu 
phóng to hình, có thể sử dụng hình động hoặc video), hướng dẫn HS trả lời nội dung thảo 
luận 3, 4 và câu hôi luyện tập. 


3. Quan sát Hình 3.2, nêu hiện tượng xảy ra. Giải thích. 
— Hiện tượng xảy ra ởthí nghiệm trong Hình 3.2 là ngọn lửa trên bấc nến tắt hẳn. 
~ Giải thích: Khi cho cây nến đang cháy vào bình kín chứa khí nitrogen, ngọn 
lửa trên bắc nến tắt vì khí nitrogen không duy trì sự cháy. 
4. Nitrogen nặng hơn hay nhẹ hơn không khí. Tại sao? 


Nitrogen nhẹ hơn không khí vì tỉ khối của nitrogen so với không khí < 1. 
M_ 28 


dụ¿ === =S ~097<1 


M, 29 


4£ LUYỆN TẬP. ) 


Người ta có thể thu khí nitrogen trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy 
nước. Hãy giải thích điều này. 
Có thể thu khí nitrogen trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy nước 
do khí nitrogen (N,) không tan trong nước. 


C 


Á Minh hoạ phương pháp đẩy nước 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


3. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hoá học của nitrogen 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 3.3 và các thông tin trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm 
hiểu tính chất hoá học của nitrogen. 


Tổ chức dạy học: GV chia HS thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu HS quan sát Hình 3.6, 3.7 
trong SGK và trả lời nội dung thảo luận 5, 6. 


5. Quan sát Hình 3.3 và từ dữ kiện năng lượng liên kết trong phân tử N.„, dự đoán về 
độ bền phân tử và khả năng phản ứng của nitrogen ở nhiệt độ thường. 
Giữa hai nguyên tửtrong phân tửN, hình thành một liên kết ba có năng lượng 
liên kết lớn (E, = 945 kJ/mol) nên rất bền vững. Do đó, ở nhiệt độ thường, N, khá 
trơ về mặt hoá học. 


6. Xác định tính oxi hoá, tính khử của nitrogen trong phản ứng của N, với H, và với O,. 
Cho biết các phản ứng này thu nhiệt hay toả nhiệt. 


~ Trong phản ứng của N, với H„ số oxi hoá của nitrogen giảm từ 0 xuống -3, 
do đó nitrogen có tính @xi hoá, phần ứng toà nhiệt ( A,Hi¿ < 0). 
~ Trong phản ứng của Ñ. với O„ số oxi hoá của nitrogen tăng từ 0 lên +2, do 
đó nitrogen có tính khử, phân ứng thu nhiệt (A,H.; > 0). 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


4. QUÁ TRÌNH TẠO VÀ CUNG CẤP NITRATE CHO ĐẤT TỪ NƯỚC MƯA 


Hoạt động 4: Tìm hiểu quá trình tạo và cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 3.4 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiếu quá trình 
tạo và cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa. 

Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu HS quan sát Hình 3.4 trong 
SGK (hoặc dùng máy chiếu phóng to hình hoặc dùng video hoặc hình động) và hướng 
dẫn từng nhóm HS trả lời nội dung thảo luận 7. 

7, Quan sát Hình 3.4, cho biết con người có thể can thiệp vào chu trình của nitrogen 
trong tự nhiên bằng cách nào. Nếu sự can thiệp đó vượt ngưỡng cho phép thì ảnh hưởng 
gì đến môi trường? 


NEEE: 


— Con người có thế can thiệp đến chu trình của nitrogen bằng cách bón phân 


đạm vào trong đất để tăng năng suất cây trồng. 
— Tuy nhiên, nếu can thiệp quá mức sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước và 
ảnh hưởng đến chu trình của nitrogen trong tự nhiên. 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


5, ỨNG DỤNG 


Hoạt động 5: Tìm hiểu ứng dụng của đơn chất nitrogen khí và lỏng trong sản 
xuất, trong hoạt động nghiên cứu 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 3.5 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu ứng dụng 
của đơn chất nitrogen khí và lỏng trong sản xuất, trong hoạt động nghiên cứu. 

Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát Hình 
3.5 trong SGK (có thể dùng video thay thế) và trả lời nội dung thảo luận 8. Sau đó, GV có 
thể yêu cầu HS tìm hiểu thêm để trả lời câu hỏi vận dụng. 


8. Quan sát Hình 3.5 và dựa vào các tính chất của nitrogen, hãy giải thích vì sao 
nitrogen có những ứng dụng đó. 


~ Trong sản xuất rượu bía: Khí nitrogen được bơm vào để loại bỏ khí oxygen, 
nhằm tránh hiện tượng lên men giấm làm rượu bia bị chua và mất đi hương vị vốn 
có ban đầu. 


— Trong công nghệ cióng gói thực phẩm: Khí nitrogen được bơm vào để loại 
bề khí oxygen, tránh hiện tượng oxí hoá làm che thực pliẩm bên trong bị ôi thíu. 
Ngoài ra, khí nitrogen bơm vào sẽ làm phồng bao bì trong sản xuất thực phẩm 
đóng gói, giúp thực phẩm bên trong tránh bị vỡ vụn lúc vận chuyển. 

— Trong công tác phòng cháy chữa cháy: Do tính chất trơ, không duy trì sự cháy 
nên nitrogen được sử dụng để dập tắt các đám cháy do hoá chất, chập điện, ... 

—Trong lĩnh vực y tế: Do tính chất trơ và hoá lông ở nhiệt độ rất thấp (—195,8 °C) 
nên có thể đâm bảo môi trường gần như vô khuẩn trong quá trình bảo quản máu, 
nội tạng để cấy ghép, tế bào sinh dục (trứng, tỉnh trùng), ... 

~ Trong khai thác dầu khí: Hỗn hợp khí N, và CO, được bơm vào bể chứa dầu 


mỏ để tạo áp suất đẩy dầu còn dư bị kẹt lại lên trên nhờ đặc tính nén cao. 


Ngoài ra, GV có thể hướng dẫn HS đọc thông tin mở rộng về phẫu thuật lạnh, một 
ứng dụng của nitrogen lỏng trong điều trị các bệnh da liễu. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


ffÌvanpune) 


Giải thích vì sao người ta bơm khí nitrogen vào những lọ vaccine. 


Nitrogen có tính trơ nên đảm bảo được môi trường trơ bên trong lọ vaccine, 
kết hợp với bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp để đảm bảo vaccine không bị 
biến chất. 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1. Cấu tạo phân tử N, là N=N. 
Vì phân tử N, chứa liên kết ba rất bền vững (E, = 945 kJ/mol) nên N, ít hoạt động ở 
điều kiện thường. 
2. Tính oxi hoá và tính khử của N; thể hiện lần lượt qua các phản ứng sau: 


0 ° -3 
N,+3H,—®=#2NH, _. (Số oxi hoáN giảm từ0 xuống -3) 


Mi si +2 
N;+O,==®—>2NO ... (Số oxi hoáN tăng từ0 lên +2) 


3. Năng lượng liên kết trong phân tử Cl, nhỏ nhất nên CI, dễ tham gia phản ứng hoá 
học nhất. 


Năng lượng liên kết trong phân tử N, lớn nhất nên N, khó tham gia phản ứng hoá 
học nhất. 


ị BÀI 4. AMMONIA VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT AMMONIUM 
(2 tiết) 


1. Năng lực chung 

— Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về ammonia và một số hợp chất 
ammeonium. 

~ Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, làm việc nhóm hoàn thành các nhiệm vụ học tập về 
ammonia và hợp chất ammonium. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết tốt các tình huống xảy ra trong quá trình 
thảo luận và làm việc nhóm. 

2. Nẵng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Mô tà dược công thức Lewis và hình học của phân tử ammonia; 
Giải thích được tính chất vật lí, tính chất hoá học dựa vào đặc điểm cấu tạo của phân tử 
ammonia, viết được phương trình hoá học minh hoa; Trình bày được tính chất cơ bản của 
muối ammonium và nhận biết được ammonium ion trong dung dịch. 


— Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được thí nghiệm nhận biết 
được ammonium ion trong phân đạm chứa ammonium ion. 


~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức về cân bằng hoá học, 
tốc đệ phản ứng, enthalpy cho phản ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen 
trong quá trình Haber; Trình bày được ứng dụng của ammonia, của ammonium nitrate và 
một số muối ammonium tan như: phân đạm, phân ammophos,... 


3. Phẩm chất 
— Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 
~ Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 


~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 


NET: 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
— Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi. 
~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 


~ Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 
B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


°—9 
$-}£Ð KHỞI ĐỘNG 
: 


O 


GV đặt vấn đề theo gợi ý SGK. 


1. CẤU TẠO PHÂN TỬ CỦA AMMONIA 


Hoạt động 1: Trình bày cấu tạo phân tử của ainmonia 


Nhiệm vụ: Từ Hình 4.1 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu cấu tạo phân tử của 
ammonia. 
Tổ chức dạy học: GV yêu câu HŠ quan sát Hình 4.1, hướng dẫn HS trả lời nội dung 1. 
1. Quan sát Hình 4.1, mô tả cấu tạo của phân tử ammonia. Dự đoán tính tan (trong 
nước) và tính oxi hoá - khử của ammonia. Giải thích. 
~ Phân tử NH, có cấu tạo hình chóp tam giác, với nguyên tử nitrogen ở đỉnh, 
liên kết cộng hoá trị với 3 nguyên tửhydrogen ở đáy tam giác, mỗi góc H-N-H tạo 
1 góc liên kết khoảng 107°. 
— Theo công thức Lewis, nguyên tử nitrogen trong phân tử NH, còn 1 cặp electron 
tự do chưa liên kết hoá học nên NH. có khả năng hoạt động hoá học mạnh. 
~ Phân tử NH, phân cực mạnh và tạo được liên kết hydrogen với nước, do đó 
có thể dự đoán NH, dễ tan trong nước (dung môi phân cực). 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


2. TÍNH CHẤT CỦA AMMONIA 


Nhiệm vụ: TừHình 4.2trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất vật lícủa ammonia. 

Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu HS quan sát Hình 4.2 trong 
SGK (hoặc dùng máy chiếu phóng to hình hoặc dùng video) và hướng dẫn từng nhóm HS 
trả lời nội dung thảo luận 2, 3. 

2. Quan sát Hình 4.2, giải thích hiện tượng thí nghiệm. Từ đó cho biết, tại sao không 
thu khí ammonia bằng phương pháp đẩy nước. 

— Mô tả thí nghiệm: Úp ngược bình tam giác chứa đầy khí NH, có ống thuỷ 
tỉnh vuốt nhọn vào một chậu nước có pha phenolphtalein. Hiện tượng xảy ra là 
nước trong chậu bị đẩy lên, phun mạnh vào bình tam giác có chứa NH, các tia 
nước màu hồng. 

~ Giải thích: Do NH, tan nhiều tfong nước, ấp suất của khí NH, trong bình giảm 
đột ngột, nước trong chậu bị hút vào bình qua ống thuỷ tỉnh vuốt nhọn, kết hợp 
với phenolphthalein và phun thành các tia nước màu hổng. 

~ Không thếthu khí NH. bằng phương pháp đẩy nước do NH, tan nhiều trong nước. 


3. Tính tỉ khối của NH, so với không khí. Từ kết quả đó, hãy giải thích vì sao có thể thu 
khí NH, bằng phương pháp đẩy không khí (úp ngược bình). 


Mu S47 
SN SSNN 


Do dụ, „„ <1 nên NH, nhẹ hơn không khí. Khi thu khí bằng phương pháp đẩy 
không khí (úp ngược bình), khí NH, nhẹ hơn sẽ ở trên bình và đẩy không khí ra 
khỏi bình. 


GV có thể cho HS đọc thông tin mở rộng về độ tan của NH, trong nước và nồng độ 
đậm đặc của dung dịch NH.. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hoá học của ammonia | 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 4.3 trong SGK và các phương trình hoá học của 
ammonia với một số chất, GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất hoá học của ammonia. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu HS quan sát Hình 4.3 trong 
SGK (hoặc dùng máy chiếu phóng to hình hoặc dùng video hoặc thực nghiệm thí nghiệm) 
và hướng dẫn từng nhóm HS trả lời nội dung thảo luận 4 đến 6. 


4. Từ sự kết hợp giữa NH, với nước, nhận xét tính acid ~ base của NH, trong dung dịch. 
Nêu cách nhận biết khí NH, bằng quỳ tím. Giải thích. 
— Theo thuyết Brønsted - Lowry, khi tác dụng với nước, NH, đóng vai trò là 
base tạo ion OH“ làm cho dung dịch có tính base. 
— Có thể dùng giấy quỳ tím ẩm (nhúng nước) để nhận biết khí NH,. Nước trong 


quỳ ẩm sẽ hoà tan NH, thành dung dịch NH, có tính base, làm quỳ tím hoá xanh. 


5, Chuẩn bị hai đầu đũa thuỷ tinh quấn bông. Đũa 1 nhúng vào dung dịch HCl đặc, đũa 
2 nhúng vào dung dịch NH, đặc, sau đó đưa lại gần nhau (Hình 4.3). Quan sát và nêu hiện 
tượng xây ra. Từ đó, đề xuất phương pháp nhận biết ammonia bằng dung dịch HCl đặc. 


— Hiện tượng xảy ra: Có “khói” màu trắng tạo thành. “Khói” là những hạt nhỏ li 
tí của tinh thể muối ammonium chloride. 

— Phương pháp nhận biết ammonia: Nhúng hai đầu đũa thuỷ tinh quấn bông 
vào dung dịch HCI đặc (thuổc+th) và NH, đặc, sau đó đưa lại gần nhau. 


6. Cho biết ammonia thể hiện tính chất gì trong phản ứng với acid và oxygen. 
Trong phân ứng với acid: Ammonia đóng vai trò là nột base. 
NH,+H*-> NHị 
Trong phản ứng với oxygen: Anmonia đóng vai trò là chất khử vì số oxi hoá 
của N tăng từ -3 (trong NH, trước phản ứng) lên 0 (trong N, sau phản ứng). 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
3. TỔNG HỢP AMMONIA 


Hoạt động 4: Vận dụng kiến thức hoá học cho phản ứng tổng hợp ammonia từ 
nítrogen và hydrogen trong quá trình Haber | 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 4.4 trong SGK, GV hướng dẫn HS nghiên cứu phản 
ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen trong quá trình Haber. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát Hình 4.4 
trong SGK và trả lời nội dung thảo luận 7. 


NET: 


7. Dựa vào nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, hãy cho biết để tăng hiệu 
suất phản ứng tổng hợp NH., cần điều chỉnh nhiệt độ và áp suất như thế nào. Điều đó có 
gây trở ngại gì cho phản ứng tổng hợp NH, trên thực tế hay không? Vì sao? 

— Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, để tăng hiệu suất quá 
trình tổng hợp NH., cần phải hạ nhiệt độ và tăng áp suất. 

~ Tuy nhiên, trên thực tế nếu thực hiện các điều kiện trên sẽ gây trở ngại cho 
phản ứng tổng hợp NH. vì khi nhiệt độ quá thấp thì phản ứng xảy ra rất chậm và 
khí áp suất quá cao thì đòi hôi thiết bị cổng kểnh, phức tạp. 

Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


4. MUỐI AMMONIUM 


Hoạt động 5: Tìm hiểu tính chất vật lí của muối ammmonium 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 4.5, GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất vật lí của 
muổi ammonium. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 4.5 và trả lời nội dung thảo luận 8. 


8. Quan sát Hình 4.5, cho biết trạng thái, màu sắc của muối ammonium chloride và 
đặc tính liên kết của phân tử. 


— Muối anmonium:chloridle dạng tỉnh thể màu trắng, tan nhiều trong nước. 
— Phân tửNH,C|.€ó †iiên kết ion tạo bởi ion NH4, và:€l: trong đó ion NH‡ gồm 
3 liên kết cộng hoá trị N-H và 1 liên kết cho nhận N—>H. 
H - 
I—=— tỉ 
H 


~Thực nghiệm cho thấy 4 liên kết này là đồng nhất (tính không phân biệt) nên 
có thể biểu diễn ion NH¿ như sau: 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


Hoạt động 6: Tìm hiểu tính chất hoá học của muối amimnonium 


Nhiệm vụ: Từ việc thực hiện thí nghiệm nhận biết anmonium ion (NH ) trong phân 


đạm chứa ammonium ion, quan sát Hình 4.6 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính 
chất hoá học của muối ammonium. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm, ghi nhận hiện tượng xảy ra và 
quan sát với Hình 4.6 ở SGK, từ đó trả lời nội dung thảo luận 9, 10, câu hỏi luyện tập. Sau 
đó, GV có thể yêu cầu HS tìm hiểu thêm để trả lời câu hỏi vận dụng. 


9. Quan sát Thí nghiệm, nêu hiện tượng xảy ra. Giải thích. Viết phương trình hoá học 
khi cho NH,,Cl, NH_NO,, (NH,),SO, tác dụng với dung dịch NaOH. 
— Hiện tượng thí nghiệm: Khi đun nhẹ hỗn hợp phản ứng, thấy thoát ra khí 
làm xanh giấy quỳ tím ẩm. 


~ Giải thích hiện tượng: Khí thoát ra là NH.. Khi gặp giấy quỳ ẩm, NH, kết hợp 
với nước tạo thành ion OH-„đung dịch lúc này có tính base làm xanh giẩy quỳ tím. 


— Các phương trình hoá học của phản ứng: 
NH,€| + NaOH--› NaCl + NH,† +-H;Ö 
NH,NO,+# NaOH —> NaNO, + NH:†'+ HO 
(NH,),SO, + 2NaOH - Na,SO, + 2NH, Ì + 2H,O 


10. Đun nóng NH,Cl (Hình 4.6) thấy có hiện tượng khói trắng trong ống nghiệm. 
Giải thích. 


Khi đun nóng ống nghiệm chứa ammonium chloride (NH,Cl) trên ngọn lửa 
đèn cồn, NH,Cl bị phân huỷ tạo thành khí NH, và HCI, bay lên miệng ống nghiệm. 
Hỗn hợp khí gặp nhiệt độ thấp hơn ở đầu ống nghiệm hoá hợp lại với nhau tạo 
tỉnh thể NH,Cl màu trắng bám lên thành ống, tạo nên hiện tượng “khói” trắng. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


xi z 
4£ LUYỆN TẬP. ) 

Viết phương trình hoá học khi cho dung dịch (NH,),CO, tác dụng với các dung dịch 
KOH, HCI, Ba(OH),, CaC|,. 


(NH,),CO, + 2KOH -> K,CO, + 2NH,† + 2H,O 
(NH,),CO, + 2HCl-> 2NH,Cl + CO,†+ H,O 
(NH,),CO, + Ba(OH), ~› BaCO,ỷ + 2NH.† + 2H,O 


(NH,),CO, + CaCl, —› CaCO,Ì + 2NH,Cl 


NH,HCO, là một trong những chất được dùng làm bột nở trong sản xuất bánh bao. 
Giải thích. 
NH,HCO, —— NH, + CO, + H,O 


NH _HCO, bị nhiệt phân sinh ra các chất khí NH,, H,O (hơi) và co, các khí này 
thoát ra từtrong bột bánh, làm cho chúng nởto ra, tạo ra các lễ làm cho bánh mềm. 


5. ỨNG DỤNG 


Hoạt động 7: Tìm hiểu ứng dụng của ainimonia 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 4.8 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu ứng dụng 
của ammonia. 
Tổ chức dạy học GV yêu câu HŠ quan sát Hình 4.7 trong SGK và trả lời nội dung thảo luận 11. 


T1. Tìm hiểu thông tin và nêu một số ứng dụng của ammonia trong đời sống và sản xuất. 


— Trong công nghiệp: Ammonia là chất được sử dụng trong các hệ thống làm 
lạnh. Ammonia cũng được sử dụng trong quy trình sản xuất hoá chất nitric acid. 

— Phân bón: Phần lớn ammonia được dùng trong sản xuất phân bón (phân đạm), 
rất cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. 

~ Dùng làm thuốc tẩy: Dung dịch ammonia trong hệ gia đình được sử dụng 
làm chất tẩy rửa bề mặt như được dùng làm sạch thuỷ tính, đồ sứ, thép không gỉ, 
lò nướng, ... 

— Xử lí môi trường khí thải: Ammonia lỏng được sử dụng để loại bỏ các chất 
như NO ,SO trong các khí thải, khí đốt, ... 

— Dùng làm chất chống khuẩn trong thực phẩm: Ammonia là một chất khử 
mạnh, được dùng để chống nhiễm khuẩn thịt bò. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


— Trong công nghiệp chế biến gỗ: Ammonia lông được sử dụng trong chế 
biến gỗ, làm cho màu sắc bề mặt thành phẩm đậm hơn. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hoạt động 8: Tìm hiểu ứng dụng của muối ammonium 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 4.8 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu ứng dụng 
của muối ammonium. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 4.8 trong SGK và thảo luận để trả lời 
nội dung vận dụng. 


Hãy giải thích vì sao các loại phân bón như NH,Cl, NH,NO,, (NH,),5O, không thích hợp 
bón cho đất chua. 
Phân ammonium không thích hợp bón cho đất chua vì thành phần chứa 
ammonium ion có tính acid, làm tăng độ chua của đất.... 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1. Đáp án A. 
2. Đáp án A. 
NH} +.OH--> NH.†+H,O 
3. Do nitrogen là khí không độc nên có thể xử lí nguồn nước gây ô nhiễm đã nêu 
bằng cách chuyển ammonium ion thành ammonia rồi chuyển tiếp thành khí nitrogen 
không đệc thải ra môi trường. Hoá chất cần dùng là NaOH và khí oxygen: 
NH‡ + NaOH —> Na* + NH,? + H,O 
ANH, + 3O, —— 2N, +6H,O 
4. a) Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. 
b) Khi tách ammonia ra khôi hỗn hợp phản ứng, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 
c) Khi giảm thể tích của hệ phản ứng, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 
5. Phương trình hoá học của các phản ứng: 
(NH,),SO, + 2NaOH —> Na,SO, + 2NH,?+ 2H,O 
(NH,),SO, + Ba(OH), —› BaSO Ý + 2NH † + 2H,O 
(NH,),SO, + BaCl, —› BaSO,Ì + 2NH,CI 
(NH,),SO, + Ba(NO,), ~> BaSO,Ì + 2NH,NO, 


ị BÀI 5. MỘT SỐ HỢP CHẤT VỚI OXYGEN CỦA NITROGEN 


#? (2 tiết) 


K nen) 
Ñ§ 


1. Năng lực chung 


~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về một số hợp chất với oxygen của 
nitrogen. 


- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để nêu được hiện tượng phú 
dưỡng. 


- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải 
quyết các vấn đề xảy ra trong học tập. 


2. Nẵng lực hoá học 


- Nhận thức hoá học: Phân tích nguồn gốc của các oxicle của nitrogen trong không khí 
và nguyên nhân gây hiện tượng mưa acicl. 


— Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Giài thích nguyên nhân, hệ quả của 
hiện tượng phú dưỡng. 


~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nêu cấu tạo của HNO,, tính acid, tính oxi hoá 
mạnh trong một số ứng dụng thực tiễn quan trọng của nitric acid. 


3. Phẩm chất 

— Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

~ Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

~ Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi. 

~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 

~ Dạy học nều và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 
B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


GV sử dụng tư liệu hình ảnh hoặc video về sự hình thành mưa acid (Hình 5.2 trong 
SGK) để cho HS quan sát, sau đó đặt vấn đề theo gợi ý mở đầu trong SGK để lôi cuốn các 
em vào bài học. 


D.N HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. CÁC OXIDE CỦA NITROGEN - HIỆN TƯỢNG MƯA ACID 


E) Hoạt động T: Tìm hiểu nguồn gốc các oxide của nitrogen trong không khí 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 5.1 trong SGK, GV hướng dẫn HS phân tích nguồn 
gốc các oxide của nitrogen trong không khí. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 5.1 trong SGK, hướng dẫn HS trả lời 
nội dung thảo luận 1. 


1. Hãy tìm hiểu và cho biết hiện tượng nào trong tự nhiên và quá trình nào trong đời 
sống của con người là nguồn tạo ra các khí NO, NO, trong không khí. 


— Trong tự nhiên: sấm sét, núi lửa phun, phân huỷ vi sinh vật, ... 


— Trong đời sống: khói các nhà máy, động cơ đốt trong của các phương tiện 
giao thông,... 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hoạt động 2: Tìm hiểu về hiện tượng mưa add 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 5.2 và 5.3 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu về 
hiện tượng mưa acid. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm (4 - 5 H5/nhóm), quan sát Hình 5.2 
và 5.3 trong SGK (hoặc dùng máy chiếu phóng to hình, có thể sử dụng hình động hoặc 
video), hướng dẫn HS trả lời nội dung thảo luận từ 2 đến 4. 


2. Quan sát Hình 5.2, mô tả quá trình hình thành mưa acid. 

Trong khí thải công nghiệp và khí thải các động cơ đốt trong của phương tiện 
giao thông có chứa các khí SO,, NO, NO,, ... Các khí này bay lên cao, tác dụng với 
oxygen và hơi nước trong không khí nhờ xúc tác của các oxide kim loại (có trong 
khói, bụi nhà máy) hoặc ozone, tạo thành H,SO, và HNO.. Các chất này hoà tan 


theo nước mưa rơi xuống, hình thành nên mưa acid. 


3. Viết các phương trình hoá học của chuỗi phản ứng tạo ra nitric acid từ nitrogen 
trong không khí: N, —› NO —> NO, —> HNO, 


N,+O,=2NO 


2NO+O, —>2NO, 
ANO, +O, + 2H,O —›4HNO, 


4. Quan sát Hình 5.3, hãy nêu một số tác hại của mưa acid. 


— Mưa acid ảnh hưởng lớn đến thực vật. Khi xảy ra hiện tượng mưa acid, nước 
sẽ thấm vào đất và hoà tan các chất độc có trong đất, rễ cây hấp thụ chất độc và 
ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Đồng thời, nước mưa còn làm trôi đi các chất 
dinh dưỡng có trong đất, lầm cây không thể hấp thụ, sau đó suy yếu và chết. Mưa 
acid còn tạo ra không khí lạnh và lấy đi lớp phủ bảo vệ sáp của lá, làm cho lá bị hư 
hỏng và cây không còn khả năng phát triển tốt, dẫn đến chết cây. 


— Mưa acid làm xói mðn bề mặt các công trình.kiến trúc. 


— Ngoài ra, mưa acid ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người. Nếu sử dụng 
nước mưa có chứa acid trong sinh hoạt dễ gây các bệnh về da như nấm, mẩn 
ngứa, viêm da, .. Đặc biệt, nếu sử dụng mưa acid để chế biến món ăn thì gây ảnh 
hưởng đến đường ruột, hệ tiêu hoá. Nhiều chất gây hại trong mưa acid dễ thẩm 
thấu vào thức ăn, có thể gây tổn hại các dây thần kinh ở trẻ em. Nếu nặng hơn có 
thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ và tử vong. Các chuyên gia khoa học đã 
nghiên cứu và chứng minh rằng các chất kim loại có trong mưa acid gây ra bệnh 
Alzheimer. 

— Bên cạnh đó, mưa acid còn làm ảnh hưởng đến sức đề kháng và đường hô 
hấp của con người, vì trong nước mưa không chứa các chất khoáng thiết yếu cho 
cơ thể. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


— Mưa acid ảnh hưởng đến bầu khí quyển, gây hậu quả không tốt lâu dài đến 
Trái Đất. Khi mưa acid kéo dài sẽ làm hạn chế tầm nhìn do trong bầu khí quyển hình 
thành các hạt sulfate, nitrate. Bầu không khí hình thành sương mù acid, ảnh hưởng 
đến khả năng lan truyền ánh sáng của mặt trời. Đặc biệt là ở vùng Bắc Cực, hiện 
tượng này đã ảnh hưởng đến sự phát triển của địa y và quần thể tuần lộc, nai tuyết. 

— Mưa acid làm giảm khả năng sống, phát triển của các sinh vật sống dưới 
nước vì làm giảm độ pH của nước ao, hổ. Nếu lượng acid có nhiều trong ao hồ, làm 
cho những loài sinh vật bị suy yếu và chết dẫn. Mưa acid còn ảnh hưởng đến nước 
biển và các loài sinh vật biển. Hiện tượng này gây trở ngại cho các loài cá hấp thụ 
chất dinh dưỡng, muối và oxygen. Ngoài ra, độ pH trong nước biển thấp sẽ gây 
mất cân bằng muối trong thành phần nước biển. Đồng thời, mưa acid làm suy yếu 
khả năng duy trì nỗng độ calcium của sinh vật biển, ảnh hưởng đến quá trình sinh 
sản, gây biến dạng và suy yếu xương. 

Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
2. NITRIC ACID 


`_ Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của nitric acid 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 5.4 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu cấu tạo 
phân tử, tính chất vật lí của nitric acid. 
Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 5.4 trong SGK (hoặc có thể sử dụng 
bình hoá chất dung dịch HNO. đặc thực tế), hướng dẫn HS trả lời nội dung thảo luận 5, 6. 
5, Quan sát Hình 5.4a, cho biết các liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử 
HNO, thuộc loại liên kết gì. Xác định số oxi hoá của nitrogen trong HNO,. Dự đoán vai trò 
của HNO, trong các phản ứng oxi hoá - khử. 
— Các liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử HNO, thuộc loại liên 
kết cộng hoá trị phân cực. 
~ Số oxi hoá của nitrogen trong HNO, là +5, số oxi hoá cao nhất của nitrogen. 
Do đó, có thể dự đoán HNO, là một chất oxi hoá mạnh. 


6. Tại sao phải bảo quản nitric acid trong lọ tối màu? 


HNO, là một acid kém bền. Trong điều kiện thường, có ánh sáng, HNO, bị phân 
huỷ một phần giải phóng khí NO.„ khí này tan trong trong dung dịch acid làm cho 
dụng dịch có màu vàng. 

4HNO, —>4NO, + O, + 2H,O 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


của níitric acid | 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 5.5 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất 
hoá học và một số ứng dụng thực tiễn quan trọng của nitric acid. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4- 5 nhóm, yêu cầu HS quan sát Hình 5.5 trong 
SGK (hoặc dùng máy chiếu phóng to hình hoặc dùng video) và hướng dẫn từng nhóm HS 
trả lời nội dung thảo luận 7. 


7. Hãy tìm hiểu và cho biết HNO, được ứng dụng vào những lĩnh vực nào trong đời 
sống và sản xuất. 


~ Trong công nghiệp sản xuất vũ khí: HNO, là thành phần quan trọng trong 
sản xuất thuốc nổ TNT, nitrobenzene, ... 


Trong nông nghiệp: Cùng với NH:;;HNO, là nguyên liệu trong sản xuất phân 
bón (phân đạm 1 lá, 2 lá, ...). 


~ Trong công nghiệp: HNO, được ứng dụng trong quy trình sản xuất thuốc 
nhuộm, dệt vải, ... 


GV có thể cho HS đọc nội dung chú ý về các kim loại bị thụ động hoá trong dung dịch 
HNO, đặc, nguội. 


4£ LUYỆN TẬP 


Viết phương trình hoá học của các phản ứng khi cho dung dịch HNO, tác dụng với 
CuO, Ca(OH),, CaCO,. Các phản ứng này có phải phản ứng oxi hoá - khử không? Giải thích. 


~ Phương trình hoá học của các phản ứng: 
CuO + 2HNO, —> Cu(NO,), + H,O 
Ca(OH), + 2HNO, —> Ca(NO,), + 2H,O 
CaCO, + 2HNO, —> Ca(NO,), + CO,? + H,O 
~ Các phản ứng trên không phải phản ứng oxi hoá - khử do không có sự thay 


đổi số oxi hoá của các nguyên tổ trong phản ứng. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


._mg 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


3. HIỆN TƯỢNG PHÚ DƯỠNG 


Hoạt động 5: Giải thích hiện tượng phú dưỡng 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát các hình 5.6 và 5.7 trong SGK, GV hướng dẫn HS giải thích 
hiện tượng phú dưỡng. 

Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát các 
hình 5.6, 5.7 trong SGK và trả lời nội dung thảo luận 8, 9. Sau đó, GV có thể yêu cầu HS tìm 
hiểu thêm để trả lời câu hỏi vận dụng. 


8. Hãy cho biết dấu hiệu nhận biết hiện tượng phú dưỡng. 


Khi thực vật sống dưới nước phát triển mạnh một cách ổ ạt, chẳng hạn như 
tảo nở hoa, đồng thời làm cho nước đổi màu sang màu đẻ hoặc xanh. Sinh vật phù 
du sinh sản nhiều cũng sẽ xuất hiện các loại rong, tảo bám đầy xung quanh hồ và 
mực nước ngày càng thấp lại do.chất thải của các sinh vật này tạo ra dưới đáy hồ. 
Nếu hiện tượng phú dưỡng diễn ra lâu ngày thì nước trong hồ sẽ đặc dần và biến 
thành đầm lây sau đó. 


9. Hãy nêu một số phương pháp hạn chế hiện tượng phú dưỡng. 


— Xây dựng nhà máy xử lí nước thải sinh höạt, nước thải cồng nghiệp. 


— Xử lí nước thải chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi tôm, thuỷ hải sản trước khi 
xả ra môi trường. Chẳng hạn như với nước thải gia súc, có thể xây bể biogas. Giải 
pháp này được sử dụng phổ biến ở nhiều vùng nông thôn với chỉ phí đầu tư thấp, 
vừa giúp giảm chất hữu cơ thải ra môi trường, lại cung cấp thêm năng lượng cho 
đun nấu, sinh hoạt. 


— Không bón phân quá nhiều. 


— Bồ sung vi sinh cho ao hồ. Số lượng ví sinh nhiều sẽ không còn dưthừa chất dinh 
dưỡng. Đồng thời vi sinh còn giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng. 


~ Xữlí bùn đáy ao, hồ. 


VẬN DỤNG 
Nước thải chăn nuôi là một trong những yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng cho 
ao, hổ. Hãy giải thích điều này. 
Nước thải chăn nuôi là nguồn chất thải giàu chất hữu cơ, thường được thải ra từ 
các cơ sở chăn nuôi gia đình. Phân hữu cơ chứa lượng lớn nitrogen và phosphorus, 
gây nền hiện tượng phú dưỡng cho ao, hồ nếu thải trực tiếp vào. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1⁄4) — ()  4NH,+5O,—°* 4NO+6H,O 
Ø2) 2NO+O,->2NO, 
G) 4NO,+O,+2HO=»4HNO, 
b) Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố N: Dạy, = Tuyo, 
Khối lượng HNO, trong 200 000 tấn nitric acid nồng độ 60%: 


_ 200 000 x 60 


no, = 100 = 120 000 (tấn). 


Khổi lượng NH, cần dùng là: 


120000x17_ 100 ẻ 
màu =T““~ —X——~ =33 660 (tấn). 
* 63 96,2 

2. Nước thải, phân bón là những tác nhân khi thải vào hổ sẽ gây ra hiện tượng phú 
dưỡng, do những tác nhân này có chứa chất dinh dưỡng mà thực vật có thể hấp thụ để 
sinh trưởng và phát triển. 

3. Phương trình hoá học của phản ứng: 

4NO, + O, + 2H,O —> 4HNO, 

Nước mưa có lẫn HNO, tạo nguồn đạm cao trong nguồn nước, gây ra tình trạng phát 

triển mạnh các loại thực vật, tạo nên tình trạng phú dưỡng. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


BÀI 6. SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE 
(2 tiết) 


1. Năng lực chung 

~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về lưu huỳnh và sulfur dioxide. 

~ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để trình bày cấu tạo, tính chất vật 
lí, hoá học cơ bản và ứng dụng của lưu huỳnh và sulfur dioxide. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải 
quyết các vấn đề tác hại của sulfur dioxide và một số biện pháp làm giảm thiểu lượng 
sulfur dioxide thải vào không khí. 

2. Năng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Nêu các trạng thái tự nhiên của nguyên tổ lưu huỳnh; Trình bày 
cấu tạo, tính chất vật lí, hoá học cơ bản của lưu huỳnh đơn chất. 

~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện thí nghiệm chứng minh lưu 
huỳnh đơn chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử; Trình bày tính oxi hoá và tính khử 
của sulfur dioxide. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Trình bày ứng dụng của lưu huỳnh đơn chất, 
sulfur dioxide (khả năng tẩy màu, diệt nấm mốc, ...); Trình bày sự hình thành sulfur 
dioxide do tác động của con người, tự nhiên, tác hại của sulfur dioxide và một số biện 
pháp làm giảm thiểu lượng sulfur dioxide thải vào không khí. 

3. Phẩm chất 

~ Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

- Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

— Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi. 

~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 
~ Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 


——— sả 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 
S-o : 

@-+T-Ð KHỞI ĐỘNG 
tÉ-t 


GV đặt vấn đề theo gợi ý SGK, có thể cho HS quan sát trực tiếp bột lưu huỳnh trong 
phòng thí nghiệm. 


/JŠ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. ĐƠN CHẤT LƯU HUỲNH 


đS) Hoạt động 1: Tìm hiểu trạng thái tự nhiên của lưu huỳnh | 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 6.1 và 6.2 trong SGK, GV hướng dẫn HS trình bày 
trạng thái tự nhiên của lưu huỳnh. 
Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 6.1 và 6.2 trong SGK (hoặc dùng máy 
chiếu phóng to hình), hướng dẫn HS trả lời nội dung thảo luận 1. 
1. Quan sát Hình 6.1 và 6.2, hãy cho biết trong tự nhiên, lưu huỳnh tổn tại ở những 
dạng chất nào. 
Trong tự nhiên, lưu huỳnlĩ tồn tại ở dạng đơn-chất.và hợp chất. 
— Lưu huỳnh dạng đơn:chất: có thế clược tìm thây:ở gần các suối nước nóng 
hoặc các khu vực núi lửa. 
— Lưu huỳnh dạng hợp chất: cố trong. các khoáng vật sulfide của Fe, Pb, Zn, 
muối sulfate, lòng trắng trúng gà,... 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


€) Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo, tính chất vật lí cơ bản của lưu huỳnh đơn chất | 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS trình bày cấu tạo từ việc quan sát Hình 6.3, tính chất vật 
lí cơ bản của lưu huỳnh đơn chất từ việc quan sát Hình 6.4 trong SGK. 


Tổ chức dạy học: GV chia HS thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu HS quan sát Hình 6.3, Hình 
6.4 trong SGK, hướng dẫn HS trả lời nội dung thảo luận 2, 3. 


2. Quan sát Hình 6.3, hãy nêu một số tính chất vật lí của lưu huỳnh. 


Ở điều kiện thường, lưu huỳnh là chất rắn, màu vàng. Ngoài ra, lưu huỳnh đơn 
chất không tan trong nước. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


3. Quan sát Hình 6.4, mô tả cấu tạo phân tử lưu huỳnh. 


Lưu huỳnh tồn tại ở dạng phân tử gồm 8 nguyên tử liên kết cộng hoá trị với 
nhau tạo thành mạch vòng. Tuy nhiên, để đơn giản, người ta dùng kí hiệu § mà 
không dùng kí hiệu S, trong các phản ứng hoá học. 


Ngoài ra, GV có thể bổ sung thông tin dạng thù hình phổ biến của lưu huỳnh theo 


bằng sau: 


Cấu tạo tỉnh thể và 
ï Liu huỳnh tà phương (S) | Lưu huỳnh đơn ta(S 
tĩnh Chất väkli DO VAHSEOHĐ1 0 s)A1L05E,LC- XE, 


Cấu tạo tỉnh thể 


ý 


Tn, 
< 98,3% 95,3 — 119,6 °C 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất hoá học của lưu huỳnh đơn chất | 


Nhiệm vụ: Từ việc thực hiện Thí nghiệm 1 và 2 trong SGK, GV hướng dẫn H5 tìm hiểu 
tính chất hoá học và ứng dụng của lưu huỳnh đơn chất. 

Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4- 5 nhóm, yêu cầu HS thực hiện Thí nghiệm 1, 2 
và hướng dẫn HS trả lời nội dung thảo luận 4, 5, câu hôi luyện tập. Sau đó, GV có thể yêu 
câu HS tìm hiểu thêm để trả lời câu hôi vận dụng. 

4. Nêu hiện tượng xảy ra ở Thí nghiệm 1. Xác định vai trò của các chất trong phản ứng 
của Fe và S ở thí nghiệm này. 

— Hiện tượng thí nghiệm: Fe khi phản ứng với 5 ở nhiệt độ cao xuất hiện đốm 
cháy sáng đỏ. Sau phản ứng, xuất hiện chất rắn màu đen. 


— Vai trò của các chất: Fe là chất khử, 5 là chất oxi hoá. 


5. Nêu hiện tượng xảy ra và xác định vai trò của S, O, trong phương trình hoá học của 
phản ứng ởThí nghiệm 2. 
— Hiện tượng thí nghiệm: Š cháy trong oxygen cho ngọn lửa màu xanh. 
~ Vai trò của các chất: 5 là chất khử, O, là chất oxi hoá. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


số = 
ả£ LUYỆNTẬP ) 
Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho nhôm (aluminium) và kẽm 
(zinc) tác dụng với lưu huỳnh. 
2Al+ 3S —T— AI,S, 
Zn+S —— 7Zn§ 


J|wwsue) 


Thuỷ ngân rất độc. Hít phải hơi thuỷ ngân có thể gây hại cho hệ thần kinh, hệ tiêu hoá 
và hệ miễn dịch, gây nhiễm độc phổi và thận, nguy cơ dẫn đến tử vong. Hãy nêu cách xử 
lí thuỷ ngân khi nhiệt kế thuỷ ngần không may bị vỡ. 


Có thể dùng bột lưu huỳnh dế hấp thu những-giọt thuỷ ngân nhỏ. Bột lưu 
huỳnh phân ứng với thuỷ ngân tạo ra muối có màu đô. Do đó, bạn sẽ dễ phát hiện 
khu vực nào có thuỷ ngàn và dễ dàng gom chúng lại. 


Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng của lưu huỳnh đơn chất 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 6.7 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu ứng dụng 
của lưu huỳnh đơn chất. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 5 nhóm, yêu cầu HS trả lời nội dung thảo luận 6. 
6. Hãy nêu một số ứng dụng của lưu huỳnh đơn chất trong đời sống và sản xuất. 


— Lưu huỳnh được ứng dụng nhiều trong sản xuất sulfuric acicl để sử dụng trong 
ắc quy, bột giặt, lưu hoá cao su, thuốc diệt nấm và dùng trong sản xuất phân bón. 

~ Với bản chất dễ cháy, lưu huỳnh còn được dùng trong các loại diêm, thuốc 
súng và pháo hoa. 

— Lưu huỳnh nóng chảy được dùng để tạo các lớp khảm trang trí trong sản 
phẩm đồ gỗ. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


2. SULFUR DIOXIDE 


T 


) Hoạt động 5: Tìm hiểu tính chất hoá học và ứng dụng của sulfur dioxide 
Ø 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất hoá học và ứng dụng của sulfur dioxide. 
Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS trả lời nội dung thảo luận 7. 


7. Xác định tính oxi hoá, tính khử của mỗi chất trong các phản ứng học (1) và (2). 


(1) 5O,+NO,->SO,+NO (SO,: chất khử; NO: chất oxi hoá) 
(2) SO, + 2H,S —> 35 + 2H,O (SO,: chất oxi hoá; H,S: chất khử) 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


[ + R n }- Pm= + &2 
- Hoạt động 6: Tìm hiểu sự hình thành sulfur dioxide do tác động của con người, tự 


Œ ' nhiên, tác hại của sulfur dioxide và một số biên pháp làm giâm thiểu lượng sulfur 


„__ dioxide thải vào không khí 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 6.6 trong SGK, GV hướng dẫn HS trình bày sự hình 
thành sulfur dioxide do tác động của con người, tự nhiên, tác hại của sulfur dioxide và 
một số biện pháp làm giảm thiểu lượng sulfur clioxicle thải vào không khí. 

Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu H§ quan sát Hình 6.6 trong 
SGK (hoặc dùng máy chiếu phóng to hình hoặc dùng video) và hướng dẫn từng nhóm HS 
trả lời nội dung thảo luận 8, 9. Sau đó, GV có thể yêu cầu HS tìm hiểu thêm để trả lời câu 
hỏi vận dụng. 

8. Nêu một số nguồn phát thải sulfur dioxide và tác hại của loại khí này. 


— Nguồn phát thải sulfur dioxide có thể đến từ các trung tâm nhiệt điện, từ các 
lò nung, lò hơi khí đết nhiên liệu than, dầu và khí đốt có chứa lưu huỳnh hay các 
hợp chất có chứa lựu huỳnh. 

— Sulfur dioxide là chất gây ô nhiễm vô cùng nguy hiểm. Dù tiếp xúc với con 
người trong một thời gian ngắn cũng để lại hệ quả lớn như gây kích ứng mũi, 
họng, phổi, ho khan, thở khò khè, căng tức lồng ngực. Vấn đề trở nên nghiêm 
trọng hơn khi thời gian tiếp xúc kéo dài, SO, có thể làm giảm dung tích phối. 

— Mệt vấn đề khác mà sulfur dioxide gây ra đó là việc chúng phản ứng hay kết 
hợp với các hạt PM10, PM2.5 tạo thành các sulfur oxide mới với kích thước siêu nhỏ. 
Các hạt mới sinh ra đi vào trong nội tạng của cơ thể con người như phổi, tim, ... và 


gây ra nhiều biến chứng. 


~ Ngoài ra, SO, còn tác động trực tiếp, tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Khi 
nồng độ 5O, ở mức độ cao, lá cây có thể bị bỏng hoặc cây không thể phát triển. 
Sulfur dioxide trong khí quyển tương tác với độ ẩm của không khí, rơi xuống mặt 
đất dưới dạng mưa acid. 


9. Giải thích sự hình thành mưa acid từ sulfur dioxide. 


SO, tác dụng với oxygen tạo thành SO,. 5O, tan trong nước mưa tạo thành 
H,SO, rơi xuống tạo nên mưa acid. 
250,+O, ——` 250, 
SO, +H,O —>H,SO, 


Em hãy tìm hiểu và đề xuất một số giải pháp phù hợp với lứa tuổi học sinh giúp giảm 
thiểu lượng sulfur dioxide thải vào không khí. 


— Khuyến khích sử dụng xe diện, sử dụng công nghệ sạch thân thiện với môi trường. 
— Không đết rác thải. 
— Giầm rác thải, phân loại rác, tái chế, tái sử dụng. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 

1. Đáp án C. 

2. Đáp án A. 


3. Đáp án B. 


0,012mg_ 12 ug 
50L 0,05m 


4. Nồng độ của SO, = = 240 ug/mể. 


Vậy không khí của thành phố chưa bị ô nhiễm. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


[ BÀI 7. SULFURIC ACID VÀ MUỐI SULFATE 


#® (2 tiết) 


1. Nẵng lực chung 
~ Tự chủ và tự học; Chù động, tích cực tìm hiểu về sulfuric acid và muối sulfate. 


- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để trình bày được tính chất của 
sulfuric acid và muối sulfate. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải 
quyết các vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất sulfuric acid. 

2. Năng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Trình bày tính chất vật lí, cách bảo quản, sử dụng và nguyên tắc 
xử lí sơ bộ khi bỏng acid; Trình bày cấu tạo H,SO ; Tính chất vật lí, tính chất hoá học cơ 
bản, ứng dụng của dung dịch sulfuric acid loãng, dung dịch sulfuric acid đặc và những 
lưu ý khi sử dụng dung dịch sulfuric acid. 

— Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện một số thí nghiệm chứng 
minh tính oxi hoá mạnh và tính háo nước của dung dịch sulfuric acid đặc. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức về năng lượng phản ứng, 
chuyển dịch cân bằng, vấn đề bảo vệ môi trường để giải thích các giai đoạn trong quá 
trình sản xuất sulfuric acid theo phương pháp tiếp xúc; Nêu ứng dụng của một số muối 
sulfate quan trọng và nhận biết được ion 5O? trong dung dịch bằng ion Ba?'. 

3. Phẩm chất 

— Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

~ Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực, phẩm 
chất liên quan đến bài học. 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
~ Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi. 
~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 
~ Dạy học nều và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


®—® 


k-vý 
GV đặt vấn đề theo gợi ý SGK hoặc cho HS quan sát video về ngành công nghiệp sản 
xuất sulfuric acid. 


LẠ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. SULFURIC ACID 


€ Hoạt động T: Tìm hiểu tính chất vậtlí của sulfuric acid 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 7.1 trong SGK, GV hướng dẫn HS tính chất vật lí của 
sulfuric acid. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu H5 quan sát Hình 7.1 trong SGK (có thể dùng mẫu vật 
thật), hướng dẫn HS trả lời nội clung 1. 
1. Quan sát Hình 7.1, nhận xét màu, trạng thái của sulfuric acid ở điều kiện thường và 


cho biết tại sao sulfuric acid lại không bay hơi. 


— Khối lượng riêng của sulfuric acid nặng gần gấp 2 lần khổi lượng riêng của 
nước (D = 1,98 g/cm?) nên ở điều kiện thường sulfuric acid không bay hơi. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


đ) Hoạt động 2: Trình bày cấu tạo phân tử, tính chất hoá học và ứng dụng của 
” sulfuríc acid 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát các hình từ 7.2 đến 7.4 trong SGK, GV hướng dẫn HS thực 
hiện các thí nghiệm và trình bày cẩu tạo phân tử, tính chất hoá học và ứng dụng của 
sulfuric acid. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát các hình từ 7.2 đến 7.4trong SGK, thực hiện 
các Thí nghiệm 1, 2 và thảo luận nhóm (4 - 5 H5/nhóm) để trả lời nội dung thảo luận 2 
đến 5 và câu hôi luyện tập. 


._ng 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


2. Quan sát Hình 7.2, mô tả cấu tạo phân tử của H,SO,. 
Phân tử H,SO, gồm các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị 
phân cực. 
3. Quan sát Hình 7.3, nêu hiện tượng, viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có). 
Ở ống nghiệm (a): Xuất hiện kết tủa trắng. 
Phương trình hoá học của phản ứng: 
Ba(OH), + H,SO, —› BaSO,Ì + 2H,O 
Ở ống nghiệm (b): Sủi bọt khí. 
Phương trình hoá học của phản ứng: 
Na,CO, + H,SO, —› Na,SO, + H,O + CO, 
4. Viết quá trình oxi hoá và quá trình khử trong phản ứng của dung dịch H,SO, đặc 
với Cu ở Thí nghiệm 1. 
Hiện tượng xây ra: Mảnh đồng tan dần, xuất hiện bọt khí mạnh và tạo dung 
dịch màu xanh. 
Quá trình oxi hoá: _= củ +2e 
Quátìnhkh: Ä§ Z5 
Phương trình hoá học của phản ứng: 
Cu + 2H,SO, (đặc) —"—> CuSO, + SO,† + 2H,O 


5. Giải thích hiện tượng xảy ra trong Thí nghiệm 2. 


Hiện tượng xảy ra: Khi nhỏ dung dịch H,SO, đặc vào cốc đựng đường, đường 
chuyển từ màu trắng sang màu đen. Sau đó, chất rắn màu đen dâng cao lên miệng 
cốc kèm theo khí. Phản ứng toả nhiều nhiệt. 


Giải thích: 


Dung dịch H,SO, đặc có tính háo nước mạnh, hút H,O trong phân tử đường, 


tạo sản phẩm carbon màu đen. 
Phương trình hoá học của phản ứng: 


C,,H,,O,,+H,SO, (đặc) —> 12C + H,SO -11H,O 


122211 


Sau đó, một phần carbon sinh ra phản ứng lại với dung dịch H,SO, tạo thành 
chất khí CO„ SO, gây sủi bọt trong cốc, làm carbon dâng lên khỏi miệng cốc. 
Phương trình hoá học của phản ứng: 
C+2H,5O, (đặc) — —> CO † + 25O,† + 2H,O 


GV lưu ý cho HS thí nghiệm cần được thực hiện trong tủ hút khí độc (tủ Hood) để 
giảm thiểu khí SO, thoát ra trong phòng cũng như cẩn thận khi dùng dung dịch H,5O, 
trong thí nghiệm vì dễ gây bông da, tránh tiếp xúc trực tiếp. 


sẽ = 
£ LUYỆN TẬP ) 

Viết phương trình hoá học khi cho dung dịch H,SO, đặc tác dụng với KBr, C. Cho biết 
sản phẩm khử duy nhất là SO,. 


2KBr + 2H,SƠ, (đặc) _ K,SO, + Br, + so,† +2H,O 
C+2H,SO, (đặc) — co,† + 25O,Ì +2H,O 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hoạt động 3: Tìm hiểu cách bảo quân, sức dụng và nguyên tắc xửií sơ bộ khi - 
bỏng acid 


7 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 7.5 trong SGK, GV hướng dẫn HS bảo quản, sử dụng 
và nguyên tắc xử lí sơ bộ khi bông acid. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 7.5 trong SGK (có thế thao tác mẫu 
trực tiếp), hướng dẫn HS trả lời nội dung 6, 7. 


6. Quan sát Hình 7.5, mô tả cách pha loãng sulfuric acid. Giải thích. 


Cách pha loãng sulfuric acid: 

Bước 1: Cho nước tính khiết vào cốc thí nghiệm. Cho sulfuric acid vào một cốc 
khác. Tỉ lệ thể tích acid/nước phụ thuộc vào độ loãng của dung dịch. 

Bước 2: Đặt chiếc đũa thuỷ tinh đứng thẳng, rót từ từ H,SO, dọc theo thân đũa. 
Sau đó khuấy đều cho tới khi tan hết. 

Giải thích: H,SO, tan trong nước và toả lượng nhiệt rất lớn. H,SO, cũng rất háo 
nước, khi đổ H,SO, vào nước sẽ bắn các giọt dung dịch với nhiệt độ cao gây bỏng 
acid rất nguy hiểm. Do đó, bắt buộc phải rót từ từ H,SO, vào nước, tuyệt đổi không 
được làm ngược lại. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


7. Hãy nêu nguyên tắc chung trong việc xử lí sơ bộ khi bỏng acid. 


Nguyên tắc chung trong việc xử lí sơ bộ khi bỏng acid là cách li nạn nhân ra 
khôi nơi chứa acid hoặc vật dụng có dính acid và tìm cách trung hoà acid còn sót 


trên da, sau đó chuyển đến trạm y tế gần nhất. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hoạt động 4: Tìm hiểu quy trình sẵn xuất sulfuríc acid theo phương pháp tiếp xúc 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu quy trình sản xuất sulfuric acid theo phương 
pháp tiếp xúc. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin trong SGK (hoặc dùng có thể sử 
dụng hình động hoặc video), hướng dẫn HS trả lời nội dung thảo luận 8. Sau đó, GV có thể 
yêu cầu HS tìm hiểu thêm đế trả lời câu hồi vận dụng. 

8. Hãy giải thích vì sao ở giai đoạn tạo ra SO., người ta chọn điều kiện phản ứng ở 
nhiệt độ cao (450 °C - 500 °C). 


Tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch, làm giảm hiệu 
suất phản ứng. Nhưng nếu nhiệt độ quá thấp thì phân ứng khó xảy ra. Do đó, người 
ta chọn điều kiện phân ứng ở nhiệt độ 450 °C - 500 “C, chất xúc tác vanadium oxide 
(V,O,) để tối ưu hoá hiệu suất phân ứng. 


Hãy cho biết giai đoạn nào trong quá trình sản xuất H,SO, có nguy cơ cao gây ô 
nhiễm môi trường. Giải thích. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hiệu suất chuyển hoá SO, thành SO, ở giai đoạn 2 không thể đạt 100%. Khi đó 
lượng SO, không chuyển hoá thải vào khí quyển sẽ gây ô nhiễm môi trường. 


2. MUỐI SULFATE 


é) Hoạt động 5: Trình bày ứng dụng của một số muối sulfate và nhận biết 
s\” sulfateion 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 7.6trong SGK, GV hướng dẫn HS trình bày ứng dụng 
của một số muối sulfate và nhận biết sulfate ion. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu HS quan sát Hình 7.6 trong 
SGK và tìm kiếm thêm thông tin từ các phương tiện học tập, thực hiện thí nghiệm nhận 
biết sulfate ion và hướng dẫn từng nhóm HS trả lời nội dung thảo luận 9, 10. 


9. Nêu ứng dụng trong đời sống, sản xuất của một số muối sulfate mà em biết. 

~ Sodium sulfate (Na, SO,) được sử dụng trong sản xuất xà phòng và chất tẩy 
rửa, các sản phẩm dệt may, giấy, bột giấy và thuỷ tinh. 

~ Copper(lI) sulfate (CuSO,) được sử dụng trong nông nghiệp để diệt nấm, làm 
thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, làm chất tổng hợp hữu cơ, chất phân tích trong phòng 
thí nghiệm, ... 

~ Zinc sulfate (ZnSO,) được sử dụng trong sản xuất thức ăn gia súc, phân bón 
vi lượng, sản xuất mực in, thuốc nhuộm, thuốc khử trùng, ... 


— Aluminium sulfate (AI,(SO ),) được sử dụng để lọc tẩy chất cặn bẩn công 
nghiệp, chất gắn màu trong ngành công nghiệp:ciệt nhuộm và in ấn, chất chỗng 
thấm hiệu quả. 


— Potassium sulfate (K SO,) thường clược sử dụng phổ biến làm phân bón. 


10. Quan sát Hình 7.6, trình bày cách nhận biết ion. SOƒ. Nêu hiện tượng xảy ra, viết 


phương trình hoá học. 


~ Cách nhận biết ion SỐỶ: :Đùng dung.diél9 &ưối Ba?! áhư. BaCl,, Ba(NO,).„... 
hoặc dung dịch Ba(OH),. 
~ Hiện tượng xảy ra: Xuất hiện kết tủa trắng của BaSO,. 
— Phương trình hoá học của phản ứng: 
Ba?' + SO? —>BaSO ý 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1. Đấp án D. 
2. Đáp án D. 


3. Khí làm khô bởi sulfuric acid đậm đặc phải không phản ứng với sulfuric acid 


đậm đặc. Vậy các khí có thể làm khô là CO, H.„ CO,„ SO, và O.. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


4. Có thể phân biệt theo bảng sau: 


m=WNY.ENXKEExfw 
.., h _ | - | 


vi <ggun li 


Phương trình hoá học của các phản ứng: 
H,SO, + K,CO, —› K,SO, + CO,† + H,O 
H;,SO, + Ba(NO,), —> BaSO,} + 2HNO, 

5. A: Dung dịch H,SO, 

B: Dung dịch NaOH 


C:H,O 


D: Dung dịch HCI 
Phương trình của phản ứng xây ra: 
H;SO, + BaCl, —› BaSO,J + 2HCI 


ÔN TẬP CHƯƠNG 2 


(1 tiết) 


MỤCTIÊU 


Ñ 

1. Năng lực chung 

— Tự chủ và tự học: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong bài ôn tập. 

~ Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm 
hoàn thành các nội dung ôn tập chương. 

~ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo. 

2. Nẵng lực hoá học 

— Nhận thức hoá học: Cùng cố kiến thức về nitrogen và lưu huỳnh. 

—Tìmhiều thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Tìm hiểu thêm những hiện tượng diễn 
ra xung quanh liên quan đến nitrogen và lưu huỳnh. 

~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức để áp 
dụng vào việc giải bài tập. 

3. Phẩm chất 

— Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

~ Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, kiên nhẫn thực hiện các nhiệm vụ học tập 
vận dụng, mở rộng. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Thông qua hệ thống bài tập vận dụng, GV lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học phù 
hợp để tổ chức cho HS tham gia các hoạt động giải bài tập một cách hiệu quả. 
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

~ Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp hỏi đáp. 

~ Dạy học theo nhóm cặp đôi/ nhóm nhỏ. 

~ Kĩ thuật sơ đồ tư duy. 

- Sử dụng tranh ảnh hoặc bản trình chiếu slide. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


Hoạt động T: Hệ thống hoá kiến thức 


Nhiệm vụ: GV sử dụng kĩ thuật sơ đổ tư duy định hướng cho HS hệ thống hoá được 
kiến thức về nitrogen và lưu huỳnh. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS hoặc từ nhóm HS thiết kế sơ đổ tư duy bằng các 
hình thức theo sự sáng tạo của HS để tổng kết những kiến thức cơ bản của chương. Đại 
diện HS trình bày sơ đồ tư duy của nhóm trước lớp. 

Nguyên tố phổ biến trên Trái Đất 


@) Bơn chất nhrogen _ ¿ Cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s'2p` 


Công thức cấu tạo N=N 
Trơ về mặt hoá học 
Tính chấthoá học __ Í Trong điều kiện thíchhợp 


Ÿ Tính oihoá_ TácdụngvớiH, 
Tác dụng với O, 


gốngggglamiôxô : Chóp tam giác 
cầu trộc phần ý của aramoni3 -á Có I cặp electron chưa liên kết 
: . Mùi khai 
Tính chất vật lí của aamonia Á Dã tan trong nước - 


Tính base trong nước: Tác dụng với acid, muối 


JAmmonia và muối Lạ nhetệtheShọccôsamenonise Tính khử: Tác dụng với exygen, chlorine, copper(ll) oxide 
ammonium 
'Tổng hợp ammonia bằng phương pháp Haber 
Tính chất vật lí Thường dễ tan trong nước 
Muối ammonium. ‹ Tính chất hoá học ®“ Kám bền nhiệt 
Nh. Thuốc thử: dung dịch kiểm: 
Hiên tượng: sinh ra khí mùi khai hoặc 
làm xanh quỳ ẩm 
Gác oxide của nitrogen là một trong số những nguyên 
nhân chính gây ô nhiềm không khí và hiện tượng mưaacid _ 
NITROGEN  /2yMộtsốhợpchấtvới _ Tính chất vậtlí_.. Chất lỏng, không màu, tan tốt trong 
VÀ SULFUR ©xygen của ni Đến, itricaci 


§ ví nước bốc khói trong không khí ẩm 
| nh chấthoá học... Tínhadd mạnh 


Tính oxi hoá mạnh 


Nguyên tố phố biến trên Trái Đất 
Sulfur._ Cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s?3p* 
Phân tử dạng mạch vòng gồm 8 nguyên tử (S,) 
| + Tính chất hoá học. lính khử: Tác dụng với oxygen 


Tính œxi hoá: Tác dụng với kim loại 


— € Sulfur và sulfur dioxide —® 


Sulfur di le _ Tínhkhử 
Tĩnh oxi hoá 
Sulfuricadd Tĩnh chất hoá học Sulfuricacid loãng có tính acid mạnh 


 Sulfuricacid đặc có tính oxi hoá mạnh 
Khi bảo quần, sử dụng cần tuân thủ quy tắc đầm bãoan toàn 
'Sản xuất sulfuric acid theo phương pháp tiếp xúc 


Sulfuric acid và | 
`® muối sulfate. 


| Muối sulfate m.)... biết: dùng thuốc thử là ion Ba?* trong dung dịch muối hoặc base 


Hoạt động 2: Bài tập củng cố và hướng dẫn giải 


Nhiệm vụ: GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập định hướng cho HS giải một số 
bài tập phát triển năng lực hoá học cho cả chương. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số bài tập có tính chất ôn tập chương. 
Một số bài tập gợi ý: 

1. Nitrogen 

A. chỉ có tính khử. 

B. chỉ có tính oxi hoá 

€. vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá. 

D. không có tính khử, không có tính oxi hoá. 

2. Điều nào sau đây đúng về tính chất hoá học của NH,? 

A. NH, chỉ có tính khử. B. NH. chỉ có tính oxi hoá. 

C.NH, vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá. D. NH, có tính acid. 


3. Dây kim loại nào trong các dãy sau đây gồm các kim loại đều không tác dụng với 
dung dịch HNO, đặc, nguội? 


A. AI, Fe, Au, Pt. B. Zn, Pt, Âu, Mg. 

C. AI, Fe, Zn, Mg. D. AI, Fe, Au, Mg. 

4. Điều nào sau đây không đúng về tính chất hoá học của HNO,? 

A. HNO, có tính khử mạnh. B. HNO, có tính oxi hoá mạnh. 
C. HNO, đặc, nguội không tác dụng với Fe. D. HNO, có tính acid. 


5. Hơi thuỷ ngân rất độc. Do đó, khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì có thể dùng chất 
bột nào để rắc lên rồi gom lại? 

A. Vôi sống. B. Cát. 

€. Muổi ăn. D. Lưu hưỳnh. 

6. Dãy chất nào sau đây gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch H,SO, loãng? 

A. Cụ, ZnO, NaOH, CaOCI,. B. CuO, Fe(OH),, AI, NaCl. 

C. Mg, ZnO, Ba(OH),,CaCO.. D. Na, CaCO „„ Mg(OH),„ BaSO.. 


7. Cho các phát biểu sau: 


(1) Sục khí SO, vào dung dịch NaOH dư tạo ra muối trung hoà Na,SO,. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


(2) Phân tử SO, có cấu tạo thẳng. 

@) 5O, vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá. 

(4) Khí SO, là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa acid. 

(5) Khí SO, có màu vàng lục và rất độc. 

Phát biểu nào đúng? 

A. 2), 6). B. (1), (2), (3), (6). 

€. (1), @), (4), ®). D. (1), 3), (4). 

8. Mô tả chu trình của nitrogen trong tự nhiên. 

9. Viết phương trình hoá học khi cho dung dịch NH, tác dụng lần lượt với các chất/ 
dung dịch HNO,, FeSO „Fe, (SO,),„ O, (trong điều kiện không có chất xúc tác và có chất xúc 
tác), CÍ, và bột CuO. 

10. Tính pH của dung dịch H,SO, 0,03 M. 

Hướng dẫn giải 

1. Đáp án C. 2. Đáp án A. 3. Đáp án A. 4. Đáp án A. 

5, Đáp án D. 6. Đáp án C. 7, Đáp án D. 

8. Chu trình của nitrogen trong tự nhiên được bắt dầu từ nitrogen trong khí quyển 
và biển đồi thành các hợp chất trong nước mưa rơi xuống. Qua biến đổi của các loại vi 
khuẩn có trong đất, nitrogen được chuyển hoá thành các chất tan (muối nitrate và muối 
ammonium) mà thực vật có khả năng hấp thụ, sau đó chuyển hoá thành protein thực vật. 
Động vật đồng hoá protein thực vật, tạo ra protein động vật. Các chất hữu cơ do động 
vật bài tiết ra (phân, nước tiểu, ...) cũng như xác động vật bị phân huỷ lại chuyển thành 
các hợp chất hữu cơ chứa nitrogen. Nhờ những loại vi khuẩn khác nhau có trong đất, một 
phần các hợp chất này chuyển hoá thành ammonia, rồi từ ammonia chuyển hoá thành 
muối nitrate, phần còn lại bị thoát ra ở dạng nitrogen bay vào khí quyển. Khi đốt cháy các 
chất hữu cơ (than gỗ, than đá, than bùn, ...), cũng có sự tạo thành nitrogen tự do. 

9. NH, + HNO, —› NH.NO, 

2NH, + 2H,O + FeSO, —> Fe(OH), + (NH,),SO, 

6NH, + 6H,O + Fe,(SO,), ~> 2Fe(OH), + 3(NH,),SO, 

ANH; + 3O; —Ï—› 2N; + 6H;O 

ANH; + 5O; —Ï—> 4NO + 6H;O 

2NH; + 3Cl; -> N;+ 6HCI 

2NH, + 3CuO ——> 3Cu +N, + 3H,O 

10. pH = -lg(0,03) = 1,2. 


CHƯƠNG3_ _ 
ĐẠI CƯƠNG HOÁ HỌC 


"._ HỮU CƠ (10 tiết) 


BÀI 8. HỢP CHẤT HỮU CƠVÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ ` 
(2 tiết) 


©———© 


¬ 
K men ) 
Ñ 

1. Năng lực chung 

~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. 

~ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để nêu được khái niệm hợp chất 
hữu cơ và hoá học hữu cơ. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải 
quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

2. Năng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ; Đặc 
điểm chung của các hợp chất hữu cơ; Nêu được khái niệm nhóm chức và một số loại 
nhóm chức cơ bản. 

— Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Sử dụng được bảng tín hiệu phổ hồng 
ngoại (IR) để dự đoán sự có mặt của một số nhóm chức cơ bản trong hợp chất hữu cơ. 

~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Phân loại được hợp chất hữu cơ (hydrocarbon và 
dẫn xuất) thường gặp trong cuộc sống. 

3. Phẩm chất 

~ Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

~ Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
~ Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi. 
~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 
~ Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


GV đặt vấn đềtheo gợi ý SGK hoặc trình chiếu các video liên quan đến ứng dụng các 
chất hữu cơ trong cuộc sống. Đặt vấn để, dẫn dắt các em vào bài học một cách hứng thú. 


LẠ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. TÌM HIỂU KHÁI NIỆM HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ 


é) Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 8.1 và 8.2 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu 
khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 8.1 và 8.2 trong SGK, hướng dẫn HS 
trả lời nội dung 1, luyện tập và vận clụng. 


1. Nhận xét sự khác nhau về thành phần nguyên tố của các hợp chất hữu cơ và hợp 
chất vô cơ trong một số sản phẩm ở Hình 8.1 và nguyên liệu ở Hình 8.2. Hãy cho biết 
nguyên tố nào luôn có trong thành phấn của hợp chất hữu cơ. 


— Các hợp chất hữu cơ đều có nguyên tố carbon và một số nguyên tố khác 
(hydrogen, oxygen, ...). 
— Các hợp chất vô cơ có thể có hoặc không có nguyên tổ carbon. 


— Nguyên tế carbon luôn có trong thành phần của hợp chất hữu cơ. 


hx = 
AE LUYỆNTẬP ) 


Cho các chất sau: Na,CO,, BaC|,, MgSO,, CH,COONa, C,H,Br, CaO, CHC]., HCOOH. Xác 


N 
định chất nào là hợp chất hữu cơ, chất nào là Hợp chất vô cơ trong các chất trên. 


~ Chất vô cơ: Na,CO.„ BaCl,, Mg5O,, CaO. 


~ Chất hữu cơ: CH,COONa, C,H,Br, CHCI,, HCOOH. 


 HẬI 


Hãy liệt kề một số hợp chất hữu cơ có ứng dụng trong đời sống và sản xuất. 

Một số gợi ý: 

— Naphthalene (C,;H,): Dùng làm chất chống gián (băng phiến), sân xuất 
phthalic anhydride, naphthol, ... dùng trong công nghiệp chất dẻo. 

— Ethanol (C,H,OH): Dùng làm nguyên liệu sản xuất các hợp chất khác như 
diethyl ether, acetic acid, ethyl acetate,... làm dung môi pha chế vecni, dược 
phẩm, nước hoa, ... dùng làm nhiên liệu cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm, 
dùng thay xăng làm nhiên liệu cho động cơ đết trong, ... 

— Methanol (CH.OH): Dùng sản xuất formaldehyde, acetic acid, ... 

—Phenol (C,H,OH); Dùng trong sản xuất poly(phenol-formaldehyde) làm chất dẻo, 
chất kết dính, điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm,thuốc nồ (2,4,6-trinitrophenol), chất 
kích thích sinh trưởng thực vật, chất diệt cõ 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid), 
chất diệt nấm mốc (nitrophenel), chất trừ sâu bọ, .... 

— Formaldehyde (HCHO): Dùng sản xuất pely(phenol formaldehyde), trong 


tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm, dung dịch 37% = 40% formaldehyde trong 
nước gọi là formalin (formon) được cùng ciể ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, 
diệt trùng, ... 

— Acetone (CH,COCH,): Dùng làm dung môi, chất đầu đề tổng hợp ra nhiều 
chất hữu cơ quan trọng ñht/chloroform, iodoferrm, ... 

— Acetic acid (CH;COOH): Dùng để điều chế ínlhữig chất có ứng dụng quan 
trọng như chloroacetic acid (dùng tổng hợp chất diệt cỏ 2,4-D; 2,4,5-T; ...), muối 
acetate của nhôm, cromium, sắt (dùng làm chất cầm màu khi nhuộm vải, sợi), một 
số ester (dùng làm hương liệu, dung môi, ...),.... 

HS tìm hiểu thêm qua các tài liệu học tập, mạng internet. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Bảng 8.1, 8.2 và Hình 8.3, 8.4 trong SGK, GV hướng dẫn HS 
tìm hiểu đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Bảng 8.1, 8.2 và Hình 8.3, Hình 8.4 trong 
SGK, hướng dẫn HS trả lời theo nhóm (4 - 5 HS/nhóm) nội dung từ 2 đến 5. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


2. Xác định loại liên kết (liên kết cộng hoá trị, liên kết ion) trong phân tử các hợp chất 
hữu cơ ở Hình 8.3. 
Đa số liền kết hoá học ở các hợp chất hữu cơ trong Hình 8.3 là liên kết cộng 
hoá trị. Hợp chất CH,COONa có thêm liên kết ion giữa CH,COO” và Na'. 
3. So sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ với các chất vô cơ 
trong Bảng 8.1. Giải thích. 
Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của các hợp chất vô cơ cao hơn gấp nhiều 
lần các hợp chất hữu cơ. Các chất có liên kết ion thường có nhiệt độ sôi lớn hơn so 
với các chất có liên kết cộng hoá trị. 


4. Quan sát Bảng 8.2, nhận xét về tính tan của các hợp chất hữu cơ trong dung môi 
nước và một số dung môi hữu cơ. 


Các hợp chất hữu cơ thường.ít tan hoặc không tan trong nước nhưng tan 
nhiều trong các dung môi hữu cơ. 


5. Nhận xét đặc điểm cấu tạo của hai sản phẩm tạo thành trong phản ứng tách nước 
của butan-2-ol. 


` CH7CH=CH—~CH, 
CH;-cH~cH~CH, =—— but-2-ene (sản phẩm chính) 
| -H/ 
MH CH;=CH~CH~CH, 


but-1-ene(sản phẩm phụ) 


Giống nhau: Hai sản phẩm có công thức phân tửlà C.H.„ mạch hở, không nhánh. 


— Khác nhau: Hai sản phẩm có vị trí liên kết đôi C=C khác nhau trên mạch carbon. 


Hoạt động 3: Phân loại các hợp chất hữu cơ 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 8.5 và Hình 8.6 trong SGK, GV hướng dẫn HS phân 
loại các hợp chất hữu cơ. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 8.5 và Hình 8.6 trong SGK, hướng dẫn 
HS trả lời nội dung 6 và luyện tập. 


6. Nhận xét thành phẫn nguyên tố của hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon 
trong Hình 8.5 và Hình 8.6. 


— Hydrocarbon là những hợp chất hữu cơ được tạo thành từ hai nguyên tổ 
carbon và hydrogen. 


— Dẫn xuất của hydrocarbon là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử ngoài 
carbon, còn có một hay nhiều nguyên tử của các nguyên tố khác như oxygen, 
nitrogen, sulfur, halogen, ... 


4£ LUYỆN TẬP. ) 
Cho các hợp chất hữu cơ sau: CH,COONa, C.H, Br, C,H., CHCI., HCOOH, C,H,. Cho biết 
chất nào là hydrocarbon, chất nào là dẫn xuất của hydrocarbon. 


— Hydrocarbon: C.H,„C,.H,. 

— Dẫn xuất của hydrocarbon: CH,COONa, C,H,Br, CHC],, HCOOH. 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
2. NHÓM CHỨC VÀ PHỔ HỒNG NGOẠI (IR) 


_= —————— ^ z⁄⁄ 


F „ft : Ũ 
€3 Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm nhóm chức và một số loại nhóm chức cơ bân 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Bảng 8.3 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm 
nhóm chức và một số loại nhóm chức cơ bản. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Bảng 8.3 trong SGK và hướng dẫn HS trả lời 
nội dung 7 và luyện tập. 


7. So sánh thành phần nguyên tố và cấu tạo phân tử của ethanol và dimethyl ether. 
Nhận xét khả năng phân ứng của hai chất này với sodium. 
— Giống nhau: Đều có 2 nguyên tử carbon, 6 nguyên tử hydrogen và 1 nguyên 
tử oxygen. 


— Khác nhau: Cấu tạo của ethanol có nhóm —OH, dimethyl ether có nhóm —O-. 


— Nhận xét: Ethanol tác dụng được với Na, dimethyl ether không tác dụng 
được với Na. 


-_g 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


hoc_ 
4£ LUYỆNTẬP ) 
Chỉ ra các nhóm chức trong các chất hữu cơ sau: 

)C,H.-O-C.H, 
(2)C,H,~NH, 
(3) C,H,-CHO 
(4)C,H,-COOH 
(6)CH,~CO-CH,~CH, 


(6) CH,-OH 
7)CH,COOC,H, 


Em 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS tút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


€ Hoạt động 5: Dự đoán một số nhóm chức cơ bản dựa vào bảng tín hiệu phổ 
hồng ngoại (IR) 


đàn 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 8.7 và Bảng 8.4trong SGK, GV hướng dẫn HS cách dự 
đoán một số nhóm chức cơ bản dựa vào bảng tín hiệu phổ hổng ngoại (IR). 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 8.7 và Bảng 8.4 trong SGK (hoặc dùng 
máy chiếu phóng to hình hoặc dùng video) và hướng dẫn HS trả lời nội dung 8. 


8. Từ dữ liệu Bảng 8.4 và quan sát Hình 8.7, hãy chỉ rõ peak đặc trưng với số sóng 
tương ứng của nhóm -OH trên phổ IR của benzyl alcohol. 


| 
| 


\ 


Ñ „⁄/ \ ` 
| L/ 


2810 
j7 4680| h 
3830 ®. % 107 
Benzyliloohol 


400 3500 3000 2500 2000 180U T80 4400 1200 1000 800 800 


Độ truyền qua (6) 
Ñ 


Số sóng (cmrˆ) 


Peak của nhóm -OH có cường độ mạnh, rộng trong khoảng từ3 500 đến 3 000 cmr'. 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Ngoài ra, GV có thể cung cấp thêm vận dụng theo như gợi ý sau để giúp các em hiểu 
thêm về phổ IR: 


Ethanol (CH,CH,OH) và dimethyl ether (CH,=O-CH,) là 2 chất có cùng công thức 
C,H,O. Ethanol hiện diện trong đổ uống có cổn, nếu sử dụng nhiều sẽ gây hại cho sức 
kho&. Dimethyl ether được sử dụng làm chất đẩy trong các sản phẩm bình xịt (keo xịt tóc, 
keo xịt diệt côn trùng, ...). Quan sát phổ hồng ngoại bên dưới và cho biết phổ này tương 
ứng với chất nào trong hai chất nêu trần. Giải thích. 

100 


80 Tuệ N ư 
| ị IS", N ( Í mm 
| 


“| N | † Ị 


Độ truyền qua (9%) 


4000 3000 1600 1100 87 


Số sóng (cm”") 

Quan sát phổ IR, GV hướng dẫn HS nhận ra sự xuất hiện peak tương ứng với số 
sóng 3 600 — 3 300 cm-' —› Hợp chất này chứa nhóm —OH -> Chất cho trong bài là 
ethyl alcohol, không phải dimethyl ether. 

C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 


1. Điểm khác nhau cơ bản giữa hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ: 


— Thành phần nguyên tố trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có carbon, còn thành 
phần nguyên tế trong hợp chất vô cơ có thể có hoặc không có carbon. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


— Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và không theo một hướng 
nhất định. 


— Hợp chất hữu cơ dễ cháy, kém bền với nhiệt, ít tan hoặc không tan trong nước, liền 
kết trong phân tử chủ yếu là liên kết cộng hoá trị. 


2. Chất hữu cơ: CH=CH~C|, C,H,~CHO. 
Chất vô cơ: CaCl,„ CaC.„ Al(OH)„„ CuSO „ Ba(NO,),. 


3. Xuất hiện các peak có cường độ trong khoảng 2 700 - 2 900 cmr` và peak có cường 
độ trong khoảng 1 720 - 1 740 cm-' nên có thể giúp dự đoán hợp chất có chứa nhóm 
chức —CH=O. 

D. TƯ LIỆU DẠY HỌC 

1. Phổ hồng ngoại IR 

Bức xạ hồng ngoại là vùng bức xạ nằm giữa vùng ánh sáng nhìn thấy được và vi sóng. 
Bức xạ hổng ngoại có tần số trong khoảng 430 THz ~ 300 GHz, thường được hấp thụ bởi 
phân tử các hợp chất hữu cơ và chuyển thành năng lượng dao động phân tử. Sự hấp thụ 
này được lượng tử hoá tạo thành một dãy phổ clao động phân tử. Trong nghiên cứu cấu 
trúc các hợp chất hữu cơ, thường chỉ sử dụng vùng phổ có số sóng từ 4000 đến 400 cm"'. 
Tần sổ hay bước sóng hấp thụ phụ thuộc vào khổi lượng của các nguyên tử, các liên kết 
và cẫu trúc của phân tử. 


Kích thước tương đương sàn bóng Nhà... Quäbóng chày Đáubútbi Tếbào VikhuẩnVius Protein Phàntừnước 


với bước sóng em đồ Š $ ớó M ớ ° 


Bước sóng 
II UNGH/ \/11107 87 1/7 ()594 01404 1J1/ Am 
103 102-101: 10! 103 10310. 102 105107 10% 10° 10'9 10"! 1022 
Tên 
thông thường — tư ung 
Sóng radio Hồng ngoại Â Cựctim g 
Khả kiến 
Visóng. TÌa X “mềm” Tia gamma 
TERAHERZT 
Nguồn phát X`ì 
thông dụng Nguyên tô 
phóng xạ 
Người 
AMRadio  FMRadioLòvisóng. Radar Bóng đèn Đèn cực tím __ MáychụpX-quang 
Tần số. 1 h ï 1 L L L 1 + 1 1 1 
(sóng/giây) 10° 107 10% 10° 10'° 10'' 10' 0'*†0'* †0'” †0'° 107” †0" †0'* 10? 
Nid6lưdg TS 6k 1S PT  8D— E8 => 
(eV) 10? 10* 107 10 105 102 103 102 10' 1 10! 10? 10° 10% 105 10 


E: năng lượng photon 
h: hằng số Plank (h = 6,63x10* J⁄s) 
E=hv=-*€ + v: tấn sẽ (Hz) 
ANH đệ dài sóng / bước sóng (m) 
c: tốc độ ánh sáng trong chân không (c = 3x10 m⁄s) 


Vị trí các mũi hấp thụ trong phổ hồng ngoại thường được biểu diễn dưới dạng số 
sóng với đơn vị được sử dụng hiện nay là cm''. Bước sóng () thường sử dụng đơn vị là 
cm. Số sóng (v) là nghịch đảo của bước sóng, đơn vị thường dùng là cm-'. 


Cường độ của các mũi hấp thụ có thể được biểu diễn bằng hệ số truyền qua 
(Transmittance, T) hoặc hệ số hấp thụ (Absorbance, A). Sự liên hệ giữa hai đơn vị này thể 
hiện qua biểu thức: 
lị 
A=lg— 

ĐT 
Cường độ các mũi hấp thụ thường được miều tả là mạnh, trung bình, yếu. 


Do vậy phổ hồng ngoại của hợp chất hữu cơ có dạng như hình sau. Trong đó, trục 
tung biểu diễn % độ truyền qua thể hiện cường độ hấp thụ của các mũi phổ, trục hoành 


là vị trí các mũi hấp thụ được biểu diễn dưới dạng số sóng (cm'). 
í h 


»ÃD 3U ZHU Z8 7m THẾ THƠ TH 
Số sóng (em”') 


tuyến qua 


Đột 


3đ 3n 3m XU ẩn lấU lÔO NĂM 
Sổ sống (em”') 


À Minh hoạ phổ hồng ngoại (IR) củahợp chất 

2. Dao động của phân tử và phổ hồng ngoại 

Khi các bức xạ điện từ tương tác với các phân tử vật chất, nếu có sự thay đồi năng 
lượng thì phân tử có thể hấp thụ hoặc bức xạ năng lượng. Khi các phân tử hấp thụ năng 
lượng từ bên ngoài có thể dẫn đến các quá trình thay đổi trong phân tử (quay, dao động, 
kích thích electron phân tử, ...) hoặc trong nguyên tử (cộng hưởng spin electron, cộng 
hưởng từ hạt nhân). Khi tương tác với bức xạ điện từ, các phân tử có cấu trúc khác nhau 
sẽ hấp thụ và phát xạ mức năng lượng khác nhau. 

Đối với các bước chuyển năng lượng dao động trong phân tử thường khá nhỏ, tương 
đương với năng lượng bức xạ hồng ngoại trong thang các bức xạ điện từ. Do đó phổ 
hồng ngoại còn được gọi là phổ dao động. Tuy nhiền, không phải bất kì phân tử nào cũng 
có khả năng hấp thụ bức xạ hổng ngoại để cho hiệu ứng phổ dao động. Chỉ có các phân 
tử khi dao động có khả năng tạo sự thay đổi moment lưỡng cực mới có khả năng hấp 
thụ bức xạ hồng ngoại. Do vậy, điều kiện cần để phân tử có thể hấp thụ bức xạ hông ngoại 
chuyển thành trạng thái kích thích dao động làphải có sự thay đổi moment lưỡng cực điện khi 


đao động. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


* .., 


€c 


lÀ _. 
kêu đò 
Dao động đối xứng Dao động bất đối xứng 
>¬ Z>ưà—¬ 
ð. ở Su 
š ` VN 
`X⁄j dò 
Dao động dạng “cái kéo” Dao động dạng “con lắc” 


A Dao động hoá trị của phân tử nhiều nguyên tử 

Các nguyên tử trong phân tử dao động theo ba hướng gọi là dao động chuẩn của 
phân tử. Đối với phân tử có cấu tạo nằm trên đường thẳng, số dao động chuẩn của phân 
tử có N nguyên tử tối đa bằng 3N - 5 và 3N ~ 6 đối với phân tử không thẳng. 

Đối với phân tử 2 nguyên tử (A-B) thì chuyển động dao động thứ nhất là chuyển 
động co giãn một cách tuần hoàn của liên kết A-B. Loại dao động này được gọi là đao 
động hoá trị (dao động co giãn liên kết), kí hiệu là v. 

Đổi với phân tử có số nguyên tử lớn hơn 2, trạng thái dao động của phân tử phức tạp 
hơn. Trong các phân tử này, ngoài các dao động hoá trị như phân tử hai nguyên tử, còn 
có các dao động biến hình (hay dao động biến dạng), kí hiệu là 8. Dao động biến dạng là 
chuyển động vuông góc với đường nối hai nguyên tử trong phân tử. Đối với các phân tử 
nhiều nguyên tử không thẳng hàng, dao dộng biên dạng là dao động làm thay đồi góc 
hoá trị, dao động vuông góc về phía hai mặt phẳng, dao động con lắc. 

Mỗi loại dao động còn được phân chia thành dao động đối xứng và bất đối xứng. 

Ví dụ: 

~ Phân tử CO, cấu trúc thẳng có 3N - 5 = 3 x 3 - 5 =4 dao động chuẩn, trong đó 
có 2 dao động hoá trị (một đối xứng và một bất đối xứng) và 2 dao động biến dạng 
đối xứng. 

~ Phân tử H,O không thẳng có 3N - 6 =3 x 3 - 6 = 3 dao động chuẩn, trong đó có 
2 dao động hoá trị và 1 dao động biến dạng đối xứng. 


3. Các ảnh hưởng làm dịch chuyển tần số đặc trưng 


Tần số dao động của các nguyên tử phụ thuộc vào hằng số lực của liên kết và khối 
lượng của chúng. Do đó các nhóm chức khác nhau có tần số hấp thụ khác nhau và nằm 
trong vùng từ 5 000 — 200 cm". 


Ảnh hưởng của dung môi, nồng độ, nhiệt độ và trạng thái tập hợp đến vị trí của các 
cực đại hấp thụ. 


- Dung môi có ảnh hưởng đến sự thay đổi vị trí của các cực đại hấp thụ tuỳ theo độ 
phân cực của chúng. 


- Nổng độ dung dịch cũng gây ảnh hưởng đến sự thay đổi vị trí của đỉnh hấp thụ, đặc 
biệt đối với các chất có khả năng tạo cầu liên kết hydrogen như alcohol, phenol, amine, ... 


~ Các nhóm thế trong phân tử cũng gây ảnh hưởng đến sự thay đổi vị trí đỉnh hấp thụ 
tuỳ theo nhóm thế gây hiệu ứng cảm ứng hay liên hợp. 

~ Khi tạo phức, tần số hấp thụ đặc trưng của nhóm chức thay đồi theo kim loại trung 
tâm và số phối trí. 

Tần số đặc trưng của các nhóm chức hữu cơ 


Để xác định các nhóm chức dựa vào phổ hồng ngoại, thông thường sử dụng phương 
pháp 5 vùng như sau: 


Vùng 1: 3 700 - 3 200 cm"! 

Alcohol O-H 

Amide/Amine N-H 

Alkyne đầu mạch =C-H 

Vùng 2: 3 200 -2 700 cm" 

Alky| C-H (mũi < 3 000 cm-') 

Aryl hoặc vinyl C-H (mũi > 3 000 em) 
Aldehyde C-H 

Carboxylic acid O-H 

Vùng 3: 2 300 -2 000 cm-' 


Alkyne C=C 

Nitril CN 

Vùng 4: 1 850 - 1 650 cm"! 

Các nhóm chức chứa carbonyl (C=O) 
Vùng 5: 1 680 - 1 450 cm" 

Alkene C=C 


Benzene 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


Mỗi nhóm chất hiện diện trên phổ hồng ngoại có những đặc điểm riêng biệt. Khi 
phân tích phổ hổng ngoại phải liệt kê nhóm chức và các loại liên kết. 

Alcohol và amine do có liên kết hydrogen nên tín hiệu phổ của nhóm O-H và N-H 
có dạng mũi bầu. 


Carboxylic acid có hai tín hiệu phổ: một mũi O-H tại vùng 2 và một mũi C=O tại vùng 4. 

Aldehyde có hai tín hiệu phổ của C-H sp? giữa ~ 2 900 và 2 700 cm"' ở vùng 2 và một 
mũi C=O ở vùng 4. 

Alkyne có thể phân biệt dựa vào các công thức phân tử. 

Carbonyl thông thường là mũi có cường độ mạnh nhất trong phổ hồng ngoại. 


Vòng benzene phải có một mũi phổ tại ~1 600 cm-' và một mũi khác tại ~1 500 cm-'; 
một mũi C-H spˆ tại vùng 2. 


Y Bảng phổ hồng ngoại của một số hợp chất hữu cơ tiêu biểu 


uc | 2EREML mm | 

c 
ẹ 
: 
=c 
h 
: 

: 


= 1750-1735 
C-O 1300 - 1 000 (2 mũi) 


725 - 1700 


kane 


ñ#JIt||flt 
lÐ) Er sử lo ệt—, 


'®) 
m 


= = 
s ® 
Bị 3 
® Lj 


Jam | —S— 


m 
" 
Š 


I 
nàn 
~ÌÒ 


lA) 
II 
ke) 


Carboxylic acid 


" 
Š 


la) 
S 


Ester 


Acy| halide 1815-1785 


Amide 
2270~ 2 100 
Fr man ng 
-MheminsbieD 
>NH amine bậc I) 
Nitrile 
S-H 
S-OR 
S=S 540 - 500 
C=S 1200-1050 


so 
szo 


2440-2280 
1 250 -950 


| 1520-1750 Œ mũi 
Anhydride 
1100-1040 
_N 


O 
O 
O 

=S 
S. 


Silane 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


BÀI 9. PHƯƠNG PHÁP TÁCH VÀ 
® TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ (3 tiết) 


Ñ§ 


1. Năng lực chung 


~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về phương pháp tách và tinh chế hợp 
chất hữu cơ. 


- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để trình bày được nguyên tắc và 
cách thức tiến hành các phương pháp tách và tỉnh chế hợp chất hữu cơ. 


- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm đề 
xuất phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ. 


2. Năng lực hoá học 


- Nhận thức hoá học: Trình bày được nguyên tắc và cách thức tiến hành các phương 
pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ như chưng cất, chiết, kết tinh và sơ lược về sắc kí cột. 


~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được các thí nghiệm về 
chưng cất thường, chiết. 


- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được các phương pháp như chưng cất 
thường, chiết, kết tinh điể tách và tinh chế một số hợp chất hữu cơ thường gặp trong cuộc sống. 


3. Phẩm chất 

— Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 
~ Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 
~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 


Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn 
phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách 
hiệu quả, tạo hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và 
phát triển năng lực, phẩm chất liên quan đến bài học. 


BE: 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
~ Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi. 
~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 
~ Dạy học nều và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 
B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 
®-O 


GV đặt vấn đề theo gợi ý SGK hoặc trình chiếu một số video về tách và tỉnh chế các 
chất hữu cơ trong phòng thí nghiệm. 


TĂN HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1.PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT 


€ Hoạt động T: Tìm hiểu nguyên tắc và vận dụng phương pháp chưng cất 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 9.1 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu nguyên 
tắc và vận dụng phương pháp chưng cất. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 9.1 trong SGK, hướng dẫn HS thực 
hiện Thí nghiệm 1 và trả lời nội dung thảo luận từ 1 đến 3. 


1. Khi chưng cất dung dịch ethanol và nước (Hình 9.1), chất nào sẽ chuyến thành hơi 
sớm hơn? Khi gặp lạnh, hơi ngưng tụ thành chất lỏng chứa chủ yếu chất nào? Biết nhiệt 
độ sôi của ethanol và nước lần lượt là 78,3 °C và 100 °C. 

— Khi chưng cất dung dịch ethanol và nước, ethanol có nhiệt độ sôi thấp hơn 
nước nên sẽ chuyển thành hơi sớm hơn và nhiều hơn. 

— Trong quá trình chưng cất dung dịch ethanol và nước, khi gặp lạnh, hơi 
ngưng tụ thành dạng lông chứa chủ yếu là ethanol. 

2. Giải thích vì sao trên ống sinh hàn, đầu nước vào và đầu nước ra phải đặt đúng vị 
trí như Hình 9.1 mà không được đặt ngược lại. 

Nếu lắp ngược lại thì ống sinh hàn sẽ không đầy nước, làm cho ống bị nóng, 
gây ra những vết nứt, làm giảm hiệu quả của sự ngưng tụ. 


3. Hãy cho biết vai trò của đá bọt trong Thí nghiệm 1. 


Đá bọt điều hoà quá trình sôi giúp dung dịch sôi đều và tránh hiện tượng quá sôi. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


= SH) 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


2. PHƯƠNG PHÁP CHIẾT 


€) Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên tắc và vận dụng phương pháp chiết 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 9.2 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu nguyên 
tắc và vận dụng phương pháp chiết. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 9.2 trong SGK, thực hiện Thí nghiệm 2 
và hướng dẫn HS trả lời nội dung thảo luận 4 và vận dụng. 


4. Giải thích hiện tượng xây ra trong Thí nghiệm 2. 


Hễn hợp phân thành hai lớp do tinh dầu quýttan mạnh trong dung môi hexane 


và không tan trong nước, tạo nên hỗn hợp không đồng nhất (phân lớp). 


'& 


Rượu thuốc là bài thuốc trong y học cổ truyền. Hãy cho biết cách ngâm rượu thuốc đã 
áp dụng phương pháp tách và tinh chế nào. 
— Phương pháp chiết (lòng - rắn). 
— Rượu thuốc được tạo thành từ quá trình ngâm thuốc (gồm các loại dược liệu, 
thảo dược rắn, khó chiết xuất) trong rượu. 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
3. PHƯƠNG PHÁP KẾT TINH 


———f +!!! LH THH/HÍDhh 
pháp kết tính 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu nguyên tắc và vận dụng phương pháp kết tinh. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4- 5 nhóm, yêu cầu HS thảo luận từ nội dung câu 
hỏi 5 và vận dụng trong SGK. 


5. Tại sao phải kết tinh lại nhiều lần để thu được chất tinh khiết? 


Kết tính lại nhiều lần nhằm mục đích loại bỏ tạp chất, tạo ra tỉnh thể ở 


dạng tỉnh sạch nhất. 


Hãy thực hiện thí nghiệm kết tỉnh tinh thể đường. Trình bày quy trình thực hiện và 
giới thiệu sản phẩm với các bạn trong lớp học. 


NEE:- 


1. Chuẩn bị 

Dụng cụ: Cốc thuỷ tỉnh, đĩa thuỷ tinh, dây chỉ, que nhỏ, thìa, bếp đun, hộp xốp, 
keo dán, nhiệt kế, nhíp sắt. 

Hoá chất: Đường kính, nước cất (có thể sử dụng nước lọc). 

2. Các bước tiến hành 

Bước 1: Tạo tỉnh thểmâm 

— Cho đường vào cốc thuỷ tỉnh chứa 100 mL nước sôi, khuấy đều cho đến khi 
đường không thể tan hết được nữa. Hạ nhiệt độ dung dịch xuống xấp xỉ 50 °C, gạn 
bô cặn lắng, thu được dung dịch đường bão hoà ở xấp xi 50 °C. 

— Rót 30 mL dung dịch đường bão hoà ở xấp xỉ 50 °C vào đĩa thuỷ tinh và để 
nguội đến nhiệt độ phòng. 


~ Sau 1 ngày, xuất hiện các tinh thể nhỏ. Dùng nhíp sắt chọn một tinh thể có 
hình dạng đẹp và trong suốt để làm tỉnh thế mầm. Sau đó, cẩn thận gắn tinh thế 
này vào dây chỉ bằng keo dán và buộc lên que nhỏ. 


Bước 2: Nuôi tỉnh thể 

— Đưa tinh thế mầm vào cốc chứa 50 mL dung dịch đường bão hoà ở xấp xỉ 50 °C. 
Tiếp theo, đậy cốc bằng một miếng bìa ciể tránh bụi bẩn gây ảnh hưởng đến quá trình 
kết tinh. Sau đó, đặt cốc vào trorig hộ xốp siế ến định) nhiệt điÔ và tránh rung lắc. 

— Sau 1 ngày, lấy tinh thể ra khôi cốc, phun nhẹ một ít nước để rửa sạch rồi tiếp 
tục cho tỉnh thể vào dung dịch đường bão hoà ởxấp xi 50 °C (cần chuẩn bị lại dung 
dịch đường bão hoà ở xấp xi 50 °C). Khi rửa, không nên chạm tay vào tỉnh thể để 
tránh làm mờ bề mặt, làm cho tỉnh thể thu được giảm độ trong suốt. 

- Lặp lại các bước trên hằng ngày và theo dõi cho đến khí tỉnh thể đạt kích 
thước mong muốn. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


GV có thể cung cấp thêm cho HS về nguyên tắc lựa chọn dung môi trong phương 
pháp kết tinh: 


¬ Dung môi phải hoà tan tốt các chất cần tinh chế khi đun nóng nhưng ít tan hay 
không tan khi lầm lạnh. 


ram 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


- Dung môi không tương tác hoá học với chất cần tính chế ở nhiệt độ thường và 
nhiệt độ sôi, không hoặc ít hoà tan các tạp chất. 


~ Có thể tách tinh thể ra dễ dàng, dễ bay hơi ra khỏi tinh thể khi làm khô hay rửa. 


4. PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ CỘT 


€) Hoạt động 4: Tìm hiểu sơ lược về sắc kí cột 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 9.3 trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu sơ lược về 
sắc kí cột. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành 4 - 5 nhóm, yêu cầu HS quan sát Hình 9.3 và 9.4 
trong SGK, sau đó hướng dẫn từng nhóm HS thảo luận nội dung 6. 


6. Quan sát Hình 9.3, hãy cho biết chất nào có tốc độ dịch chuyền lớn nhất. 


Dung môi ¬ ị 
Hỗn hợp chất—| Ề Chất c ít bị hấp. phụ nhất nên có tốc 
(a+b+©) l a Ả 
BlaiBhf:—| +€Í lb... độ dịch chuyển lớn hhất. 


Bông gòn 
W//1710 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 
C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1. Phương pháp chưng cất thường do hai chất lông có nhiệt độ sôi khác nhau lớn. 
2. Kết tỉnh tỉnh thể đường có trong mật ong. 
3. Giai đoạn (5): Kết tỉnh tinh thể đường kính từ dung dịch đường. 
4. Phương pháp chiết (lông - rắn): Chất rắn là lá neem tươi, dung môi là nước. 


D. TƯ LIỆU DẠY HỌC 


Sắc kí lông hiệu năng cao (High-Performance Liquid Chromatography, viết tắt là 
HPLC; còn được gọi là sắc kí lông áp suất cao). Đây là một kĩ thuật trong hoá phân tích 
dùng để tách, nhận biết, định lượng từng thành phần trong hỗn hợp. Kĩ thuật này dựa 
trên hệ thống bơm để đẩy dung môi lông dưới áp suất cao, mẫu (hỗn hợp cần phân tích) 
được tiêm vào dung môi và đẩy qua cột sắc kí. Cột sắc kí được đồ bằng vật liệu hấp phụ 


rắn. Mỗi thành phần trong mẫu tương tác tương đối khác nhau với vật liệu hấp phụ nên 
tốc độ dòng của mỗi thành phần khác nhau là khác nhau, dẫn tới sự phân tách các thành 
phần khi mà chúng chảy ra khỏi cột. Quá trình này dựa trên cơ chế hấp thụ, phân bổ và 
trao đổi ion hay phân loại theo kích cỡ (rây phân tử). 

HPLC được phân biệt với sắc kí lông truyền thống bởi áp suất hoạt động cao hơn 
nhiều (50 bar - 350 bar). Đây là phương pháp hiệu quả nhất với khả năng kiểm soát tốt và 
cung cấp lượng chất đi qua tương đối cao, chúng đẩy dung môi đi qua ở áp suất cao thay 
vì sử dụng trọng lực như phương pháp sắc kí truyền thống. 

Về bản chất, sắc kí lông hiệu năng cao liên quan đến việc trộn một dung dịch từ một 
bể chứa với một vùng mẫu chứa các chất phân tích được tách ra, sau đó bơm hỗn hợp này 
vào bộ phận tiêm mẫu. Tiếp theo, pha động mang chất phân tích đi qua cột sắc kí có chứa 
pha tĩnh.Trong trường hợp chất phân tích không có màu thì cần có đầu dò để biết được khi 
nào nó đi qua cột. Dữ liệu phát hiện sẽ được lưu trữ để phân tích và chất thải được thu vào. 


Nạp mẫu 


Đầu dð (detector) 


` LLuu | 
` = | Hệ thống máy tính 
¬n có phần mềm 
: hi nhận, xử lí dữ liệu 
Dung môi Ecrn lạ) Ủy : 


Cột HPLC 


Thành phẩn các chất 
được tá€hi iếng, "hải 
từ hỗn hợp chất 
À Sơ đồ hoạt động HPLC 


HPLC thường được áp dụng để tách và điều chế các chất có trong dược liệu, sử dụng 
để tách các tạp chất ra khôi thuốc hoặc có thể tách protein ra khỏi các thành phần nội 
sinh trong các vật liệu sinh học. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


BÀI 10. CÔNG THỨC PHÂN TỬ 


® HỢP CHẤT HỮU CƠ 0 tiết) 


Ki 
) MỤCTIÊU 
Ns 


1. Năng lực chung 
~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về công thức phân tử hợp chất hữu cơ. 


- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để nêu được khái niệm về công 
thức phân tử hợp chất hữu cơ. 


- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm thiết 
lập được công thức phân tử hợp chất hữu cơ. 


2. Năng lực hoá học 
— Nhận thức hoá học: Nêu được khái niệm về công thức phân tử hợp chất hữu cơ. 


~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học; Sử dụng được kết quả phồ khổi lượng 
(MS) để xác định phân tử khối của một số hợp chất hữu cơ. 


~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Lập được công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ 
dữ liệu phân tích nguyên tế và phân tử khối. 


3. Phẩm chất 

~ Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

~ Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

— Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn 
phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, 
tạo hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực, 
phẩm chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 


~ Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đồi. 


HT: 


~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 
~ Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


©-O 


ký_tí 
GV đặt vấn đề theo gợi ý SGK, có thể kết hợp trình chiếu video về sử dụng máy đo 
phổ khối (MS). 


Jš HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Mới ) 


1. XÁC ĐỊNH PHÂN TỬ KHỐI CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ 


xi Hoạt động 1: Sử dụng kết quả phổ khối lượng để xác định phân tử khối của | 
*È) hợp chất hữu cơ 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 10.1 trong SGK, GV hướng dẫn HS sử dụng kết quả 
phổ khối lượng để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát Hình 10.1 trong SGK (hoặc dùng máy chiếu 
phóng to hình), hướng dẫn HS trả lời nội dung thảo luận 1. 

1. Quan sát Hình 10.1, xác định giá trị phân tử khối của naphthalene và phenol. 
Biết phân tử khối tương ứng với peak có cường độ tương đổi lớn nhất hiển thị trên phổ 
khối lượng. 

Từ dữ liệu trên phổ Khởi lượng #ược cung cặp trên Hlình 10.1, nhận thấy mảnh 
ion phân tử ứng với tín hiệu cố giá trị m/z lớn nhất: Do đố giá trị phân tử khối của 
naphthalene và phenol có thế xác định lần lượt là 128 và 94. 

Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


2. CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


đt Hoạt động 2: Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ dữ liệu phân tích nguyên 
 tốvà phân tử khối 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ dữ liệu phân 
tích nguyên tế và phân tử khối. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ dữ liệu 
phân tích nguyên tố và phân tử khối, trả lời nội dung thảo luận và thực hiện phần luyện tập. 


-_g 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


2. Từ phổ khối lượng, làm thế nào để xác định được phân tử khối của hợp chất hữu 
cơ cần khảo sát? 


Tìm mảnh ion phân tử, thường là mảnh zn⁄z lớn nhất trên phổ, từ đó biết được 
phân tử khối của hợp chất hữu cơ. 


Ex = 
4£ LUYỆN TẬP. ) 
Một hợp chất hữu cơ (Y) có 32% C; 6,67% H; 18,67% N về khối lượng, còn lại là O. Phân 


tử khổi của hợp chất này được xác định thông qua kết quả phổ khối lượng với peak ion 
phân tử có giá trị m/z lớn nhất. Lập công thức phân tử của (Y). 


30 


Cưởng độ tương đổi (É} 
kê 


A.Phổ khối lượng của (Y) 


Từ dữ liệu cung cấp trên phố khối lượng, nhận thấy :phân tử khối của (Y) là 75. 
Đặt công thức phân tử của (Y) là C.H.O,N,.Ta có: 


12x _ 32 

===_-=_="=. 

75_ 100 

y - 657 — ng 

75 100 

16z _ 100 —32—6,67 —18,67 
= >z=2 

75 100 

l4t 18,67 

= =6 nl 

75 100 


Công thức phân tử của (Y) là C,H.O,N. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP. 


1. Từ dữ liệu phân tích phổ MS, suy ra M 60. 


Acetone ˆ 


Đặt công thức phân tử của acetone là CH,O,.Ta có: 


12x _ 62,07 
C— “3 
58 100 

lóz 27,59 

—_= z.] 
58 100 


y _ 100—62,07—27,59 
Sa ch 5 Ó2 S059 gu 


“6 
S8 100 l 


Công thức phân tử của acetone là C,H,O. 


2. Từ dữ liệu phân tích phổ MS, suy ra M =46. 


Ethanol 


Đặt công thức phân tử của ethanol là C.H,O... Ta có: 


12x _ 5247 


=sx“z2 
46 100 
cÿ 0 ng 
46 100 


16z _ 100—52,17 —13,04 
—=—————=z:wl 
46 100 


Công thức phân tử của (9 là C,H,O. 


3. Từ dữ liệu phân tích phổ MS, suy ra M, 93. 


Aniline — 


Đặt công thức phân tử của aniline là C.HN, Ta có: 


12x 77,42 
—=——>xx=6 
93 100 

7,53 
. =y*7 
93 100 


14t 100—77,42—7,53 
—=—————= 
93 100 


tz1 


Công thức phân tử của aniline là C H,N. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


D. TƯ LIỆU DẠY HỌC 
PHỔ KHỐI LƯỢNG (MS) 
1. Sựion hoá phân tử 
Nguyên tắt chung của phương pháp phổ khối lượng là phá vỡ phân tửtrung hoà thành 
ion phân tử và các mảnh ion dương có số khối m/z (m là khối lượng ion và z là điện tích ion). 
Sau đó phân tách các ion này dựa theo số khối và nhận tín hiệu ở đầu dò, được xử lí bằng 
phần mềm để thu được phổ khối lượng. Dựa vào phổ khối này có thể xác định phân tử khối 


và cấu tạo phân tử của chất nghiên cứu. 
Từ trường 


Mẫu. Bộ phận hoá hơi mẫu 


A Nguyên lí hoạt động máy khối phổ 


Khi bắn phá các phân tử hợp chất hữu cơ trung hoà bằng các phân tử mang năng 
lượng cao sẽ trở thành các ion phân tử mang điện tích dương hoặc phá vỡ thành mảnh 
ion và các gốc theo sơ đổ sau: 

ABCD + e -> ABCD' + 2e (95%) 
-—> ABCD'' + 3e 
—> ABCD- 

Sự hình thành các ion mang điện tích +1 chiếm 95%, còn lại là các ion mang điện tích 
+2 hoặc ion âm (-). Năng lượng bắn phá các phân tử thành ion phân tử khoảng 10 eV. 
Nhưng với năng lượng cao thì ion phân tử có thể phá vỡ thành các mảnh ion dương (+) 
hoặc ion gốc, các gốc hoặc phân tử trung hoà nhỏ hơn: 

ABCD' + e—› ABC+ D: 
—> AB: + CD* 
—> A' + BCD 
—> A + BCD 


Sự phá vỡ này phụ thuộc vào cấu tạo chất, phương pháp bắn phá và năng lượng bắn 
phá. Quá trình này là quá trình ion hoá. Các ion dương hình thành đều có khối lượng m 
và điện tích z, tỉ số m/z được gọi là số khối ion. Bằng cách nào đó, tách các ion có số khổi 
khác nhau ra khôi nhau và xác định được xác suất có mặt của chúng rồi vẽ đổ thị biểu diễn 
mối liên quan giữa các xác suất có mặt (hay cường độ tương đối I) và số khối m⁄z thì đồ 
thị này được gọi là phổ khối lượng. 

2. Phân loại các ion 


lon phân tử 


lon phân tử được hình thành do mất đi 1 electron, cho nên khối lượng của nó chính là 
khối lượng của phân tử, được kí hiệu là M:. lon phân tử có các tính chất sau: 

— Mr là ion có khối lượng lớn nhất, được coi là khối lượng phân tử. 

— M' là ion với thế xuất hiện nhỏ nhất. 

— M' là số chẵn nếu phân tử không chứa dị tố N hay chứa một số chẳn dị tố N và M* 
sẽ là số lẻ nếu chứa một số lẻ dị tố N. 

~ Tất cả sự phá vỡ phân tử đều có thể tính từ hiệu số khổi lượng của các phân tử với 
ion phân tử. 

~ Cường độ của M' tỉ lệ với áp suất mẫu. Nó phụ thuộc vào dãy hợp chất, năng lượng 
của electron và khả năng phá vỡ phân tử. Cường độ của M:* có giá trị từ 0 đến 100%. 

lon đồng vị 

lon phân tử của các hợp chất không phải chỉ là vạch riêng là vì các nguyên tử chứa 
trong hợp chất thiên nhiên đều tổn tại đồng vị như '*C bền cạnh '?C; ''N bên cạnh “N; '7O, 
18O bên cạnh '*O; ?”C| bên cạnh °“Cl. Các đồng vị tốn tại trong tự nhiên với các tì lệ khác 
nhau cho nên bên cạnh vạch chính ứng với ion M* còn có các vạch [M+]]* và [M+2]'... 
với cường độ nhô hơn. Chiều cao của các vạch phụ này tỉ lệ với sự có mặt của các đồng 
vị trong phân tử. Khi biết được chiều cao của các vạch phổ có thể tính được số nguyên tử 
carbon trong phân tử. 

Chẳng hạn, nguyên tổ carbon trong thiên nhiên tổn tại '?C là 100%, #C là 1,1%. Như 
vậy, nếu một hợp chất chỉ chứa một nguyên tử carbon như methane thì ion M* có chiều 
cao 100% ('°CH,) thì ion (M+1)* sẽ có tỉ lệ 1,1% (°CH,). 

Ở phân tử ethane có hai nguyên tử carbon nên ion M* có chiều cao là 100% (°CH,) 
thì ion (M+1)* sẽ có chiều cao 2 x1,1% = 2,2% ('°CH,'?CH,). Như vậy, nếu phân tử có n 
nguyên tử carbon thì ion (M+1)* sẽ có tỉ lệ nx 1,1% so với chiều cao của ion phân tử M'. 

¬ 
0,011xh 


với h là chiều cao vạch phổ M: và hí là chiều cao vạch phổ (M+1):. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


lon mảnh 
Được sinh ra khi phân tử bị phân mảnh do va chạm với electron. 
Metastable ion 


Một số ion xuất hiện như bước trung gian giữa các ion có khối lượng lớn. Các ion này 
có thời gian sống ngắn nên không ghi nhận được đầy đủ cường độ vạch phổ nhưng cũng 
có thể phát hiện được sự có mặt của nó gọi là metastable ion (ion chưa ổn định). 

3. Nhận diện peak ion phân tử trên khối phổ đồ 

Trong phân tích khối phổ, việc xác định chính xác một ion (M* hay các phân mảnh) 
rất quan trọng cho việc xác định chất được phân tích. Một hợp chất xác định, trong những 
điều kiện xác định sẽ cho các ion xác định trên phổ khối. Tuy nhiên một ion có số khối xác 
định trên phổ khối lại có thể xuất phát từ nhiều chất khác nhau, thường rất khó nhận diện 
ra được peak ion phân tử trên khối phổ vì hai trường hợp sau: 


+ Peak ion phân tử không xuất hiện hoặc xuất hiện nhưng rất yếu. 


+ Peak ion phân tử có hiện diện nhưng nó là một trong nhiều peak mà một số peak đó 
có cường độ tương đổi cao. 

Để nhận diện peak ion phân tử trên khối phổ, cần áp dụng quy tắc nitrogen: Phân 
tử với khối lượng phân tử là một con số chắn, thì phân tử đó phải hoặc là không chứa 
nguyên tử nitrogen hoặc có chứa một số chẳn các nguyên tử nitrogen. Một mảnh ion có 
là số lễ, thì mảnh đó phải chứa số lẻ nguyên tữ nitrogen. 

Cường độ peak ion phân tử tuỳ thuộc vào độ bền của ion phân tử. Các loại hợp chất 
được sắp xếp theo thứ tự độ bền giảm dân như sau: hợp chất thơm > alkene liên hợp > 
hợp chất vòng > hợp chất sulfur hữu cơ > các alkane dây ngắn. Các peak ion phân tử rõ 
ràng, dễ nhận thấy thường xuất phát từ các hợp chất sau: ketone > amine > ester > ether 
> acidcacboxylic ~ aldehyde ~ amide ~ halogenide. Các peak ion phân tử của alcohol, 
nitrite, nitrate, hợp chất nitro và hợp chất phân nhánh thường khó phát hiện. 


BÀI 11. CẤU TẠO HOÁ HỌC 


® HỢP CHẤT HỮU CƠ 0 tiết) 


MỤCTIÊU 
N 


1. Năng lực chung 
~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ. 


Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để trình bày được nội dung thuyết 
cấu tạo hoá học trong hoá học hữu cơ: 

- Giải quyết vấn để và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm 
giải quyết các vấn đề về đồng đẳng, đồng phân trong hoá học hữu cơ. 

2. Nẵng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Trình bày được nội dung thuyết cấu tạo hoá học trong hoá học 
hữu cơ; Nêu được khái niệm chất đồng đẳng và dãy đồng đẳng. 

— Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học; Giải thích được hiện tượng đồng phân 
trong hoá học hữu cơ; Nêu được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu 
tạo cụ thể của các hợp chất hữu cơ. 

~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Viết được công thức cấu tạo của một số hợp chất 
hữu cơ đơn giản hoặc thường gặp trong cuộc sống (công thức cấu tạo đầy đủ, công thức 
cấu tạo thu gọn, công thức khung phân tử). 

3. Phẩm chất 

~ Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

~ Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn 
phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, 
tạo hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực, 
phẩm chất liên quan đến bài học. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
~ Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi. 
~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 
~ Dạy học nều và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


GV đặt vấn để theo gợi ý SGK và có thể chiếu video về cấu trúc một số chất hữu cơ có 
nhiều ứng dụng trong cuộc sống, đặt vấn đề tạo hứng thú cho các em tham gia các hoạt 
động nghiên cứu bài học. 


TÀN HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC 


Hoạt động T: Tìm hiểu thuyết cấu tạo hoá học trong hoá học hữu cơ 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung thuyết cấu tạo hoá học trong hoá học 
hữu cơ. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS thảo luận nội dung 1; 2 và 3. 


1. So sánh cấu tạo hoá học của ethanol và dimethy| ether. Nhận xét về một số tính 
chất cơ bản của hai hợp chất này dựa vào dữ liệu đã cung cấp trong Ví dụ 1. 


~ Công thức phân tử giỗng.nhau: C;H,Ô: 


— Công thức cấu tạo: Ethanol có nhóm chức -OH, dimethyl ether có 
nhóm chức =O-. 


— Nhận xét: Một số tính chất cơ bản (tính chất vật lí và tính chất hoá học) 
khác nhau. 


2. Hãy cho biết dạng mạch carbon tương ứng với các chất có trong Hình 11.1. 


H H 
C về: 
Z hư? CH 
CH.—CH—CH, ` 1... < 
CH.—CH+-CH-~CH, TẾ ] Ì JỊ | 
5 DẾC xe" Bề xe" 
Mạchhở không nhánh | Mạch hở có nhánh | Mạch vòng không nhánh | Mạch vòng có nhánh 


3. Quan sát Bảng 11.1, so sánh thành phần phân tử, cấu tạo hoá học và tính chất của 
các chất sau: 

a)CH, và CC|,. 

b) CH,Cl và CHCI.. 

c)CH.OH, CH.~CH,~OH và CH.~O~CH.. 


a) Giống: Tính chất có điểm tương tự (không tan trong nước). 

Khác: Cấu tạo hoá học, cụ thể là khác về loại nguyên tử, nhiệt độ sôi, nhiệt độ 
nóng chảy, thể khác nhau. 

b) Giống: Thành phần nguyên tế gồm carbon, hydrogen và chlorine. 

Khác cấu tạo hoá học, cụ thể là khác về loại nguyên tử; tính chất (nhiệt độ sôi, 
nhiệt độ nóng chảy, thế, ứng dụng). 

c) Giống: CH,OH và CH.=CH.-OH có cấu tạo tương tự nhau (thành phần 
nguyên tố gồm carbon, hydrogen;exygen; đều có nhóm chức hydroxy) nên tính 
chất tương tự nhau; CH,~CH;~OH và CH.=O~CH, cùng công thức phân tử. 

Khác: CH,OH và CH,<CH,=OH chứa nhóm chức hydroxy (—OH); CH,-O-CH, 
chứa nhóm chức ether (=O-) nên tính chất khác nhau (thế, tính tan trong nước, 
tính chất hoá học). 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


độ) Hoạt động 2: Biểu diễn cấu tạo phân tủ của hợp chất hữu cơ | 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS viết công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm (4 — 5 H5/nhóm) và trả lời nội dung 
4,5 và luyện tập trong SGK. 


4. Cho biết ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo. 
- Công thức phân tử: Cho biết hợp chất hữu cơ có nguyên tố hoá học nào, số 
lượng nguyên tử của từng nguyên tố. 


- Công thức cấu tạo: Cho biết hợp chất hữu cơ có nguyên tố hoá học nào, số 
lượng nguyên tử của từng nguyên tế, biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các 


nguyên tử trong phân tử. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


5. Công thức cấu tạo đầy đủ và công thức cấu tạo thu gọn khác nhau điểm gì? 


— Trong công thức cấu tạo thu gọn, không biểu diễn liên kết đơn giữa nguyên 
tử hydrogen và các nguyên tử khác. 


— Trong công thức cấu tạo đầy đủ, biểu diễn liên kết đơn giữa nguyên tử 
hydrogen và các nguyên tử khác. 


Ex -= 
A£ LUYỆNTẬP ) 


1. Viết công thức khung phân tử của những hợp chất hữu cơ sau: 


II: ị 
H—C—C—C—H H—-CEC-C—=H 
Y ñ 


2. Viết công thức cấu tạo đầy đủ của những hợp chất hữu cơ sau: CH,Br-CH,Br, 
CH,=CH,„, (CH.),CHOH, HCH=O. 


TT 
— —= 
3. 
Hộ HH THẾU 
l ï J1! H—c~c—~o~t H—C=O 
Br—C—C—Br C<c IIB! ï 
IÖT IWEfT TÔ, H 
HH HH HH 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


2. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN 


Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm chất đồng đẳng và dãy đồng đẳng 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm chất đồng đẳng và dãy đồng đẳng. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm (4 - 5 HS/nhóm), trả lời nội 
dung 6 và luyện tập trong SGK. 

6. Nhận xét đặc điểm cấu tạo (thành phần nguyên tổ, số lượng nguyên tử của các 
nguyên tố, liên kết đơn, liên kết bội, nhóm chức) của các hợp chất hữu cơtrong hai nhóm 
chất ở Ví dụ 3: nhóm 1 (A, B, C) và nhóm 2 (X, Y, Z). 


Các hợp chất hữu cơ trong dãy đồng đẳng alkane có cấu tạo tương tự nhau, 
tương tự với các chất trong dãy đồng đẳng alcohol: 
— Thành phần nguyên tế: 
* Nhóm 1: alkane (C, H). 
» Nhóm 2: alcohol (C, H, O). 
— Số lượng nguyên tử các nguyên tố: 
- Nhóm 1: CH, (1C,4H), CH,~CH, (2C, 6H), CH,~CH,~CH, (3C, 8H). Các chất 
này hơn kém nhau một hoặc nhiều nhóm -CH,-. 
+ Nhóm 2: CH.OH (1C, 4H, 1O), CH.-CH,OH (2C, 6H, 1O), CH.-CH(OH)-CH, 
(SC, 8H, 1O). Các chất này hơn kém nhau một hoặc nhiều nhóm -CH,~. 
— Liên kết: 
» Nhóm 1: Liên kết trong các phân tử đều là liên kết đơn. 
+ Nhóm 2: Liên kết tfong các phân tử đều là liên kết đơn. 
— Nhóm chức: 
« Nhóm T1: Các chất không chứa nhóm chức. 
+ Nhóm 2: Cáẻ chất.dều có nhóm chức hydroxy.(OH). 


A£ LUYỆN TẬP. ) 


Hãy cho biết các chất: CH,=CH,, CH =CH~CH., CH.=CH-CH —CH, có thuộc cùng dãy 
đồng đẳng không. Giải thích. 


Các chất này có cấu tạo tương tự nhau, phân tử hơn kém nhau một hoặc nhiều 
nhóm ~CH;~ nên chúng cùng thuộc dãy đồng đẳng. 


Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Hoạt động 4: Giải thích được hiện tượng đồng phân trong hoá học hữu cơ 


Nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS giải thích được hiện tượng đồng phân trong hoá học 
hữu cơ. 


Tế chức dạy học: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm (4— 5 HS/nhóm) và trả lời nội dung 7. 


kSn  — 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


7. Hãy nhóm các chất hữu cơ sau theo loại đồng phân cấu tạo. 


—CH .—CH —CH CH-CH—CH 
Tế CẾ Vế ˆ ] : CHr-O—CH,—CH;-CH, 
0H OH_ CH, 

(C 
(A) (B) “ 
CH 
CH-O—CH~CH. cH—cH—cH.—cH = 
š lỆ 3 ‡ Lm 7 3 ch-c—ch, CHCH-O—CH=CH, 
3 
ĐH 
() 
D () 
V2 Œ) 


— Đồng phân mạch carbon: (A) và (B); (C) và (D). 
~ Đồng phân loại nhóm chức: [(A), (B), (E), (F)] và [(C), (D), (G)]. 
— Đồng phân vị trí nhóm clức: (A) và (E); (B) và (F); (C) và (G). 
Sau hoạt động, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 


1.CH,, 
TƯ ch, 
CH,—CH-CH~CH, CH, 
liệt li lãi: ÄNss 
bi Am NNINAIBö H—C—C—C—H 
H h HH : h 
IH 
P H 
CH.O 
CH.—CH-OH CH-o—CH, 
IIỆP ¡ II: 
H—C—C—6=H H—C—O—C—H 
An. 


hộ 


2. (1), 2) và (3); (5) và (6). 
3. a, b là đồng đẳng; c, d là đồng phân; e, g là đồng phân. 


D. TƯ LIỆU DẠY HỌC 

Khái niệm đồng đẳng là rất rộng, ởtrên mới chỉ giới hạn đồng đẳng methylene (nhóm 
—CH,~). Như vậy, đồng đẳng được tạo ra do sự phân cắt liên kết để đưa nhóm -CH,~ vào 
phân tử, khi đó cần lưu ý: 

1. Liên kết bị cắt phải là liên kết đơn giữa carbon với carbon hoặc với nguyên tử khác. 

Ví dụ: 

CH=CH— đồng đã 
CHE=CH~H “ : CH, (đồng đẳng) 
Non (không đồng đẳng) 


H, 


CHƑ CH-O—H (đồng đẳng) 
CH,~O—H 2 
CH-O—CH, ... (không đồng đẳng) 


2. Không được cắt liên kết đơn trong hệ liên hợp (vi phạm tính liên hợp). 
Ví dụ: 


CH-CH=CH—CH=CH, _ (đồng đẳng) 
257 0007 (không đồng đẳng) 
CHt —CH=CH, (đồng đẳng) 
CH, 
3. Nếu nguyên tử carbon duy nhất có liên kết bị cắt lại là nguyên tử carbon trong 
nhóm chức thì sự tương tự về tính chất ít nhiều bị vi phạm. 
Ví dụ: 
CH 
H-C—0H —?2 ch-C—0H nh, CH-CH;-C—OH 
Ò O 
lỦ) () (IIl) 


—C 
II 
S 
(), (1Ù, (III) đều là đồng đẳng của nhau nhưng: 


+ () có tính acid mạnh gấp 10 lần (II, III). 
+ (I) có tính khử nhưng (II, III) không thể hiện tính khử. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


4. Những chất đồng đẳng là những chất tương tự về mặt cẩu tạo và phải tương tự về 
mặt cẩu hình. 
Ví dụ 1: COOH 
HIN—†—=H (đồng đẳng) 
H 


21s 
H,N H L-leucine 


H COOH 


L-alanine H——+—NH, (không đồng đẳng) 
CH, 


21h 
D- leucine 


Ví dụ 2: 


H COOH 
x- ¬ể (đồng đẳng) 
Ề _ CHCH“” `H 


X-= đ (trans) 


3 COOH 


CHCH,.. 
(trans) : _ „= ` (không đồng đẳng) 


(is) 


ÔN TẬP CHƯƠNG 3 


(1 tiết) 


MỤCTIÊU 


N 

1. Năng lực chung 

— Tự chủ và tự học; Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong bài ôn tập. 

- Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm 
hoàn thành các nội dung ôn tập chương. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo. 

2, Năng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Hệ thống hoá được kiến thức về đại cương hoá hữu cơ. 

~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Hoá học giúp con người khám phá, 
hiểu biết những bí ẩn của tự nhiên. 

~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức để áp dụng vào việc giải 
bài tập. 

3. Phẩm chất 

~ Có ý thức tìm hiểu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học. 

- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, kiên nhẫn thực hiện các nhiệm vụ học tập 
vận dụng, mở rộng. 

Thông qua hệ thống bài tập vận dụng, GV lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học 
phù hợp để tổ chức cho HS tham gia các hoạt động giải bài tập một cách hiệu quả. 
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

~ Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp hôi đáp. 

~ Dạy học theo nhóm cặp đôi/ nhóm nhỏ. 

— Kĩ thuật sơ đổ tư duy. 

~ Sử dụng tranh ảnh hoặc bản trình chiếu slide. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


Hoạt động T: Hệ thống hoá kiến thức 


Nhiệm vụ: GV sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy định hướng cho HS hệ thống hoá được 
kiến thức về hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ. 

Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS hoặc từ nhóm HS thiết kế sơ đổ tư duy bằng các 
hình thức theo sự sáng tạo của HS để tổng kết những kiến thức cơ bản của chương. Đại 
diện HS trình bày sơ đổ tư duy của nhóm trước lớp. 


: mm 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ, trừ một số hợp chất như các oxide 
của carbon, muối carbonate, các carbide,.... 


Liên kết hoá học trong các hợp chất hữu cơ thường là liên kết 
công hoá trị 


Í Nhiệt đô nóng chây và nhiệt độ sôi thường thấp, không tan 
Đặc điểm _ hoặc íttan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ 


Dễ cháy, thường kém bền với nhiệt nên dễ bị phân huỷ bởi nhiệt 


Phân ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra chậm, không hoàn 
toàn và không theo một hướng nhất định 


® Hợp chất hữu cơ và Hydroearbon 


ĐẠI CƯƠNG 
HOÁ HỌC 
HỮU CƠ 


hoáhọchữucơ — Phân loại 


hữu cơ 


mm"... hợp chất bị tử hợp chất hữu cơ 


 —— 
® Dẫn xuất của hydrocarbon 
Là nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử gây ra những tính chất 
đặc trưng của hợp chất hữu cơ 


Nhóm chức ‹ 
® Phể hồng ngoại xác định một số nhóm chức cơ bản 


Chưng cất @ Thường dùng đế tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau 


Tách và tinh chế các chất từhỗn hợp dựa trên độhoà tan khác nhau 
của các chất đó trong hai môi trường không hoà tan vào nhau 


chiết Tniriamonn 
Phương pháp tách LH m = ba 
—€®} và tinh chế hợp chất —® 


Tách và tinh chế ác chất từ hỗn hợp chất rắn dựa trên độ tan 
khác nhau của các chất trong dung môi và sự thay đổi độ tan 


Kết tỉnh œ của chúng theo nhiệt độ — ¬ 
Tách, tĩnh chế chất trong hỗn hợp dựa trên sự khác biệt 
tốc độ di chuyển của các chất trong pha động khi tiếp x Suế 
trực tiếp với một ớM) tỉnh do sự khác nhau về khả năng hấp. 
Sắc kí [cột _phụ trên pha tỉnh 


_ Phổkhốilượng — M — 100 
(` XácdinhM 
Lập công thức phân, Y — ®%mh 


hữu cỡ CHƠN,.„M_- 100 


M 100 
Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo. 
đúng hoá trị và thứ tự liên kết 


Trong phân tử hợp chất hữu cơ, carbon có hoá trị IV và các nguyên tử 
= œarbon có thể liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác hoặc liên 
Thuyết cấu. kết với nhau tạo thành những dạng mạch carbon khác nhau 


tạo hoá học Ï Tính chất của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần jn tử 


(bản chất, số ố lượng nguyên tử) và cấu tạo hoá học (thứ tự liên kết giữa 
các nguyên tử) 
Cấu tạo Công thức cấu tạo đấy đủ 
hoá học Cấu tạo Í Công thứccấu tạo thu 
hợp chất phântử ` Công thứckhun: 
hữu cơ 


Các chất có thành phấn phân tử hơn kém nhau một hoặc nhiều nhóm 
Đồng đẳng s ~€Hx- và có tính chất hoá học tương tự nhau 


Đồng phân Ẹ Những hợp chất khác nhau có cùng công thức phân tử 


r 
Hoạt động 2: Bài tập củng cố và hướng dẫn giải bài tập 


Nhiệm vụ: GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập định hướng cho HS giải một số 
bài tập phát triển năng lực hoá học cho cả chương. 

Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS tìm hiểu một số bài tập có tính chất ôn tập chương. 

Một số bài tập gợi ý: 

1. Cho các chất sau: AICl,, H,SO,, CH.~CH.„ CH,=CH~CH., (CH,COO),Ca, C,H,CH,OH, 
HCHO, Fe(OH),, Ca(NO.,)., CO, CaC.„ KCN. Chất nào là chất hữu cơ, chất nào là chất vô cơ? 


2. Cho các chất sau: CH,„ CH.~CH,~NH,„ CH,=CH,, CH,~COOH, CH,=C(CH,)~CH=CH,„ 
C,H.OH, CH=C-CH,, CH,=CH-CHO, CH,COOCH=CH,, H,N-CH,~COOH. Chất nào là 
hydrocarbon, chất nào là dẫn xuất của hydrocarbon? 


3. Dùng công thức khung phân tử để biểu diễn cấu tạo của các chất sau: 


a) Citronellol là hợp chất được sử dụng Hn 
tạo mùi hương tự nhiên có nguồn gốc từ \n 
các loại thực vật như hoa hồng, phong lữ H | H 
hoặc sả, có công thức cấu tạo đầy đủ như H ~© Lm 
" " lác! 'G 
hình bên. H | | 
ccH 


b) Menthol là một hợp chất hữu 


cơ, được tổng hợp nhân tạo hoặc điều Ñ đậu 

chế từ tính dầu tự nhiên của cây bạc hà. ° 

Menthol là chất tạo ra cảm giác mát lạnh, H = h H 
nhờ đó làm giảm sự chú ý của con người HŠC c= 

khôi những cơn đau. Menthol cũng có khả xã. L_—n 
năng chống lại các liên cầu khuẩn và khuẩn HZ loo Z`o~ 
Lactobacillus nên được sử dụng rộng rãi H| H 

trong các chế phẩm răng miệng như một HScZ{cC—H 
chất kháng khuẩn tại chỗ. Menthol có công HT H Jị 


thức cấu tạo đầy đủ như hình bên. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


4. Một hợp chất có công thức C.H,,O,„ được sử dụng trong tổng hợp các hợp chất 
hữu cơ, các sản phẩm trong dược phẩm và để tổng hợp các ester của nó. Dựa vào phổ 
hồng ngoại”, hãy xác định nhóm chức có trong hợp chất trên. 


1 


Độ truyền qua (%) 


8000 4000 3000 2000 100) 


Số sỏng (emr”) 


5. Người ta có thể tự chiết xuất các hoạt chất từ nguyên liệu khô bằng cách ngâm 
trong dầu thực vật như dầu ô liu, dầu hạt nho hoặc hướng dương. Nguyên liệu cần được 
cắt nhô để chiết được nhiều chất nhất có thể. Có thể cho nguyên liệu vào một lọ thuỷ tỉnh 
có nắp, tiếp theo cho dầu ngập lọ thuỷ tỉnh đó, đậy chặt lại rồi để trong một góc tối từ 2 
tuần đến 3 tháng tuỳ theo nguyên liệu và hằng ngày lắc điều lọ. Hãy cho biết người ta đã 
sử dụng phương pháp nào để chiết xuất các hoạt chất trên. 

6. Toluene là hydrocarbon được sử dụng rộng rãi hàng đầu trong các ngành công 
nghiệp như dung môi pha sơn, sản xuất mĩ phẩm, đặc biệt là nước hoa, điều chế thuốc nổ 
TNT, ... Hãy lập công thức phân tử của toluene, biết kết quả phân tích nguyên tố của có 
8,69% H về khối lượng. Phân tử khối của toluene được xác định trên phổ khổi lượng”? 
tương ứng với peak có cường độ tương đối nằm trong khoảng 60 + 80. 


400¬ kì 


80+ lạ 
80+ 


40+ 


Cường độ tương đối (%) 


0+ —r 4L † -Í. T -Ul 1 
+5 30 45 680 T5 80 405 
mz 


® Nguôn:hfftps//Awebbook,nltgov/cgicbookcgi?Spec=C109524&index=1&Iype=IR&l arge=on 
9 Nguồn: hflpsz/webbook.nstgov/cgi/cbookccgi?ID=C1088838/Mask=200 


7. Cho các chất sau: CH.OH (a), CH.CH.OH (b), (CH.),CHOH (c), (CH,),CHCH,OH (d), 
(CH,),CHCH,CH,OH (e), (CH.),COH (g), HOCH,CH.OH (h). Những chất nào là đồng đẳng 
của CH,CH,CH,OH (propan-1-ol)? 

8. Chất nào sau đây là đồng phân của HCOOCH.: CH,COCH,, CH,CH,COOH, CH.OH, 
C,H,OCH,, CH,COOH? Giải thích. 

Hướng dẫn giải: 

1. Chất vô cơ: AICl,, H,SO,„ Fe(OH)„ Ca(NO,),, CO, CaC,„ KCN. 

Chất hữu cơ: CH,~CH„ CH,=CH~CH,„ (CH,COO),Ca, C,H.CH,OH, HCHO. 

2. Hydrocarbon: CH,„ CH.=CH,, CH,=C(CH,)-CH=CH., CH=C-CH.. 

Dẫn xuất của hydrocarbon: CH,-CH.-NH, CH.,-COOH, C,H.OH, CH,=CH-CHO, 
CH;COOCH=CH,, H,N-CH,—COOH. 

3. 

a) b) 


OH OH 


4. Dựa vào phổ hồng ngoại của C.H,,O„ ta thẩy sự hiện diện của nhóm chức -COOH. 
Đó là do trên phổ xuất hiện tín hiệu của liên kết =OH trong khoảng 3 300 cm - 2 500 cm~' 
và của liên kết C=O ở khoảng 1 700 cm''. 


5, Phương pháp chiết. Cụ thể là chiết lông - rắn (với chất rắn là hạt nho). 
6. %m, = 100 - 8,69 = 91,31%. 


Đặt công thức phân tử của toluene là C.H, (M= 92). Ta có: 


12x _ 91,31 

——=——>=xxử 
92 100 
V869 UỐ 
92 100 


Công thức phân tử của toluene là C.H.. 
7. (a), (b), (c), (d), (e), (g) là đồng đẳng của CH,CH,CH,OH. 


8.CH,COOH. Vì 2 chất đều có công thức phân tử là C,H,O.. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


CHIƯƠNG 4 
II HYDROCARBON (12 tiết) 


#® BÀI 12. ALKANE @3 tiết) 


@—— 


Kem 
Ñs 


1. Năng lực chung 

— Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về loại hợp chất hữu cơ đơn giản 
nhưng phổ biến trong đời sống. 

~ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học đề diễn đạt các vấn đề về alkane; 
Hoạt động nhóm và cặp đôi một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các 
thành viền trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải 
quyết các vấn để trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

2. Năng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Nêu được khái niệm về alkane, nguồn alkane trong tự nhiên, 
công thức chung của alkane; Gọi tên theo danh pháp thay thế một sổ alkane chứa 
không quá 5 nguyên tử carbon; Trình bày và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí 
của một số alkane; Nêu được đặc điểm về liên kết hoá học trong phân tử alkane, hình 
dạng phân tử của methane, ethane; Trình bày được tính chất hoá học của alkane: phản 
ứng thế, cracking, reforming, phản ứng oxi hoá (hoàn toàn, không hoàn toàn); Nêu được 
cách điều chế alkane trong công nghiệp; Trình bày được một trong các nguyền nhân gây 
ô nhiễm không khí là do các chất trong khí thải của các phương tiện giao thông. 

~— Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được thí nghiệm cho 
hexane vào dung dịch thuốc tím, cho hexane tương tác với nước bromine ở nhiệt độ 
thường và khi đun nóng (hoặc chiếu sáng), đốt cháy hexane; Quan sát, mô tả các hiện 
tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alkane. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Trình bày được các ứng dụng của alkane trong 
thực tiễn; Hiểu và thực hiện được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do các 
phương tiện giao thông gây ra. 


3. Phẩm chất 

~ Tham gia tích cực hoạt động nhóm và cặp đôi phù hợp với khả năng của bản thân. 

~- Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

~ Dạy học theo nhóm và cặp đôi. 

— Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 

~ Dạy học nều và giải quyết vấn đề thông qua các dạng câu hỏi trong SGK. 

B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 
S—o 
$-Y-Ð KHỞI ĐỘNG 

Cách 1: Sử dụng công thức cấu tạo một số hydrocarbon (no, không no, thơm, vòng, 

hở) để HS nhận ra loại hydrocarbon sẽ nghiên cứu trong bài học. 


Cách 2: GV đặt vấn đề theo gợi ý SGK. 


JJX HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI. ) 


1. KHÁI NIỆM VỀ ALKANE 


€ Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn alkane trong tự nhiên 


Nhiệm vụ: Từ thông tin khởi động và dữ kiện về khí tự nhiên, HS hiểu được sự hiện 
diện của alkane trong tự nhiên. 


Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận 
câu hỏi 1 theo yêu cầu của GV. 


1. Vì sao methane được gọi là khí hổ ao? 
Methane còn được gọi là khí hổ ao, tên gọi này hình thành do các vi sinh vật 
phân huỷ carbon hữu cơ trong trầm tích hồ thành khí methane sủi bọt trên bề 
mặt. Ở các xứ lạnh, khi mặt hổ đóng băng, có thể nhìn thấy các bong bóng bị mắc 


kẹt trong băng, thậm chí có thể sử dụng nó như một nguồn nhiên liệu sẵn có. 


Qua hoạt động 1, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


:ã 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo và công thức chung của alkane 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát công thức cấu tạo của methane, ethane, propane là 
những chất đầu tiên trong nhóm alkane, HS rút ra được khái niệm về alkane. 

Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ: thảo 
luận câu hôi 2 và hoàn thành phần luyện tập. Trình bày kết quả theo yêu cầu của GV. 

2. Hãy nêu nhận xét đặc điểm cấu tạo phân tử của các alkane. Vì sao alkane còn được 
gọi là hydrocarbon bão hoà hay hydrocarbon no? 


Alkane chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử, do đó số nguyên tử hydrogen 
trong phân tử alkane là lớn nhất so với các hydrocarbon khác có cùng số nguyên 
tử carbon. Vì thế alkane còn được gọi là hydrocarbon bão hoà hay hydrocarbon no. 


Để hướng dẫn HS lập công thức chung của alkane, GV có thể yêu cầu HS trả lời câu 
thảo luận sau: 


Dựa vào định nghĩa dãy đồng đẳng, hãy lập công thức chung của alkane. 


Alkane là đồng đẳng của methane nên alkane có công thức là CH,[CH,], hay 
C¡ H2, 
Đặt (1 + k) = n thì 4+ 2k}=2(1 + k) + 2= 2n+-2 riên công thức chung của 


alkane là C_H...„ (n>1)‹ 


Cách làm này có thể áp dụng tìm công thức chung cho nhiều dãy đồng đẳng khác khi 
biết công thức phân tử của một chất trong dãy. 


4£ LUYỆN TẬP. 


1. Alkane nào dưới đây có mạch phân nhánh? 
&) CH,~cHch, ìCHr-CH¬ CH, 
CH; CH, 
2. Phân tử của một alkane trong sáp nến có 52 nguyên tử hydrogen. Xác định số 
nguyên tử carbon trong phân tử alkane nói trên. 


1. Alkane (b) có mạch phân nhánh vì có chứa nguyên tử carbon bậc lII. 
2. Đặt công thức sáp nến làC H.„... thì 2n +2=52 nên số nguyêntửcarbon trong 
phân tử sáp nến là 


n == =25 (nguyên ti. 


Qua hoạt động 2, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


2. DANH PHÁP ALKANE 


đ Hoạt động 3: Tìm hiểu cách gọi tên alkane theo danh pháp thay thế 


Nhiệm vụ: Từ việc HS nắm được cách gọi tên alkane không phân nhánh, GV cần giúp 
các em hiểu cách gọi tên alkane phân nhánh theo hướng dẫn SGK với các nhánh là các 
gốc alkyl đã thay thế cho các nguyên tử hydrogen của alkane không phân nhánh đó. 
Cách gọi tên này, IUPAC gọi là danh pháp thay thế. Chú ý với alkane phân nhánh, cần giúp 
các em cách chọn mạch chính và đánh số theo đúng quy tắc. 


Với những alkane phức tạp (có nhiều nhánh), GV cần lưu ý hướng dẫn HS tuân thủ 
cách đánh số theo quy tắc trong SGK: “Đánh số Ả Rập của các nguyên tử carbon trên 
mạch chính ưu tiên nhánh đầu tiên, rồi đến nhánh thứ hai, thứ ba, ... mang số nhô nhất”. 
Có nghĩa là trước hết ưu tiên đánh số từ phía gần mạch nhánh nhất (để cho nhánh thứ 
nhất mang số nhô nhất), khi có nhiều cách đánh số mà dẫn đến kết quả đều cho nhánh 
thứ nhất mang số nhỏ nhất giống nhau thì lúc đó phải xét đến nhánh thứ hai mang số 
nhỏ nhất. Tương tự, nếu xảy ra trường hợp có nhiều cách đánh số mà nhánh thứ hai đều 
mang số nhỏ nhất giỗng nhau thì khi đó phải xét đến nhánh thứ ba, ... 


Ví dụ: 
2,7,8-trimethyldecane 2,3,6,6,8-pentamethylnonane 
(u tiên đánh số từ phía gân (khi mạch nhánh thứ nhất đều 
mạch nhánh nhất) mang số giống nhau thì ưu tiên 
nhánh thứ hai mang số nhỏ 
nhất) 


Tổ chức dạy học: Sau khi trình bày quy tắc gọi tên alkane, GV chia lớp thành các 
nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thực hiện các nhiệm vụ: thảo luận câu hỏi 3 trong SGK và hoàn 
thành phần luyện tập. Trình bày kết quả theo yêu cầu của GV. 

3. Dựa vào thông tin nào trong Bảng 12.1 để chứng minh 4 chất đầu dãy đồng đẳng 
alkane đều ở thể khí? 


Do 4 chất đầu dãy đồng đẳng alkane đều có nhiệt độ sôi dưới 0 °C nên chúng 
điều ở thể khí trong điều kiện thường. 


ve. 
4£ LUYỆN TẬP 


1. Gọi tên các gốc alkyl sau: CH.~, CH, 


ÂU ng. 


và CH.CH,CH,~. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 
2. Viết công thức cấu tạo và gọi tên tất cả đồng phân alkane có công thức phân tứC,H,.. 


1. Ta có bảng sau: 


2. Alkane C.H,, có 3 công thức cấu tạo sau: 
CH, 
CH: Chỉ Chỉ <GH=CH, CHÍ GI-SGHaaChẺ CHC—CH, 
CH, H, 
pentane 2-methylbutane 2,2-dimethylpropane 
Chú ý: 
- GV có thể nêu thêm một số tên thông dụng cho HS hiểu được bên cạnh cách đọc 
tên trên. Ví dụ: CH, 
VN.” CH-C—CH, 
CH, H, 
isobutane neopentane 
~ IUPAC chấp nhận tên một số gốc alky| được gọi tương tự tên thông dụng. Ví dụ: 
CH, 
SH 0 —(H~cr-CH, cH-C— 
CH, CH, H 
F 3 
J#ðBIopyl sec-butyl tert-butyl 


Do đó alkane sau có tên gọi là: 
CH,—CH;-CH-CH,—CHCH~CH-CH,—CH, 
CHCH 
| 
CH, 
4-isopropylnonane 


~ Tên nhánh được gọi ưu tiên theo thứ tự chữ cái của nhánh, không ưu tiên theo chữ 
cái của các tiếp đầu ngữ dị, trí, iso, ...Ví dụ: 
CH;—CH,—CHr-CHCH,—CH-CH~CH-CH—CH, 


CHƑ-CH CH, 
Ị 
CH, 


2-methyl-4-isopropyldecane 
Qua hoạt động 3, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


3. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Hoạt động 4: Tìm hiểu tính chất vật lí của alkane | 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Bảng 12.1 trong SGK, kết hợp việc tìm hiểu tính chất vật 
lí của alkane, HS giải thích và vận dụng được các ứng dụng của alkane dựa vào tính chất 
vật lí của chúng. 

Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo 
luận câu hỏi 4 và vận dụng trong SGK. 

4. Khi số nguyên tử carbon tăng, thể của các phân tửalkane chuyển từ khí sang lỏng, 
rồi rắn. Giải thích. 

Khi số nguyên tử carbon tăng, kích thước phân tử alkane tăng, cùng theo đó 
là số electron cũng tăng, dẫn đến tương tác van der Waals giữa các phân tử cũng 
tăng làm cho thể của các alkane chuyển dần từ khí sang lông, rồi rắn. 


f# 


Vì sao người ta thường dùng xăng để rửa sạch các vết bẩn dầu mỡ? 

Xăng với thành phần chính là các alkane và một số hydlrocarbon khác, đều là 
các phân tử không phân cực sẽ là dung môi tốt đế hoầtan các vết bần dâu mỡ là 
các phân tử cũng không phân cực. 

Qua hoạt động 4, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 
4. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Hoạt động 5: Tìm hiểu đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử alkane | 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 12.1 trong SGK, HS cần hiểu được các điểm cơ bản 
về đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử alkane, từ đó giải quyết tốt các câu hôi thảo 
luận trong hoạt động và là nền tảng cho việc nghiên cứu bài các alkene, alkyne kế tiếp. 

Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận 
câu hỏi 5 trong SGK. 

5. Những nguyên tử carbon trong phân tử alkane không phân nhánh có nằm trên 
một đường thẳng không? Giải thích. 


Trong alkane, những nguyên tử carbon nằm ở tâm của các hình tứ diện nên 
thực tế, những nguyên tử carbon trong một alkane không phân nhánh không 
nằm trên một đường thẳng mà chúng sẽ nằm zigzag với nhau. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Ví dụ mô hình phân tử pentane: 


Qua hoạt động 5, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


Hoạt động 6: Trình bày tính chất hoá học của alkane 


a) Phản ứng thế halogen 

Nhiệm vụ: Từ việc tìm hiểu đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử alkane, HS hiểu 
được alkane tương đối trơ về mặt hoá học và do đó phản ứng thế là phản ứng đặc trưng 
của alkane. 


Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm 4 em, GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ 
thảo luận câu hỏi 6, 7 và luyện tập, đống thời tiến hành thí nghiệm trong SGK để nắm 
vững tính chất hoá học của alkane. 


6. Giải thích hiện tượng xây ra trong hai ống nghiệm ởThí nghiệm 1; 


— Do bromine là phần tử không phản cực nên. tan 1... trong hexane là 
dụng môi không phẩf cực, a bromine. Do đó 
ở ống nghiệm không chiết ị nóng), lớp trên có 
màu nâu đậm của bromine. Lớp í một lượng rất nhỏ 
bromine tạo màu nâu nhạt. 


~ Ở ống nghiệm có chiếu sáng (hoặc ngâm vào nước nóng khoảng 50°C), phản 
ứng hoá học xảy ra ở lớp trên (gồm hexane và bromine) làm lớp này bị nhạt màu. 


7. Khi cho methanetác dụng với chlorine (có chiếu sáng hoặc đun nóng),các nguyên tử 
hydrogen trong methane lần lượt bị thay thế bởi các nguyên tử chlorine, tạo 4 dẫn xuất 
chloro khác nhau. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 


Phương trình hoá học của phản ứng: 


CH, + C— —>CH(CI + HCI CH,Cl+ C|—“—>CH,CI, + HCI 
chloromethane dichloromethane 

CH,Cl, + C| —®—>y CHCI, + HCI CHCI, + CL—“—> CCI, + HƠI 
tríchloromethane tetrachloromethane 


Chú ý: Để chỉ thu được sản phẩm thế CH.CỊ, trên lí thuyết ta dùng CH, và C|, theo tỉ 
mol 1: 1. Tuy nhiên, do các phản ứng không xảy ra với hiệu suất 100% nên CI, còn dư sau 
phân ứng sẽ oxi hoá tiếp một phần CH,Cl thành CH,Cl,, CHCI,,... Do đó thực tế sẽ thu 
được hỗn hợp sản phẩm. 


Si z 
4£ LUYỆN TẬP ) 


Cho 2-methylbutane tác dụng với chlorine trong điều kiện chiếu sáng thu được tối đa 
bao nhiều dẫn xuất monochloro? 


Có thể thu được 4 dẫn xuất monochloro theo phương trình phản ứng: 


CH-CH~CH-CH, 
đớn, 
" 
CH,~C—CHr-CH, 
Q;/ 
CH.~cH~Chr-CHỈ _— ŒH, 
bà Chị >cH—ch~CH, 
êH, CỊ 
Cñ—CH~ CHr-CH, 
¬ 
CH lếi 


a 
Chú ý: 

~ Phản ứng thế halogen vào alkane xảy ra theo cơ chế gốc tự do. Khi cho propane 
tác dụng với chlorine trong điều kiện chiếu sáng hoặc đun nóng, do tính ồn định của 
gốc CH,~CH-CH, cao hơn của gốc CH.-CH,-CH, nên sản phẩm CH.~CHCI-CH, chiếm 
nhiều hơn so với sản phẩm CH,~CH,~CH,CI. 

~ Độ ổn định của gốc tự do trên carbon bậc lll > carbon bậc II > carbon bậc l > CH. 

b) Phản ứng cracking và reforming 

Nhiệm vụ: GV giúp HS hiểu được đây là 2 loại phản ứng của alkane, giúp nâng cao giá 
trị hydrocarbon thành phẩm trong chế biến dẫu mô. 

Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm 4 em, GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ 
thảo luận câu hôi 8 và luyện tập trong SGK. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


8. Viết 3 phương trình hoá học khác nhau khi cracking decane (C..H,„). 


10°°22 


Phân ứng cracking có thể xảy ra theo nhiều hướng. Ví dụ với decane: 


TRÍ —CH., HỆ 


10'22 


C,H,—“>CH, HE LẺ HÌ 


T0 22 
tp 
CạHj;——>3C2H,+ CHụ, 


Ngoài ra, để củng cố kiến thức về 2 loại phản ứng trên, GV có thể cho HS thực hiện 
luyện tập sau: 


4£ LUYỆN TẬP 


Viết phương trình hoá học của phản ứng reforming các phân tử alkane mạch không 
phân nhánh thành mạch nhánh, mạch hở thành mạch vòng. 


Phương trình hoá học của các phản ứng: 
CHIỊCH,],CH,—””—> CH.C(CH,);CH,CH, 
CHICH];cH —“—>CHz£H: 
cyclohexane 
CH,ICH1],CH —“—>cC,H,+4H, 


benzene 


c) Phản ứng oxi hoá 
Nhiệm vụ: GV giúp HS nắm được phản ứng oxi hoá alkane. 


Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm 4 em, GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ 
thảo luận câu hỏi 9, 10 và luyện tập trong SGK. 


9. Quan sát, nhận xét màu ngọn lửa và viết phương trình hoá học của phản ứng đốt 
cháy hexane. 
Hexane cháy với ngọn lửa vàng xanh, không tạo bổ hóng” theo phương trình 
phản ứng: 
19 ơ 
C;H„+ —O,——> 6CO, + 7H,O_ AH2¿ =~4 163k) 


® Bà hóng hay black carbon là một loại bột mịn màu đèn và là một thành phần gây ô nhiễm không khí, dạng bụi 
mịn PM2 5. Bò hóng là sản phẩm của quá trình đốt cháy không hoàn toàn các loại nhiên liệu. 


@i = 
4£ LUYỆN TẬP 


Theo Ví dụ 5, nếu lấy cùng khối lượng methane và propane, chất nàotoả nhiều nhiệt hơn? 


Giả sử đốt cháy hoàn toàn cùng 44 gam mỗi chất, ứng với 2,75 mol methane. 
và 1 mol propane thì nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 2,75 mol methane 
là 800 x 2,75 = 2 447,5 (kJ) và 1 mol propane là 2 219 kJ. Do đó, nếu lấy cùng khối 
lượng methane và propane thì methane sử dụng làm nhiên liệu hiệu quả hơn. 


10. Sau Bước 2 của Thí nghiệm 3, so sánh hiện tượng xảy ra giữa 2 ống nghiệm. 


Màu tím của dung dịch KMnO, trong 2 ống nghiệm không đồi. Tuy nhiên, do 
hexane không tan trong nước nên chất lông trong cả 2 ống nghiệm sẽ có sự phân lớp. 


Qua hoạt động 6, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


r 
Hoạt động 7: Tìm hiểu ứng dụng của alkane | 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 12.2 trong SGK, HS nắm được các lĩnh vực ứng dụng 
của alkane trong đời sống. HS cẩn tìm được các alkane tương ứng để minh hoạ cho các 
lĩnh vực ứng dụng đã nêu. 


Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ hoàn thành 
thêm các thảo luận hay luyện tập hoặc vận dụng để củng cổ kiến thức của hoạt động. 

GV có thể cung cấp cho HS sử dụng vận dụng sau để giúp các em hiểu rõ hơn ứng 
dụng của alkane trong cuộc sống. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


fflÌvanpune) 


Bật lửa gas dùng khí hoá lông là propane hay butane làm nhiên liệu? Vì sao? 


Về mặt kĩ thuật, có loại bật lửa gas sử dụng nhiên liệu propane nhưng việc sử 
dụng propane bị hạn chế. Lí do chủ yếu là do liên quan đến áp suất hơi của mỗi 
loại ở nhiệt độ phòng. Ở nhiệt độ phòng (25 °C), áp suất hơi của butane là 2,40 
bar thấp hơn đổi với propane là 9,23 bar. Như vậy, chỉ phí sản xuất bật lửa sử dụng 
propane một cách an toàn sẽ cao hơn so với chỉ phí sản xuất bật lửa sử dụng 
butane. Do đó, bật lửa gas dùng khí hoá lông là butane làm nhiên liệu. 


Qua hoạt động 7, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


ếÐ) Hoạt động 8: Điêu chế alkane trong công nghiệp 


Nhiệm vụ: HS nắm được cách alkane được khai thác, chế biến từ khí thiên nhiên, khí 
đồng hành, dầu mô. Khí thiên nhiên, khí đồng hành chứa chủ yếu các alkane ở thể khí. 
Với dầu mỏ, cần chưng cất phân đoạn để thu được các alkane có chiều dài mạch carbon 
khác nhau ứng với các phân đoạn sôi khác nhau. 

Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, GV yêu cầu HSthực hiện nhiệm vụ hoàn thành 
thêm các thảo luận hay luyện tập hoặc vận dụng để củng cổ kiến thức của hoạt động. 

GV có thể sử dụng luyện tập sau, giúp HS cùng cố kiến thức đã học về tính chất hoá 
học của alkane và ứng dụng của các phản ứng này trong thực tế: 


hoc 
4£ LUYỆN TẬP 


Quá trình lọc hoá dầu cần sử dụng các phản ứng cracking và reforming. Nêu mục đích 
sử dụng mỗi loại phản ứng trên. 

Phân ứng cracking giúp tạo thêm hydrocarbon lông từ alkane rắn. Phản ứng 
reforming giúp tạo hydrocarbon mạch nhánh, mạch vòng, nhờ đó tăng chỉ số 
octane cho thành phẩm thu được. 

Chú ý: 

+ Cracking trong chế biến dâu mỏ quan trọng vì 2 lí do chính sau: 

- Chưng cất phân đoạn dấu thô thường tạo ra nhiều hydrocarbon lớn và ít 
hydrocarbon nhỏ hơn. Các hydrocarbon nhỏ hơn, chẳng hạn như xăng, hữu ích hơn so 
với các hydrocacbon lớn. Từ khi quá trình cracking chuyển hoá các hydrocarbon lớn hơn 
thành các hydrocarbon nhỏ hơn, việc cung cấp nhiên liệu đã được cải thiện, đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng ngày càng tăng của các quốc gia trên thế giới. 


- Quá trình cracking còn tạo ra alkene. Alkene có khả năng phản ứng mạnh hơn 
kane. Alkene được sử dụng làm nguyên liệu trong ngành công nghiệp hoá dẫu (sản 
uất ethylene glycol, ethylene oxide, nhựa PE, PP, PVC, PET,....). 


L2) 


~ Quá trình cracking xúc tác và reforming xúc tác là hai quá trình được sử dụng để 
chuyển hoá dầu thô thành các sản phẩm hữu ích. Quá trình cracking xúc tác là sự phân 
huỷ các hợp chất hydrocarbon lớn thành các phân tử hydrocarbon nhô với việc sử dụng 
nhiệt độ và áp suất vừa phải, với sự có mặt của chất xúc tác. Reforming xúc tác là sự 
chuyển đổi naphtha có chỉ số octane thấp thành các sản phẩm có chỉ số octane cao. Cả 
hai quá trình này đều rất hữu ích trong việc tăng chỉ số octane của nhiên liệu thu được từ 
nhà máy lọc dầu. 
+ Xúc tác được sử dụng phổ biến nhất để cracking xúc tác là zeolite, còn reforming xúc 
tác là platium hoặc rhenium trên nền silica (silicon dioxide). Sản phẩm chủ yếu của quá trình 
craking xúc tác là các alkane và alkene nhỏ; còn của quá trình reforming xúc tác là các sản 
phẩm đồng phân hoá và các sản phẩm thơm. 
+ Sự khác biệt chính giữa cracking nhiệt và cracking xúc tác là cracking nhiệt sử dụng 
nhiệt năng (500 °C - 700 °C, 70 atm) để phân huỷ các hợp chất trong khi cracking xúc tác sử 
dụng chất xúc tác để thu được sản phẩm (475 °C - 530 °C, 20 atm). 

+ Các phân đoạn dầu mô thu được khi chưng cất ở áp suất thường là: Khí Naphtha; 
Xăng; Dầu hoả; Diesel; Nhiên liệu tàu thuỷ; Dâu nhờn; Nhựa đường”. Một cách để nhớ thứ 
tự các phân đoạn dầu mỏ thu được tương ứng là “Khi nào xăng dầu dễ như dùng nước“ 


€, — €, 
KhÍheø lồng (LPG) 


tr ®®- nan. 


...ư ng GHI 
ôi nh N8 
suy H: -, 
4 :- Dâu nhôn, sấp 
«# (P —— 


À Sơđồ chưng cất và ứng dụng của dâu mỏ 
Qua hoạt động 8, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


Dậu tố, 
LÝ 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Hoạt động 9: Tìm hiểu một số nguyên nhân gây ô nhiễm và thực hiện giảm thiểu, | 
hạn chế | 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 12.3 trong SGK, HS hiểu được một trong các nguyên 
nhân gây ô nhiễm không khí hiện nay và cách giảm thiểu, hạn chế tình trạng này. 

Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ: thảo 
luận câu hỏi 11 và luyện tập, vận dụng trong SGK. 


11. Nguyên nhân nào đã làm gia tăng khói thải và các hạt bụi mịn vào không khí? 
Sự gia tăng các phương tiện giao thông; sự phát triển ổ ạt các nhà máy, xí nghiệp; 
sự phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hoá thạch; tình trạng cháy rừng, ... là các nguyên 
nhân làm gia tăng khói thải và các hạt bụi mịn vào không khí. 


£ LUYỆN TẬP. 


Bụi mịn PM2.5 là các hạt bụi có đường kính nhô hơn hoặc bằng 2,5 im. Chúng lơ lửng 
trong không khí và được hình thành từ các nguyên tổ nhưcC, 5, N cùng các hợp chất kim loại 
khác. Cho biết tác hại của bụi mịn PM2.5 đến sức khoẻ. 


— Bụi mịn PM2.5 là những chất ô nhiễm dạng hạt có kích thước 2,5 m hoặc 
nhô hơn ttiết diện trung bình của tóc người là 50 um). Hoá chất từ các nhà máy 
điện than hoặc khí thải ô tô có thể phản ứng với hơi nước trong khí quyển và ánh 
sáng mặt trời là một trong các nguyên nhân tạo thành các hạt hoặc hợp chất mới 
là bụi mịn PM2.5. 

— Nhiều nghiên cứu sức khoẻ đã phát thiện.ra: số lượng hạt PM2.5 cao hơn 
trong không khí có thể liên quan đến việc gia tăng các tác động tiêu cực đến sức 
khoê, bao gồm tăng tỉ lệ mắc bệnh hô hấp, làm trầm trọng thêm các triệu chứng 
bệnh hô hấp và ảnh hưởng đến tim mạch, có thể cẫn đến đau tim và tử vong. 


8 


Em hãy đề xuất một số giải pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay. 


Ngoài việc tăng cường hình thức vận tải công cộng, giảm thiểu sự phụ thuộc 
nhiên liệu hoá thạch, bảo vệ rừng, các giải pháp sau cũng góp phần hạn chế tình 
trạng ô nhiễm không khí hiện nay: 

Tái chế các vật phẩm đã qua sử dụng: Tái chế không chỉ là bảo tổn tài nguyên 
và sử dụng chúng một cách hợp lí mà còn giúp hạn chế ô nhiễm không khí vì việc 
này giúp làm giảm lượng khí thải ô nhiễm, do tốn ít năng lượng hơn để tái chế một 
vật so với sản xuất chúng từ các nguyên liệu thô ban đầu. 


Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng: Năng lượng mà các thiết bị điện (đèn, 
quạt, ...) sử dụng cũng góp phần gây ô nhiễm không khí, do đó tiêu thụ điện ít hơn 
cũng giúp tiết kiệm năng lượng. 

~ Trồng cây gây rừng: Trồng cây mang lại rất nhiều lợi ích cho môi trường, giúp 
giải phóng oxygen. 

- Hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch, tăng cường sử dụng năng lượng 
tái tạo: Năng lượng tái tạo là năng lượng có nguồn gốc tự nhiên, được bổ sung 
với tốc độ cao hơn so với mức tiêu thụ. Ví dụ, ánh sáng mặt trời và gió là những 
nguồn liên tục được bố sung. Các nguồn năng lượng tái tạo rất phong phú và ở 
xung quanh chúng ta. Mặt khác, nhiên liệu hoá thạch như than đá, dầu mỏ và khí 
đết là những nguồn năng lượng không thể tái tạo, phải mất hàng trăm triệu năm 
để hình thành. Nhiên liệu hoá thạch khí bị đốt cháy để tạo ra năng lượng sẽ gây ra 
khí thải nhà kính có hại. Việc tạo ra năng lượng tái tạo sẽ thải ra một lượng khí thải 
thẩp hơn nhiều so với việc đốt nhiên liệu hoá thạch. Chuyển đổi từ nhiên liệu hoá 
thạch sang năng lượng tái tạo là chìa khoá để giải quyết khủng hoảng khí hậu. Các 
nguồn năng lượng tái tạo có thể kể đến là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, 
năng lượng địa nhiệt, năng lượng đại dương, năng lượng thuỷ điện, ... 

Qua hoạt động 9, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 

C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 

1. Dựa vào biểu đổ đã cho thì: 

a) Nhiệt độ sôi của các alkane tăng dần khi đi từ methane đến butane. Nguyên nhân 
là khi đi từ methane đến butane, kích thước và số electron các phân tử alkane tăng dần, 
làm tương tác van der Waals giữa các phần tử alkane cũng tăng theo, làm cho nhiệt độ 
sôi của chúng tăng dần. 

b) Do có nhiệt độ sôi đều thấp hơn nhiệt độ phòng nên methane, ethane, propane và 
butane đều là những chất khí ở nhiệt độ phòng. 

2. a) Do xăng, dầu, dễ bay hơi và rất dễ gây ra các phản ứng cháy, nổ nên phải chứa 
xăng dầu trong các thùng chứa chuyên dụng và bảo quản ở những kho riêng. 

b) Các sự cế tràn dầu trên biển thường gây ra thảm hoạ cho một vùng biển rất rộng. 
Đó là do dầu không tan trong nước và nhẹ hơn nước nền bị tách thành lớp và nồi lên mặt 
nước. Dưới tác động sóng biển và thuỷ triều, các váng dầu trôi đi rất xa, thấm qua da và 
màng tế bào của các sinh vật sống, gây huỷ hoại môi trường, ảnh hưởng đến môi trường 
sinh thái biển. 

c) Do xăng, dầu đều nhẹ hơn nước và không tan trong nước nền nếu dùng nước để 


dập đám cháy xăng dầu, đám cháy sẽ dễ lan rộng hơn, xa hơn. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


3. Alkane C.H,. có 3 đổng phân cấu tạo sau: 


CH,—CH-CH-CH~-CH,  pentane 


CH;—CH~CHr-CH, 
CH 


3 


2-methylbutane 


CH, 
CHrC—CH, 2,2-dimethylpropane 
CH, 
Trong đó, pentane có khả năng tạo 3 dẫn xuất monochloro, 2-methylbutane có khả 
năng tạo 4 dẫn xuất monochloro, còn 2,2-dimethylpropane chỉ tạo được duy nhất 1 dẫn 
xuất monochloro theo phương trình phản ứng hoá học. 


KH: CH, 
cH-—cH/ mm... cH7‡~cHcI + HCl 

H, H, 
2,2-dimethylpropane. 1-chloro-2,2-cimethylpropane 


Vậy (X) là 2,2-dimethylpropane. 
D. TƯ LIỆU DẠY HỌC 
Phản ứng thế halogen (X.) 


CH-;+oX,—?” yCH,„,,X + 0HX 


2n+2-ˆ`u. 


~ Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế gốc tự do (S,) do đó tạo ra một lượng rất nhỏ alkane 
mới, có mạch carbon gấp đôi so với alkane ban đầu và có cấu tạo đối xứng. Alkane này được 
hình thành do hai gốc alkyl tự do liên kết với nhau trong bước tắt mạch phản ứng: 


CH +CH —>CH -CH 


n 2n+1 n 2n+1 n ?n+1 n 2n+]l 
~ Khả năng phản ứng thế của halogen đối với alkane: 
fluorine >> chlorine > bromine >> iodine 
(phân huỷ) (thuận nghịch) 


~ Phải dùng CI„ Br, nguyên chất, không dùng nước chlorine hoặc nước bromine. 


Về nguyên tắc, khi phản ứng xảy ra theo tỉ lệ 1: 1 (œ = 1) thì trong phân tửalkane có 


bao nhiêu vị trí carbon khác nhau còn hydrogen sẽ cho ta bẩy nhiêu sản phẩm dẫn xuất 
monohalogen. Khi đó, sản phẩm chính tạo ra ưu tiên thế vào nguyên tử carbon có bậc 


cao nhất bởi vì gốc tự do có bậc càng cao sẽ dễ hình thành hơn. 


~— Do khả năng phản ứng của chlorine cao hơn bromine nên tính chọn lọc của bromine 


cao hơn chlorine. 


(57%) 


(43%) 


(97%) 


(3%) 


(64%) 


(36%) 


P 
CH.—CH—CH, 
CH;—CH~CH, CA 2-chloropropane 
~HCI 
CH7-CHr-Ch, 
l6) 
1-chloropropane 
lš 
CH;—CH—CH, 
CH.—CH~—~CH, ` 
=HBr 
CH-CHr- CH, 
Br 
1-bromopropane 
n 
CH,~C—CH, 
| 
CH.—CH-CH,(, đa ch, 
CH, ~HŒ 2-chloro-2-methylpropane 
CH—-cH~CH, 
I 
CH. Cl 


1-chloro-2-methylpropa ne 


Br 


CH,~cH~—CH, 


IN: 
CH, Br 


| 
ch-—Œ, 
Bí,/as CH, 
Ị 
CH, HBr 2-bromo-2-methylpropane 
CH-CH~CH,  (<1%) 


(99%) 


1-bromo-2-methylpropane 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


- Tỉ lệ các sản phẩm đó phụ thuộc vào số lượng nguyên tử hydrogen (n) gắn vào 
nguyên tử carbon có bậc đang xét và khả năng phản ứng r, của những nguyên tử 
hydrogen đó. Giữa tỉ lệ % sản phẩm thế n, và r, có mối liên hệ sau đây: 

n.xr 
% Sản phẩm thế = Sn " x100(%) 


~ Thực nghiệm cho thấy, nếu coi r, của C~H là 1,0 thì khả năng phản ứng của C,~H và 


C¡-H như sau: 


Chlorine hoá ở 27 °C 


Chlorine hoá ở 100 °C 


Chlorine hoá ở 300 °C 


Bromine hoá ở 127 °C 


— Như vậy, bậc của carbon càng cao thì khả năng phản ứng thế của hydrogen càng 
lớn. Sự khác nhau về r, trong phản ứng bromine hoá rõ rật hơn trong phản ứng chlorine 
hoá, người ta nói bromine có tính chọn lọc cao hơn chlorine. 


BÀI 13.HYDROCARBON KHÔNG NO 


® (4 tiết) 
.- ° @° ° 


1. Năng lực chung 


~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về các loại hydrocarbon không no đơn 
giản nhưng phổ biến trong đời sống. 

- Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm và cặp đôi một cách hiệu quả theo đúng yêu 
cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm điều được tham gia và trình bày báo cáo. 


- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải 
quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

2. Nẵng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Nêu được khái niệm, công thức chung của alkene và alkyne, 
đặc điểm liên kết, hình dạng phân tử của ethylene và acetylene; Gọi được tên một số 
alkene, alkyne đơn giản, tên thông thường một vài alkene, alkyne thường gặp; Nêu được 
khái niệm và xác định được đồng phân hình học (cis, trans) của một số alkene đơn giản; 
Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tỉ khối, khả năng 
hoà tan trong nước) của một số alkene, alkyne; Trình bày được các tính chất hoá học 
của alkene, alkyne: Phản ứng cộng hydrogen, cộng halogen (bromine); cộng hydrogen 
halide (HBr) và cộng nước; quy tắc Markovnikov; phản ứng trùng hợp của alkene; phản 
ứng của alk-1-yne với dung dịch AgNO, trong NH.; phản ứng oxi hoá (phản ứng làm mất 
màu thuốc tím của alkene, phản ứng cháy của alkene, alkyne). 

~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được thí nghiệm điều chế 
và thử tính chất của ethylene và acetylene (phản ứng cháy, phản ứng với nước bromine, 
phản ứng làm mất màu thuốc tím, phản ứng tạo kết tủa vàng của alk-1-yne với dung dịch 
AgNO//NH; Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của 
alkene, alkyne. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Trình bày được phương pháp điều chế alkene, 
acetylene trong phòng thí nghiệm (phản ứng dehydrate alcohol điều chế alkene, từ 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


calcium carbide điều chế acetylene) và trong công nghiệp (phản ứng cracking điều 
chế alkene, điều chế acetylene từ methane); Hiểu và giải thích được các ứng dụng của 
alkene và acetylene trong thực tiễn. 


3. Phẩm chất 

~ Tham gia tích cực hoạt động nhóm và cặp đôi phù hợp với khả năng của bản thân. 

- Cần thận, trung thực, tỉ mỉ và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực, phẩm 
chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
¬ Dạy học theo nhóm và cặp đôi. 

~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 


~ Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua các dạng câu hỏi trong SGK. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


CO) kHởIĐộNG ) 


Cách 1: GV cho HS xem công thức cấu tạo của một số alkane, alkene, alkyne, yêu cầu 
các em nêu nhận xét điểm giống và khác nhau về cấu tạo giữa 3 loại hợp chất để giới 
thiệu 2 loại hydrocarbon sẽ học trong bài. 


Cách 2: GV đặt vấn để theo gợi ý SGK. 


Jš \ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Mới ) 


1. KHÁI NIỆM VỀ ALKENE VÀ ALKYNE 


Hoạt động T: Tìm hiểu khái niệm về alkene, alkyne 


Nhiệm vụ: Từ việc tìm hiểu các đồng đẳng của ethylene, acetylene, HS hình thành 
khái niệm alkene, alkyne. 


Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận 
câu hôi 1 theo yêu cầu của GV. 


1. So sánh đặc điểm cấu tạo của các phân tử alkene, alkyne và alkane. 


Trong khi phân tử alkane chỉ có liên kết ø thì alkene còn có thêm 1 liền kết z 
và alkyne có thêm 2 liên kết œ. Do đó khác với alkane là phân tử có thể chỉ chứa 
1 nguyên tử carbon, alkene và alkyne phải có tếi thiểu 2 nguyên tử carbon trong 
phân tử. 
Để hướng dẫn HS lập công thức chung của alkene, alkyne, GV có thể yêu cầu HS trả 
lời câu thảo luận sau: 


Dựa vào định nghĩa dãy đồng đẳng, hãy lập công thức chung của alkene và alkyne. 


Alkene là đồng đẳng của ethylene nên alkene có công thức là C,H,[CH,], hay 
' TÌn) 


2+k 4+2k” 
Đặt (2 + k) = n thì (4+ 2k) = 2(2 + k) = 2n nên công thức chung của alkene là 
CHỈ (n2). 


nn 


Tương tự, alkyne là đồng đẳng của acetylene nên alkyne có công thức là 
H,[CH,], hay C..H;.„. 


Đặt (2 + k) = n thì (2 + 2k) = 2(2 + k) - 2 = 2n - 2 nên công thức chung của 
alkyne là C_H.... (n > 2). 


n' '2n-2 


Qua hoạt động T1, GVhướng dẫn Hs rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


Hoạt động 2: Tìm lẳ ñiểu: đặc đái iểm liên kết, hình động phân tử của ethylene và 
acetylene 


Nhiệm vụ: Từ việc tìm hiểu đặc điểm liên kết, hình dạng phân tử của ethylene và 
acetylene, HS hiểu được đặc điểm liên kết của các alkene, allkyne, từ đó hiểu được alkene 
nào sẽ có đồng phân cis - trans, cũng như hiểu được tính chất hoá học đặc trưng của 
alkene, alkyne là dễ cho phản ứng cộng và phản ứng oxi hoá. 

Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo 
luận câu hôi 2 theo yêu cầu của GV. 

2. Giải thích tại sao trong các phân tử alkane, alkene và alkyne có cùng sổ nguyên 
tử carbon thì số nguyên tử hydrogen lại giảm dẫn. 


Trong khi alkane là hydrocarbon chỉ chứa liên kết đơn thì alkene có chứa một 
liên kết đôi và alkyne có chứa một liên kết ba. Do các nguyên tử carbon ở liên kết 
bội chỉ cần liên kết với số ít nguyên tử hydrogen hơn để đảm bảo hoá trị IV, dẫn 
đến số nguyên tử hydrogen giảm dần trong các phân tử alkane, alkene và alkyne 
có cùng số nguyên tử carbon. 


Qua hoạt động 2, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


2. DANH PHÁP ALKENE VÀ ALKYNE 


Hoạt động 3: Gọi tên alkene và alkyne theo danh pháp thay thế 


Nhiệm vụ: Từ việc tìm hiểu cách đánh số và tên gọi các alkene, alkyne như đã trình 
bày ở SGK, HS rút ra cách đọc tên alkene, alkyne theo danh pháp thay thế. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo 
luận câu hỏi 3, 4theo yêu cầu của GV. 

3. Viết công thức cấu tạo các alkene và alkyne sau: 

a) but-2-ene; 

b) 2-methylpropene; 

c€) pent-2-yne. 


a) but-2-ene CH-CH=CH~CH, 
b) 2-methylpropene CH;£C=CH; 

&, 
c) pent-2-yne CH=C=C—=CH=ĂCH› 


4. Hãy nhận xét cách đánh số nguyên tử carbon trên mạch chính của phân tử alkene 
và alkyne. 


Cách đánh số nguyên tử carbon trên mạch chính của phần tử alkene và alkyne 
là tương tự nhau. Khi đánh số nguyên từ carbon trên | mạch 'chính của phân tửalkene 
và alkyne, đều chọn mạch chíní là mậch chứa li kết bội, dài nhất và chứa nhiều 
nhánh nhất. Đánh số trên carbon của mạch chính sao cho liên kết bội là nhỏ nhất. 
Chú ý: Nếu hydrocarbon vừa chứa liên kết đôi, vừa chứa liên kết ba thì đánh sổ ưu 


tiên cho liên kết đôi là số nhô nhất. Ví dụ: 
CH-CH=CH~cH~c=cH 


hex-2-ene-5-yne 
Qua hoạt động 3, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


3. ĐỒNG PHÂN HÌNH HỌC 


€) Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm và xác định đồng phân hình học 


Nhiệm vụ: Từ việc tìm hiểu đồng phân hình học, HS hiểu được nguyên nhân xuất 
hiện đồng phân hình học, trong trường hợp này là đồng phân cỉs - trans, qua đó GV cần 
giúp HS nhận ra điều kiện để một alkene xuất hiện đồng phân c¡s - trans và cách phân 
biệt các đồng phân cís-, trans-. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo 
luận câu hôi 5, 6 và luyện tập theo yêu cầu của GV. 

5. Vì sao các alkyne không có đồng phân hình học? 

Trong alkyne, các nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với carbon mang liên kết 
ba phải cùng nằm trên trục đường thẳng nổi 2 nguyên tử carbon mang liên kết ba. 
Do đó không có sự khác nhau về sự phân bố các nhóm thế trong không gian như 
có thể xảy ra ở alkene. 

Chú ý: Tránh hiểu nhầm nguyên nhân alkyne không có đồng phân hình học là do 
trong alkyne, mỗi nguyên tử carbon mang liên kết ba chỉ liên kết được với một nhóm thế 
hoặc một nguyên tử. Trường hợp sau đây, mỗi nguyên tử nitrogen mang liên kết đôi chỉ 
liên kết với một nhóm C.H,, nhưng vẫn có đồng phân hình học, do có sự phân bố khác 


$5 
nhau của các nhóm C,H. trong không gian: 
N=N ⁄cH: 
N N=N 
cự C.H, cH 
cis-azobenzene trans-azobenzene 


6. Nêu điều kiện để một alkene có đổng phân hình học? 
Không phải alkene nào cũng có đổng phân hình học. Điều kiện để một alkene 
có đồng phân hình học là mỗi nguyên tử carbon của liên kết đôi đều phải liên kết 
với hai nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau. 


ho. 
A£ LUYỆN TẬP 


Viết công thức các đồng phân hình học của pent-2-ene và gọi tên các đồng phân 
hình học trên. 


bá b ` diển 
⁄ ` ⁄ `é 
HC CH-CH; HạC b 
cis-pent-2-ene trans-pent-2-ene 


Chú ý: 

Trong trường hợp alkene có nhiều hơn 2 nhóm thế khác nhau, người ta còn sử dụng 
danh pháp E-Z để chỉ các đồng phân hình học. 

Để gọi tên theo danh pháp £-Z của hợp chất ABC=CXY, cần xác định số hiệu nguyên 
tử của A, B, X, Y. Giả sửZ, >2 và lạ thì: 


: 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


- Đồng phân Z: A và X nằm ở cùng một phía của liên kết đôi. 
- Đồng phân E: A và X nằm ở hai phía của liên kết đôi. 
GV có thể hướng dẫn các em HS cách ghi nhớ sau: “Z cùng, E đổi” tương tự như ”cis 


cùng, trans đối” Ví dụ 1-bromo-2-chloro-2-fluoroethene có các đồng phân hình học với 
tên gọi như sau: 


Đ ,Í 35 9 
N ⁄ Bí. Tân 
c=é N 
⁄ X P5 =C 
H F H *q 
1 9 1 1 
(2)-1-bromo-2-chloro-2-fluoroethene {Ð-1-bromo-2-chloro-2-fluoroethene 


Như vậy, các đồng phân hình học của pent-2-ene còn được gọi tên như sau: 


H 2 H CH-CH 
` 
lim é X = éứ ? 3 
H XHĂằŒ: HC `H 
(Z)-pent-2-ene (E)-bent-2-ene 
Cũng cần lưu ý đồng phân E~Z không phải lúc nào cũng trùng với đồng phân cis - trans. 
Ví dụ: 
9 17 
35 1 
F ;øl Bì „H 
SG 8= 
H H FÝ“ *r 
1 M 9 9 


cis-1-chloro-2-fluoroethene 


cis-]-bromo-1,2-difluoroethene 
hay (Z)-1-chloro-2-fluoroethene 


hay (E)-1-bromo-1,2-difluoroethene 
Qua hoạt động 4, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 
4. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Hoạt động 5: Tìm hiểu tính chất vật lí của alkene và alkyne 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Bảng 13.1 và 13.2 trong SGK, kết hợp việc tìm hiểu tính 
chất vật lí của alkene, alkyne, HS hiểu và giải thích được các tính chất vật lí của alkene, 


alkyne. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo 
luận câu hỏi 7 trong SGK. 


7. Vì sao nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các alkene, alkyne tăng dần khi số 
nguyên tử carbon trong phân tử tăng? 
Khi số nguyên tử carbon tăng, khối lượng phân tử tăng và tương tác van der 
'Waals giữa các phân tử cũng tăng. Do đó nhiệt độ nóng chảy và nhiệt đệ sôi của 
các alkene, alkyne tăng dần khi số nguyên tử carbon trong phân tử tăng. 


Chú ý: Vì sự khác biệt về độ âm điện giữa carbon và hydrogen là rất nhỏ, liền kết giữa 
carbon và hydrogen cũng có moment lưỡng cực rất nhỏ, do đó các hydrocarbon được 
xem là các phân tử không phân cực. Dẫn xuất halogen của hydrocarbon có thể là phân tử 
không phân cực, cũng có thể là phân tử phân cực. Ví dụ: 


| HH 
6i H H 
H 
Ì LNƯẶN 
z* H__—Œ C——H 
dc“ Ñcr [‡H [H Ị 

H H H 
Phân tử không phân cực Phân tử phân cực 


Qua hoạt động 5, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 
5. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
a) Phản ứng cộng 


“———- —- == 
Hoạt động 6: Tìm hiểu tính chất hoá học của alkene và alkyne 


Nhiệm vụ: Từ đặc điểm có chứa liên kết x không bền trong phân tử, GV cho HS tìm 
hiểu phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng của alkene, alkyne. Thông qua đó, yêu cầu HS 
vận dụng quy tắc Markovnikov để xác định đúng sản phẩm chính/phụ trong phản ứng 
cộng của các alkene hay alkyne bất đối xứng với các tác nhân bất đối xứng. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo 
luận câu hỏi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và các luyện tập trong SGK. 
8. Khi tham gia phản ứng cộng hydrogen, liên kết nào trong phân tử alkene, alkyne 
bị phá vỡ? Giải thích. 
Khi tham gia phản ứng cộng hydrogen, liên kết x trong phân tử alkene, alkyne 
có đặc điểm không bền nên dễ bị phá vỡ (hay bẻ gãy) với sự có mặt của chất xúc 
tác Pt, Pd hoặc Ni. 


Chú ý: 


~— Các chất xúc tác Pt, Pd hoặc Ni rất hiệu quả trong việc phá vỡ các liên kết x đến mức 
không thể tách riêng alkene trung gian hình thành trong quá trình phá vỡ 1 liên kết z ở 
alkyne. Xúc tác Lindlar cho phép các alkyne chuyển thành alkene mà không bị hydrogen 
hoá tiếp thành alkane, nên xúc tác Lindlar rất có ý nghĩa trong tổng hợp hữu cơ. 

~ Xúc tác Lindlar là xúc tác Pd nhưng bị nhiễm độc bởi CaCO,, Pb(CH;COO), và quinoline. 
Nếu không bị nhiễm độc thì không thu được alkene mà là alkane. 

9. Tại sao phải dẫn khí đi qua ống nghiệm có nhánh đựng dung dịch NaOH trong Thí 
nghiệm 1 (Hình 13.5)? 


Trong quá trình phản ứng, một phần H,SO, đặc có thể bị C.H,OH khử thành khí 
SO,. Khí này cũng làm mất màu nước bromine nên dung dịch NaOH có vai trò giữ lại 
SO, đảm bảo C.H, thu được không bị lẫn SO., ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. 
10, Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế và thử tính chất C.H, trong Thí 
nghiệm T1. 


T1. Viết phương trình hoá học của phần ứng điều chếC.H, trong Thí nghiệm 2. 


12. Nhận xét và giải thích sự biến đổi màu sắc của nước bromine trong 2 thí nghiệm. 


Cả ethylene và acetylene đều có khả năng làm mất màu vàng nâu của nước 
bromine, tạo thành dung dịch không màu. Tuy nhiên, tốc độ làm mất màu của 
ethylene nhanh hơn so với của acetylene. 


ANước bromine bị mất màu bởi ethylene (trái) và acetylene (phải) 


Chú ý: Một trong những nguyên nhân có thể được dùng giải thích là do nguyên tử 
carbon trong phân tử acetylene ở trạng thái lai hoá sp, có độ âm điện lớn hơn nguyên 
tử carbon trong phân tử ethylene ở trạng thái lai hoá sp?, do đó khả năng giữ electron 
của acetylene tốt hơn so với ethylene, làm khả năng cộng electrophile (X, HX H,O) của 
alkene dễ hơn so với alkyne. 

13. Bên cạnh sản phẩm chính 1,1-dibromoethane, phản ứng giữa bromoethene và 


HBr còn tạo sản phẩm phụ nào? 


Ngoài sản phẩm chính 1,1-dibromoethane, còn thu được sản phẩm phụ là 
1,2- dibromoethane theo phương trình phản ứng: 


H Br 
CH=CH-Br + HBr 1,1-dibromoethane. 
Br H 


h~C—C—H 
hú 


1,2-dibromoethane 


14, Propyne phản ứng với nước trong điều kiện tương tự như acetylene. Viết phương 
trình phân ứng minh hoạ. 


Phương trình phân ứng xảy ra: 
HC=C~CH, .+HOH.—##3ˆ*—3. [CH.=C(OH)=CH, ] ->CH,COCH, 
(không bền) acetone 


b) Phản ứng trùng hợp 


Nhiệm vụ: Từ đặc điểm có chứa liên kết kém bền trong phân tử, GV cho HS tìm hiểu 
trong điều kiện thích hợp, alkene có thể cho phản ứng trùng hợp. 


Tổ chức dạy học: GV có thể chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ 
thảo luận các câu hỏi theo gợi ý sau để nắm vững phản ứng trùng hợp alkene. 


¡) Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp propylene. 


ii) Polymer thu được từ phản ứng trùng hợp alkene có còn tham gia được phản ứng 
cộng không? Vì sao? 


-_g 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


¡) Phương trình hoá học của phản ứng: 


nCH=CH,-*#P_› cee 
lụ CH, # 


3 
ii) Do không còn liên kết x trong phân tử nên polymer thu được từ phản ứng 
trùng hợp alkene không còn tham gia được phản ứng cộng nữa. 
©) Phản ứng oxi hoá 


Nhiệm vụ: GV cung cấp cho HS biết do đặc điểm không bền của liên kết z, alkene và 
alkyne cũng dễ bị oxi hoá hơn so với alkane. 


Tổ chức dạy học: GV có thể chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ 
thảo luận các câu hôi sau để nắm vững phản ứng oxi hoá alkene, alkyne. 


15. Nhận xét sự biến đổi màu sắc của dung dịch KMnO, trong 2 thí nghiệm. Ống 
nghiệm nào thu được dung dịch trong suốt sau thí nghiệm? Giải thích. 


Cả ethylene và acetylene.đều có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO,. 
Để yên các ống nghiệm một thời gian (để làm lắng kết tủa nhanh hơn, có thế cho. 
các ống nghiệm này vào máy quay li tâm), thu được dung dịch sau phản ứng đều 
trong suốt. Phương trình hoá học của các phản ứng; 


3C,H, + 2KMnO, + 3H,O.—>3C,H.(OH), + 2KOH+2MnO,} 
3C,H, + 8KMnO, =>3KOOC-COOK+ 2KOH-+ 8MnO,Ì + 2H;O 


16. Propylene cũng bị oxi hoá bởi dung dịch thuốc tím tương tự như ethylene. Viết 
phương trình hoá học của phản ứng. 


Phương trình hoá học của phản ứng: 
3C,H, + 2KMnO, + 4H,O —> 3C,H,(OH), + 2KOH + 2MnO,J 
17, Hãy so sánh lượng nhiệt toả ra nếu đốt cháy C.,H, và C,H, với số mol bằng nhau. 
Ethylene và acetylene khi cháy đều toả nhiều nhiệt: 
C,H,+ 30, ——> 2CO, + 2H,O A,Hồ„ =~1 411 kJ 
2C,H,+ 5O,——> 4CO, + 2H,O A Hồ, =—2602 kJ 


Như vậy, khi đốt 1 mol mỗi chất thì ethylene toả ra 1 411 kJ, còn acetylene toả 
ra 1 301 kJ nên lượng nhiệt toả ra từ ethylene nhiều hơn từ acetylene. 


HE: 


d) Phản ứng của riêng alk-1-yne 
Nhiệm vụ: Giúp HS hiểu được phản ứng của riêng alk-1-yne. 


Tổ chức dạy học: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4 em, trả lời câu hỏi thảo luận 
18 và luyện tập trong SGK để giúp HS tìm hiểu phản ứng của riêng alk-1-yne. 
18. Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa alkyne có nguyên tử hydrogen linh 
động, phân tử chứa 4 nguyên tử carbon với dung dịch AgNO, trong ammonia. 
Alkyne có nguyên tử hydrogen linh động, phân tử chứa 4 nguyên tử carbon là 
but-1-yne. Phương trình hoá học của phản ứng: 
HC=CCH,CH; + [Ag(NH,),]OH —> AgC=CCH,CH,} + 2NH, +H,O 


1xes 
ả£ LUYỆN TẬP 


Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt but-1-yne và but-2-yne. 
Cho các mẫu thử phản ứng với thuốc thử Tollens, mẫu tạo kết tủa vàng nhạt là 
but-1-yne, mẫu còn lại là but-2-yne. 
HC=CCH,CH, + [Ag(NH.).]OH —›_ AgC=CCH,CH, | + 2NH, + H,O 


Ngoài ra, để củng cố kiến thức về alk-1-yne, GV có thể cho HS trả lời câu luyện tập 
theo gợi ý sau: 


4£ LUYỆN TẬP 


Em có nhận xét gì về số nguyên tử hydrogen linh động tối đa của một alkyne? 
Chỉ các alk-1-yne có chứa hydrogen linh động, trong đó tất cả alk-1-yne 
chỉ chứa 1 nguyên tử hydrogen linh động, ngoại trừ acetylene có 2 nguyên tử 
hydrogen linh động. 
Qua hoạt động 6, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 
6. ỨNG DỤNG VÀ CÁCH ĐIỀU CHẾ ALKENE, ALKYNE 


Hoạt động 7: Tìm hiểu ứng dụng của alkene và alkyne | 


Nhiệm vụ: Từ việc đọc thông tin được cung cấp ở SGK, GV hướng dẫn HS nhận xét và 
nêu những ứng dụng khác của alkene, alkyne. GV cũng có thể sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư 
duy định hướng cho HS nêu một số ứng dụng của alkene, alkyne khác nhau. 


Sách giáo viên HO HỌC 11 


Tổ chức dạy học: GV chía lớp thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo 
luận câu hồi 19 trong SGK. 


19. Tại sao acetylene được dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxy-acetylene mà không 
dùng ethylene? 


Hàn oxy-acetylene là quá trình đốt cháy hỗn hợp khí gồm oxygen và 
acetylene. Acetylene được dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxy-acetylene nhờ 
acetylene có giá thành rẻ, quá trình sản xuất acetylene dễ dàng, tiện lợi, với nguyên 
liệu đất đèn (thành phần chính là CaC,), được sản xuất từ đá vôi và than đá sẵn có 
trong tự nhiên. 

Chú ý: Alkene và alkyne còn là nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp hữu cơ có ứng 
dụng trong thực tiễn. Poly(vinyl chloride) hay còn gọi là PVC là một loại nhựa nhiệt dẻo, 
được sử dụng làm ống nước, vỏ bọc dây điện, áo đi mưa, phụ tùng thiết bị ô tô, da nhân 
tạo, .. Bên cạnh nhựa PVC còn có nhựa uPVC (unplasticised polyvinyl chloride - PVC 
không hoá dẻo), tức thành phần uPVC không có mặt các chất hoá dẻo như với PVC. Nhựa 
uPVC được dùng nhiều trong lĩnh vực xây dựng như làm khung cửa sổ, cửa ra vào, hàng 
rào, ... 


Ngoài ra, GV có thế cung cấp cho các em HS thực hiện vận dụng theo như gợi ý sau: 


Acetylene là một chất khí không màu, mùi đặc trưng, cháy trong không khí với ngọn lửa 
màu vàng, có muội than. Tuy nhiên, khí được cung cấp oxygen nguyên chất, acetylene sẽ 


#& 


cháy với ngọn lửa xanh nhạt và nhiệt độ ngọn lửa tăng cột ngột. Giải thích vì sao acetylene 
cháy với ngọn lửa có nhiệt độ cao nhất, trong khi so sánh acetylene với ethylene và ethanethì 
ethane cháy lại toả ra nhiệt lượng nhiều nhất? 


Khi so sánh phản ứng đốt cháy hoàn toàn acetylene với ethylene và ethane, 
đúng là ethane cháy toả nhiều nhiệt lượng nhất: 


Ẻ ö 
C,H,(g) + 7/2O,(g) ——* 2CO,(g) + 3H,O(g) A,H22„ =~1 561 kJ 
C,H/6) + 3O,(g) — —* 2CO,(4) +2H,O6) _ A,H5„ =~1410kJ 


C.H,)+5/20,(g) — —> 2CO,ø) +H,O(g) A H9 =~1326kJ 
Với ethane, nhiệt lượng toả ra ứng với mỗi mol sản phẩm cháy tạo thành là: 


= =312,2 (kJ/mol) 


Với ethylene, nhiệt lượng toả ra ứng với mỗi mol sản phẩm cháy tạo thành là: 
1410 
PS 352,5 (kJ/mol) 
Với acetylene, nhiệt lượng toả ra ứng với mỗi mol sản phẩm cháy tạo thành là: 
1326 


mì =442,0 (kJ/mol) 


Sự gia tăng nhiệt độ ngọn lửa trong mô hàn tỉ lệ thuận với nhiệt lượng toả ra 
trên mỗi mol sản phẩm tạo thành. Sự gia tăng nhiệt độ này là lớn nhất với acetylene 
do toả ra nhiều nhiệt nhất trên mỗi mol sản phẩm, làm cho ngọn lửa oxy-acetylene 
có thể đạt tới 3 500 °C0. 


Qua hoạt động 7, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


Hoạt động 8: Điêu chế alkene và alkyne 


Nhiệm vụ: Từ việc tìm hiểu phương pháp điều chế ethylene bằng cách khử nước của 
ethanol và acetylene từ đất đèn, GV hướng dẫn HS rút ra bản chất của phản ứng điều 
chế alkene và acetylene, bên cạnh đó là những lưu ý và ứng dụng trong thực tiễn của các 
phương pháp. 

Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HŠ thực hiện nhiệm vụ hoàn 
thành câu hôi vận dụng. 


ñ# 


Vì sao không được dùng nước dập tắt đám cháy có mặt đất đèn (có thành phần chính 
là CaC.)? 

Khi dùng nước dập tắt đám cháy gây ra bởi đất đèn (có thành phần chính là 
CaC,) sẽ kích hoạt những lượng CaC, chưa phản ứng, làm cho C,H, sinh ra nhiều 
hơn và mức độ cháy sẽ rất nghiệm trọng. 

Chú ý: Theo Thư Viện Y Khoa Quốc Gia Mỹ, hoá chất được khuyên dùng trong trường 
hợp dập tắt đám cháy gây ra bởi đất đèn là các chất ở dạng bột khô như sodium chloride, 
đất sét, .. Tuyệt đối tránh dùng nước và CO, vì CaC, là một chất khử mạnh sẽ phản ứng 
được với CO, là chất có tính oxi hoá. 

Qua hoạt động 8, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


£ Nguồn: lanWilliam Simek, Organicchemitr/, NXB Pearson. 


:3m 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1. Công thức cấu tạo của các alkene C,H.: 
CH-CH,—-CH=CH. but-1-ene 
CH-CH=CH=CH, but-2-ene 
KH chủ 2-methylpropene 
CH, 
Công thức cấu tạo của các alkyne C.H, 
CH=C—CH-CH, but-1-yne 
CH-C=C—CH, but-2-yne 
Chỉ but-2-ene có đồng phân hình học là: 


H H CH 
*% = ¿ Xe = éđ ì 
Ý `xH HC `H 
cis-but-2-ene trans-but-2-ene 


2: 


Công thức =——— ——— 
tuy -#f@đfit¬ 


3. Phương trình hoá học của các phản ứng: cị 


4a) CH-C=CH—CH +HCI—>CH-—cH —CH 
4 l 3 3 l 2 Ẳ 
CH CH 


3 3 


b) CH=C—CH”CH, + H,O ———> CH= tT—œ L—CH, 
(không bản) 


CH7-c—cH_eH, 


D. TƯ LIỆU DẠY HỌC 

Giải thích quy tắc cộng Markovnikov: Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng A,, do đó 
giai đoạn chậm ưu tiên tạo ra carbocation bền vững hơn (điện tích dương của carbocation 
được giải toả khắp phân tử). Độ bền của carbocation tăng theo thứ tự bậc l < bậc II < bậc IIl. 

Cũng có thể giải thích quy tắc Markovnikov theo hiệu ứng electron: Do gốc alkyl đẩy 
electron (hiệu ứng +l) làm cho liên kết x bị phân cực theo chiều mũi tên cong nên ion 
dương dễ gắn vào carbon mang điện âm và ngược lại. 

Để không mất tính tổng quát, có thể phát biểu quy tắc Markovnikov như sau: 

Phân ứng cộng một tác nhân không đối xứng (như HCl, HBr, H,SO„ HO, ICl,..) vào một 
alkene không đối xứng (nhưCH,CH=CH„ CH,CH=CHC,H, ...) sẽ ưu tiên xây ra theo hướng tạo 
carbocation trung gian bền hơn. 


Š- jÃ 
Hổ nh —HĐ CfEffe-cH, kảnphimainh 
s > Á Ị 
ll 
H/ Ù 
°; cH Êf“cH, 
(carbocation bậc ll) 
g== cv 
Đi s Phụ -cỹ ØH, -ÊP¿ gủ đt —ếB, 
(carbocation bậc l) CI 


(sản phẩm phụ) 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


BÀI 14. ARENE (HYDROCARBON THƠM) 


® (4 tiết) 


Ñy 

1. Nẵng lực chung 

~ Tự chủ và tự học; Chủ động, tích cực tìm hiểu về loại hydrocarbon đặc biệt: vừa no, 
vừa không no. 

- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt các vấn để về danh 
pháp arene như ortho-, meta-, para-, .. Hoạt động nhóm và cặp đôi một cách hiệu quả 
theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và 
trình bày báo cáo. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải 
quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

2. Năng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học; Nều được khái niệm về arene; Viết được công thức và gọi được 
tên của một số arene đơn giản (benzene, toluene, xylene, styrene, naphthalene); Trình 
bày được đặc điểm về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên của một số arene, đặc điểm liên 
kết và hình dạng phân tử benzene; Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của arene 
(hoặc qua mô tả thí nghiệm) các phản ứng thế của benzene và toluene, gồm phản ứng 
halogen hoá, nitro hoá, phản ứng cộng chlorine, hydrogen vào vòng benzene, phản ứng 
oxi hoá hoàn toàn, oxi hoá nhóm alkyl. 


~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được (hoặc quan sát qua 
video hoặc qua mô tả) thí nghiệm nitro hoá benzene, cộng chlorine vào benzene, oxi 
hoá benzene và toluene bằng dung dịch KMnO,; Mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải 
thích được tính chất hoá học của arene. 

~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nêu được phương pháp điều chế arene trong 
công nghiệp (từ nguồn hydrocarbon thiên nhiên, từ phản ứng reforming); Trình bày được 
ứng dụng của arene; Đưa ra được cách ứng xử thích hợp đối với việc sử dụng arene trong 
việc bảo vệ sức khoê con người và môi trường. 


BE: 


3. Phẩm chất 

Tham gia tích cực hoạt động nhóm và cặp đôi phù hợp với khả năng của bản thân. 

— Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

~ Dạy học theo nhóm và cặp đôi. 

~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 

~ Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua các dạng câu hỏi trong SGK. 

B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


đổ» mốipone 


ký-ví 
Cách 1: GV cho học sinh xem công thức cấu tạo của một số arene, yêu cầu các em nêu 
nhận xét điểm chung của các arene. 


Cách 2: GV đặt vấn đề theo gợi ý SGK. 


Về 
^% HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 


_1, KHÁI NIỆM VỀ ARENE 


Hoạt động T: Tìm hiểu đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử benzene 


Nhiệm vụ: Tìm hiểu đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử benzene. 
Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, yêu cấu HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận 
câu hỏi 1 theo yêu cầu của GV. 
1. Nhận xét đặc điểm cấu tạo phân tử benzene và cho biết có điểm gì khác so với các 
hydrocarbon đã học. 
Benzene có công thức phân tử C.H,. Sáu nguyên 
tử carbon trong phân tử benzene nằm ở sáu đỉnh của 
một hình lục giác đều, toàn bộ phân tử nằm trên một 
mặt phẳng, các góc liên kết đều bằng 120°, độ dài 
liên kết carbon-carbon đều bằng 139 pm. Benzene có 


công thức cấu tạo như hình bên. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Như vậy khác với các hydrocarbon đã học là chỉ có cấu tạo mạch hở, benzene 


có cấu tạo mạch vòng, phân tử có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn°. 


Qua hoạt động 1, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


), Hoạt động 2: Viết công thức và gọi tên một số arene 


Nhiệm vụ: Từ việc tìm hiểu đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử benzene, HS hình 
thành khái niệm arene và cách gọi tên một số arene đơn giản. 

Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận 
câu hỏi 2 theo yêu cầu của GV. 

2. Cho biết công thức phân tử các arene trong Hình 14.2. 

Ba arene đấu tiên trong Hình 14.2 có công thức phân tử lấn lượt là C,H,, C.H,, 
C,H,, Ba arene còn lại là các đồng phân có cùng công thức phân tử là C,H,„. 

Để hướng dẫn HS lập công thức chung của alkylbenzene, GV có thể yêu cầu HS trả lời 
câu thảo luận sau: 

Dựa vào định nghĩa dãy đồng đẳng, hãy lập công thức chung dãy đồng đẳng của 
benzene (alkylbenzene). 


Alkylbenzene là đổng đẳng của benzene nên-alkylbenzene có công thức là 
C.H.ÍCH,], hay —.. 
Đặt (6 + k) = n thì (6+ 2k) = 2(6 +;k) - 6 = 2n - 6 nên.công thức chung của 


alkylbenzene là C_H,.. (0> 6): 


Qua hoạt động 2, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 
3.TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


9 Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của một số arene 


Nhiệm vụ: Tìm hiểu tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của một số arene. 
Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận 
câu hỏi 3 theo yêu cầu của GV. 
3. Dữ kiện nàotrong Bảng 14.1 chothẩy naphthalene ở thể rắn trong điều kiện thường? 
Bảng 14.1 cho thấy naphthalene có nhiệt độ nóng chảy là 78,2 °C, chứng tô ở 
điều kiện thường (25 °C), naphthalene ở thể rắn. 
Qua hoạt động 3, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


®Xem phân D. Tư liệu dạy học để hiểu rõ hơn cấu tạo của benzene. 


4. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


a) Phản ứng thế của benzene và toluene 


Hoạt động 4: Tìm hiểu phân ứng của benzene và toluene với bromine khan 


Nhiệm vụ: Tìm hiểu phản ứng halogen hoá benzene và toluene. 

Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, GV có thể yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ 
thảo luận các câu hôi và luyện tập theo gợi ý sau: 

Phản ứng của benzene với bromine khan được tiến hành với sự hiện diện của bột sắt. 
Cho biết Fe có phải là xúc tác của phản ứng không? 


œ= 
Bột sắt dùng trong thí nghiệm : Br 
trước hết phản ứng với bromine tạo œ, I=Ẻ 
iron(III) bromide (FeBr,), tiếp theo là ï.a choiotelueei409 
hình thành phức FeBr,Br,. Đây-lầ tác BE dị 
nhân giúp nguyên tử bromine thế vào 
vòng benzene, kèm sự hoần nguyên =—; 
FeBr, sau phản ứng. Vì vậy xúc tác của 
r 


phân ứng là FeBr,, không phải là Fe. `. 


no 
4£ LUYỆN TẬP 


Tương tự như phản ứng giữa toluene và bromine, viết sơ đổ biểu diễn phản ứng giữa 
ethylbenzene và chlorine với sự có mặt AICI, làm xúc tác. Gọi tên các sản phẩm thế thu 


được. 
CH, 
€l 
—* 
GH, 


đ,/AICI œchloroethylbenzene 
> 3 
-Hd cH, 
: 1 
p-chloroethylbenzene 


Qua hoạt động 4, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


Hoạt động 5: Thí nghiệm nitro hoá benzene 


Nhiệm vụ: Thực thành thí nghiệm nitro hoá benzene. Rút ra kết luận về quy luật thế. 


Tổ chức dạy học: Hoạt động theo 4 hoặc 5 nhóm, yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm 
nitro hoá benzene và thực hiện nhiệm vụ thảo luận câu hỏi 4 theo yêu cầu của GV. 


4. Quan sát, ghi nhận hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm nitro hoá benzene. 


Benzene tác dụng với hỗn hợp gồm HNO, đặc và H.SO, đặc ở 60 °C tạo 
nitrobenzene là chất lỗng màu vàng, nhờn, không tan trong nước, mùi hạnh 
nhân. Phương trình hoá học của phản ứng: 


NO, 
H,5O, (đặc) 
lê) + HN — "sac c* Sẽ: luÙG) 
hitrobenzene 


Chú ý: Nitrobenzene được sản xuất với số lượng lớn để sử dụng trong công 
nghiệp. Hầu hết nitrobenzene sản xuất tại Mỹ được sử dụng để sản xuất aniline. 
Nitrobenzene cũng được sử dụng để sản xuất dầu bôi trơn dùng trong động cơ và máy 
móc. Một lượng nhỏ nitrobenzene được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm, thuốc trừ 
sâu và cao su tổng hợp. 


Qua hoạt động 5, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


b) Phản ứng cộng vào vòng benzene 


sả) Hoạt động 6: Thí nghiệm tìm hiểu phản ứng cộng của benzene 


Nhiệm vụ: Thực hành thí nghiệm phản ứng cộng của benzene và rút ra kết luận. 
Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận 
câu hỏi 5, 6, 7 theo yêu cầu của GV. 
5. Quan sát, ghi nhận hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm cộng chlorine vào benzene. 
Giải thích. 
Do có sự hiện diện của 3 liên kết x trong phân tử, benzene tham gia được phản 
ứng cộng chlorine tạo khói trắng hexachlorocyclohexane (C,H,Cl,) theo phương 


trình hoá học: 


q 


dq 
hexachlorocyclohexane 


Chú ý: Hexachlorocyclohexane có 9 đồng phân lập thể (gồm 8 đồng phân không đối 
quang, một trong số các đồng phân này có 2 đồng phân đối quang), nhưng chỉ có đồng 
phân -hexachlorocyclohexane (còn gọi là lindane) có khả năng diệt côn trùng. Lindane 
là một chất rắn màu trắng có thể bay hơi vào không khí dưới dạng hơi không màu, có 
mùi hôi. Hợp chất này được sản xuất và sử dụng làm thuốc trừ sâu trên trái cây, rau và 
cây lâm nghiệp. Ngoài ra, lindane cũng được dùng trong y học dưới dạng thuốc kê đơn 
(kem dưỡng da hoặc dầu gội đấu) để điều trị chấy trên cơ thể, bệnh ghẻ. Tuy lindane đã 
không được sản xuất tại Mỹ kể từ năm 1976, nhưng vẫn được nhập khẩu để sử dụng với 
mục đích trừ sâu. 


6. Em hãy cho biết vai trò của các hoá chất KMnO, và HCl dùng trong thí nghiệm. 


Các hoá chất KMnØ, và HCI dùng ciể điều chế chlorine. Trong phản ứng này, 
KMnO, đóng vai trò chất oxÍ hoá, HCl đóng vai trò chất khử, 


2KMnO,+-16HCl~> 2KC| + 2MnCl;+ 5|, + 8H,O 
7, Phản ứng cộng hyclrogen vào vòng benzene xảy ra ở liên kết nào? 


Phân ứng cộng hydrogen vào vòng benzene xảy ra do sự bẻ gãy các liên kết œ. 


< 


Qua hoạt động 6, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


©) Phản ứng oxi hoá 


Hoạt động 7: Thí nghiệm khảo sát khả năng oxi hoá benzene và toluene bằng 
4 dung dịch KMnO, 


Nhiệm vụ: Thực hành thí nghiệm khảo sát khả năng oxi hoá của benzene và toluene. 
Rút ra kết luận về khả năng oxi hoá benzene và toluene bằng dung dịch KMnO,„ 


Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận 
câu hỏi 8 theo yêu cầu của GV. 


-_g 


Sáchgiáo viên HOÃ HỌC 11 


8. Benzene và toluene, chất nào có khả năng bị oxi hoá bởi dung dịch KMnO,? 

~ Benzene và toluene đều không tác dụng với dung dịch KMnO, ở điều kiện 
thường. Khi đun nóng nhẹ hay ngâm vào nước nóng, toluene tác dụng được với 
dung dịch KMnO, trong môi trường acid theo phương trình hoá học: 

5C,H,CH, + 6KMnO, + 9H,SO, —Ý—> 5C,H.COOH + 3K,SO, + 6MnSO, + 14H,O 

~ Như vậy, chỉ có toluene bị oxi hoá bởi dung dịch KMnO ,„ Đó là do 3 liên kết x 
được “định vị” trên toàn bộ vòng benzene, làm vòng benzene bền, khó bị oxi hoá 
hơn so với nhánh. 


Á Benzene và toluene phản ứng với dụng dịch KMnO đúc chưa đun (trái) và sau đun nóng (phải) 


Qua hoạt động 7, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 
5. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ ARENE TRONG CÔNG NGHIỆP 


r 
Hoạt động 8: Tìm hiểu ứng dụng của arene 


Nhiệm vụ: Tìm hiểu ứng dụng của arene trong công nghiệp. 


Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, GV có thể sử dlụng luyện tập sau giúp HS 
củng cố kiến thức đã học về tính chất hoá học của arene và ứng dụng của các sản phẩm 
tạo thành trong thực tế. 


4£ LUYỆNTẬP ) 


Terephthalic acid (-HOOCC H,COOH) là nguyên liệu để sản xuất poly(ethylene 
terephthalate), một polymer sử dụng nhiều trong sản xuất chai nhựa trong ngành giải khát. 
Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế terephthalic acid từ arene tương ứng. 


Oxi hoá arene tương ứng là p-xylene, thu được terephthalic acid theo phương 
trình phản ứng: 


5CH.C,H,CH, + 12KMnO, + 18H,SO, —“—> SHOOCC,H,COOH + 6K,5O, 
+ 12MnSO, + 28H,O 


Qua hoạt động 8, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


w.:: 


` Hoạt động 9: Tìm hiểu phương pháp điêu chế arene trong công nghiệp 


Nhiệm vụ: Tìm hiểu phương pháp điều chế arene trong công nghiệp. 

Tổ chức dạy học: Hoạt động theo nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận 
câu 9 và vận dụng theo yêu cầu của GV. 

9. Hoàn thành các phương trình hoá học biểu diễn quá trình reforming alkane điều 
chế benzene, toluene trong công nghiệp (Hình 14.3). 


Phương trình hoá học của các phản ứng: 


xt,t° 


xi, t, Tết 


Tin 
C)z<0>-Ò 


Bằng kiến thức đã học và tra cứu qua sách, báo, internet, ... em hãy thiết kế poster 
trình bày một số ứng dụng của arene trong đời sống và tác hại của chúng. Cho biết mục 
đích của việc thêm benzene và một số arene khác vào xăng. 


~ Ứng dụng của arene: Ngoài việc benzene và một số arene khác được thêm 
vào xăng với tỉ lệ nhất định nhằm làm tăng chỉ số octane của xăng, các arene 
còn có các ứng dụng khác như benzene để điều chế styrene, nguyên liệu để sản 
xuất polystyrene, một loại chất dẻo đa năng; benzene cũng dùng để điều chế 
nguyên liệu đế sản xuất nylon; p+xylene đế điều chế terephthalic acid, nguyên 
liệu để điều chế tơ polyester; xylene dùng làm dung môi trong các ngành da, in 
sơn, cao su; anthracene và naphthalene là nguyên liệu để sản xuất thuốc nhuộm, 
dược phẩm,... 

— Tác hại của arene: Benzene có khả năng gây ung thư cao, đặc biệt là bệnh 
bạch cầu; toluene gây tổn thương thận và gan; xylene có thế dẫn đến các vấn đề 
về hô hấp, đường tiêu hoá, cơ xương và thần kinh, ... 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


Chú ý: 

~ Cơ quan Quản lí An toàn & Sức khoẻ Nghề nghiệp Hoa Kì (OSHA) là cơ quan liền 
bang chịu trách nhiệm về các quy định về sức khoẻ và an toàn ở hầu hết các nơi làm 
việc. OSHA giới hạn mức tiếp xúc với benzene trong không khí ở hầu hết các nơi làm 
việc là 1 ppm (phần triệu) trong một ngày làm việc trung bình và tổi đa là 5 ppm trong 
bất kì khoảng thời gian 15 phút nào. Khi làm việc ở mức độ phơi nhiễm có khả năng cao 
hơn, OSHA yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân như mặt nạ 
phòng độc. 

~ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kì (EPA) giới hạn tỉ lệ phần trăm benzene được phép 
trong xăng ở mức trung bình là 0,62% tính theo thể tích (với mức tối đa là 1,3%). 

- EPA giới hạn nồng độ benzene trong nước uống ở mức 5 ppb (phần tỉ). Một số tiểu 
bang có thể có giới hạn thấp hơn. Tương tự như vậy, Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kì (FDA) đặt giới hạn 5 ppb trong nước đóng chai. 

~ Uÿ ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) coi bất kì sản phẩm nào có chứa 5% 
benzene trở lên tính theo trọng lượng là nguy hiểm, cần phải dán nhãn đặc biệt. 

Qua hoạt động 9, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 


1. Người ta thêm benzene và một số arene khác vào xăng với mục đích làm tăng chỉ 
số octane của xăng. 


2. a) Công thức cấu tạo và tên các xylene: 


H, CH; 
CH, 
"e=. 
H, 


o-xylene m-xylene pxylene 


b) Cho 2 mL mỗi mẫu thử vào hai ống nghiệm đã được đánh số. Thêm tiếp vào mỗi 
ống nghiệm 2 mL dung dịch KMnO, 0,01 M và 2 mL dung dịch H,SO, 0,1 M, lắc đều. Ngâm 
các ống nghiệm vào nước nóng khoảng 80 °C. Mẫu thử làm nhạt màu dung dịch thuốc 
tím là xylene. Mẫu không hiện tượng là benzene. Phương trình hoá học của phản ứng: 


5C,H,„+ 12KMnO, + 18H,SO, ——> 5C.H,(COOH), + 6K,SO,+ 12MnSO, + 28H,O 


3. Phương trình hoá học của các phản ứng: 


a) 
€l 
(®) +CI, _eC, + HCI 
chlorobenzene 
NO, 
H 
+HNO, „.. MB... S + HO 
nitrobenzene 
b) 


H, 
(/ “XI Độ +4H, 
H, CH, 
FeBi ạt 
+Br, đc sic. +HBr 


o-bromotoluene 
D. TƯ LIỆU DẠY HỌC 


1. Nếu chấp nhận benzene có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn, như vậy benzene 
còn có tên gọi là cyclohexa-1,3,5-triene. Điều này thực tế không đúng. Biến thiên enthalpy 
của quá trình hydrogen hoá cyclohexene và cyclohexa-1,3-diene thành cyclohexane lần 
lượt là —120 kJ/mol và -240 kJ/mol, do đó biến thiên enthalpy của quá trình hydrogen 
hoá benzene được mong đợi sẽ là 3 x 120 = —360 (kJ/mol). Tuy nhiên thực tế biến thiên 
enthalpy của quá trình hydrogen hoá benzene chỉ là 208 (kJ/mol) «em sơ đồ minh hoạ), 
cho thấy phân tử benzene không thể chứa ba liên kết đôi. Nói khác đi, các liên kết z được 
định vị trên toàn bộ vòng benzene, nên không thể gọi benzene là cyclohexa-1,3,5-triene. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


benzene ~- =5. 


chênh lệch 


—152 (kJ/moll 
cyclohexa-1,3-diene G —- 


—360 (k1/mol) 
(mong đợi) 


Øfrlohgoeng 6 xù ~240 (kJ/mo) ~208(kJ/mol) 
] tế) 


=120 (kJ/mol) 


cyclohexane @ 


Năm 1929, nhà nữ bác học người Anh, Kathleen Lonsdale (1903 — 1971), đã sử dụng 
phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X để chỉ ra rằng tất cả độ dài liên kết C—C trong 
benzene là giống hệt nhau. Khoảng cách này nhô hơn độ dài của liên kết C—C và dài 
hơn của liên kết C=C. Điều này cho thấy ba liên kết trong phân tử benzene phải được 
trải đều trên toàn bộ vòng benzene, cũng có nghĩa benzene không có cấu trúc của 
cyclohexa-1,3,5-triene. 


2. Năm 1921, các kĩ sư làm việc cho hãng ô tô General Motors đã phát hiện ra rằng 
tetraethyl lead ((C,H,),Pb) làm tăng chỉ số octane cho xăng, ngăn chặn tiếng gõ của động 
cơ. Arene (như benzene) và alcohol (như ethanol) cũng được biết đến là có khả năng làm 
tăng chỉ số octane cho xăng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, tetraethyl lead là lựa chọn ưu 
tiên do chỉ phí sản xuất thấp hơn. Xăng pha tetraethyl lead| (gọi tắt là xăng pha chì) là loại 
nhiên liệu chủ yếu ở Mỹ cho đến khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) bắt đầu loại bỏ 
vào giữa những năm 1970 vì những tác động tiêu cực đến sức khoẻ đã được chứng minh. 


HE: 


Methyl tert-butyl ether (MTBE) là một trong những chất phụ gia được sử dụng tiếp 
theo sau khí tetraethyl lead bị loại bỏ. MTBE nguyên chất có chỉ sổ octane là 110 và việc 
thêm chất này vào xăng sẽ làm tăng chỉ số octane của nhiên liệu. Tuy nhiên, MTBE cũng 
đã bị loại bẻ dần khỏi xăng do lo ngại về khả năng hoà tan của nó trong nước, dẫn đến ô 
nhiễm nguồn nước ngầm. 

Nhóm BTEX là hỗn hợp gồm benzene, toluene, ethylbenzene và xylene. Các hợp chất 
này giúp tăng chỉ số octane của xăng. Mặc dù BTEX có nguồn gốc từxăng, nhưng nó cũng 
được thêm vào xăng thành phẩm để tăng chỉ số octane. Tổng khối lượng BTEX trong xăng 
thành phẩm phụ thuộc vào chỉ số octane mong muốn và các đặc tính nhiên liệu mong 
muốn khác. Ở các loại xăng cao cấp, hàm lượng BTEX có thể đạt đến 50%. 

Ngày nay, nghiên cứu về sức khoẻ cho thấy ngay cả khi tiếp xúc ở mức độ rất thấp 
với nhóm BTEX, từ các chất phụ gia xăng và các sản phẩm dầu mỏ khác có thể gây ra các 
phản ứng tiêu cực về phát triển, sinh sản và miễn dịch, cũng như các tác động lên tim, 
phổi. Khi đốt cháy không hoàn toàn phức hợp BTEX có trong xăng, các hạt siêu mịn (UFP) 
và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) được hình thành, gây tác động xấu đến sức khoẻ 
ngay cả ở mức thấp. UFP và PAH còn là chất gây ung thư và gây đột biến. 

Do benzene có độc tính cao nên đã được thay thế một phần bằng các arene khác như 
xylene, toluene, ethylbenzene. Năm 2007, EPA giới hạn tổng hàm lượng benzene trong 
xăng ở mức 0,62%. Các arene khác như toluene và xylene không giới hạn?. 


® Theo Viện Nghiên cứu Năng lương và Môi trường Mỹ (EESI-Environmental and Energy Study Institufe) 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


ÔN TẬP CHƯƠNG 4 


(1 tiết) 


NỞ. MỤCTIÊU 
y 


1. Nẵng lực chung 


— Tự chủ và tự học: Tích cực chủ động, tìm hiểu nhằm thực hiện các nhiệm vụ của bản 
hân trong ôn tập chương. 


~ 


Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hệ 
hống hoá các nội dung kiến thức của chương. 


~ 


- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được sơ đồ tư duy hợp lí và sáng tạo. 
2. Năng lực hoá học 
- Nhận thức hoá học: Nhận thức được sự da dạng của vật chất qua các loại hydrocarbon 
khác nhau. 

— Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Giúp con người khám phá, hiểu biết 
hững bí ẩn của tự nhiên. 


bì 


- Vận dụng kiến thức, kĩnăng đã học: Giải thích được các sự vật, hiện tượng xảy ra trong 
cuộc sống, cũng như khả năng phản ứng của các hydrocarbon khác nhau trong thực tế. 

3. Phẩm chất 

— Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

~ Trung thực, biết phân tích, tổng hợp, cô đọng kiển thức khi tự thiết lập sơ đồ tư duy 
tổng kết chương. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực, phẩm 
chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

— Thuyết trình nêu vẫn đề kết hợp hỏi đáp. 

~ Dạy học theo nhóm cặp đôi/ nhóm nhỏ. 

— Kĩ thuật sơ đồ tư duy. 


- Sử dụng tranh ảnh hoặc bản trình chiếu slide. 


B. TỔ CH 


ỨC DẠY HỌC 


_ 


ống hoá kiến thú 


Hệ th 


Hoạt động 1 


lệ thống hoá được 


ác loại hydrocarbon. 


GV sử dụng kĩ thuật sơ đổ tư duy định hướng cho HS h: 


Nhiệm vụ 
kiến thức về các loại hydrocarbon 


hệ giữa c. 


và mối quan 


kết những kiến thức 


: GV hướng dẫn HS thiết kế sơ đồ tư duy để tổng 


ức dạy học; 


Tổ 


hương. 


ản của c 


cơb 


Bugi m ugtd Buön| IotDị 
1Ð uẹp Bugn “cpth JọS ÓP 191QN 


3tØ|øBIBPD ) _ aw2nạlp 
S ChàI HH) TẾ xi, ni 


`8 dd Ï -BuñpBunÌ 
Ø2 nnú 1ed22g2 dõu Buoi 
dôu Bunn Bun ueud 
gou to Bun uedd, Đề 2ö got 3gtb q11 
Buộo Bun ugtd 


¬  . . .=--. 
aueyjg/ñ Buon| ` JJ xệA yetb quyi, 2Z219P323 091 L 22 


auØjje Buu16Jaq 
ueIB Bunn 1g2. 
np go 2ö] 

go to Bun uytd 


?u? nạp 
-Buñp Bun 


SữPI è_ +z 2ê ÿo3g4?qu/L (_ (2u) Buó2 Bun ueud 
20 dUIH è————————@- susIJV( (p) et Bun uetq 
1ï x... @ ĐI cu exeenoi 


2p 'Bunh 2Ệp Jul 2 


SP | _®n 3ÊA 3pÐ quy  20nu Õuon ueị Buodb| — 
_"NUNP? Lang .... Menu J u1 ÿA ÔUỌI :91] £ JÈ1 tội. 
- tẠl ế Vy | _9uezuaq BuoA 6n. 
quøquiAtpSsát | 9uaIy ” uoqig2oIpẨH 
(S0) HO-_. l uuệiu ppup[Ÿ, BuA u43: doi li] 
E — x tluÈ2 9 BUỢA, 
nợp mm øtp nạig à_ 212 58P. : 
__, #ungp map ng à Ấn  aụn". .. NORMW3ONGAH XE tDiil SII 
uu Bung aub nạp é TS) h 
— IesaÁJod dd 
Sunzbm dỒ | ~BuñpBun “S__—_— ˆ e= 
B— bH Ø5 nnú1etb 52 dõu Buọi_ 
BuIuoJai Bun tọa @—— Ì _— =¬”_ 
6uppei2 6un ueuq | ?°Ÿ9H 3ÿ4P 49/1 : _ ¿_ 8UÁ-|-3jJE en2 Buại Bún uợtd 
>ô g9 3g» Q0/1 { go xo Bun uọug — 


'uaBo|ed ath Bun uptd 88020 uÿna 


J1[3ÿA3E42 quJ, ˆ suojjen Buôn], 


| 
li 
° aueiiy (2 ` )auSyiy 


nh suế + s4 t3 tộN}H JA 


ti 'BUỘ| “J()| P1 UỌ1 2t) € tuọ9, =2 8q 323 t1| L 92 (0J0Ð (ĐÈUU tại '€ 
.”——= VN 0 ý 


\tupqu dại ý  dẹud queq \uÿNU" jA TP 0S "| 
1iueqU M3 jA PP 9S "| 


(Isu)”#N5—7 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


Hoạt động 2: Bài tập củng cố và hướng dẫn giải bài tập 


Nhiệm vụ: GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập định hướng cho HS thực hiện 
giải mệt số bài tập phát triển năng lực hoá học cho cả chương. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS tìm hiếu một số bài tập có tính chất ôn tập 
chương. 


Một số bài tập gợi ý: 


1. Chỉ ra cách đánh số đúng khi gọi tên alkane sau: 


A 6 5 4 8 8ð 1 ñ 4 3 2 1 
(` chTch_-cH~CH~cH~CH, () CH7CHr cH—CH~CH~CH, 
CH-CH CH, CH, CH-CH CH, CH, 
| 6[ 
CH, CH, 
2. Cho biểu đổ thể hiện nhiệt độ sôi của 6 alkane đầu tiên: 
Nhiệt đồ (K) 


1 


2 3 +4 5s 6 
Số nguyên tử carbon. 
ABiễu đỏ thể hiện nhiệt độ sôi của các alkane từCH, đến CH,„ 


a) Căn cứ trên biểu đồ, có bao nhiêu alkane ở thể khí trong điều kiện thường? 

b) Vì sao tuy có 5 nguyên tử carbon trong phân tử, neopentane (2,2-dimethylpropane) 
lại ở thể khí trong điều kiện thường? 

3. Quan sát phổ MS của hydrocarbon (H)/” và cho biết cách lập luận xác định công 
thức phân tử hydrocarbon (H). 


100, 


8 kả 


'Cưỡng độ tương đối tM) 
Lá 


tủ 


5s 56h. 5 Z z3 


° Nguôn: hfps:⁄4webbook.nistgov/cgi/cbook.cgi?ID=C74840 &Mask=200 


4. Thuốc thử nào dùng để phân biệt propene và propyne? Có thể phân biệt dựa vào 
kết quả phân tích phổ hồng ngoại của chúng cho ở dưới đây không”? 


— an. 4 AI si \/ ị In 


so 


LÍ — TÌ | \ 
L lỊ IIINN | | 


In TT nang san lại 


° 


Độ truyền qua (%) 
Độ truyền qua (%) 
° 
§ 


° 
§ 


s4 E7) To sử 2ảo Tô 
Số sóng (em 1) Số sóng (em 1) 
5, Chỉ số octane (octane number) là đại lượng đặc trưng cho yếu tế đo lường khả năng 
chống kích nổ của một nhiên liệu khi nhiên liệu này bốc cháy với không khí bên trong xi 
lanh của động cơ đết trong. Nếu chỉ số octane của một mẫu xăng thấp, xăng sẽ tự cháy 
mà không do bu-gi bật tia lửa điện đết. Điều này làm cho hiệu suất động cơ giảm và sẽ 
hư hao các chỉ tiết máy. 
Người ta quy ước rằng chỉ số octane của 2,2,4-trimethylpentane là 100 và của 
heptane là 0. Các hydrocarbon mạch vòng và mạch phân nhánh có chỉ số octane cao 
hơn hydrocarbon mạch không phân nhánh. 


Để xác định chỉ số octane của một mẫu xăng, người ta dùng máy đo chỉ số octane. 

a) Chỉ số octane càng cao, chất lượng xăng sẽ như thế nào? 

b) Trong thực tế, xăng không chỉ gồm 2,2,4-trimethylpentane và heptane mà là một 
hỗn hợp gồm nhiều hyclrocarbon khác nhau. Giả thiết một mẫu xăng chỉ gồm 8 phần thể 
tích 2,2,4-trimethylpentane và 2 phần thể tích heptane thì chỉ số octane của mẫu xăng 
này là bao nhiều? 

6. Thế nào là xăng RON 92? RON 95? Xăng nào có chỉ số octane cao hơn? 

7. Thế nào là xăng E5? Tính chỉ số octane của xăng E5. 


8. a) Một công dụng quan trọng của ethylene oxide (C,H,O, mạch vòng) là khử trùng 
thiết bị phẫu thuật y tế. Người ta ước tính ethylene oxide đã khử trùng 20 tỉ thiết bị y tế 
mỗi năm, giúp ngăn ngừa các loại bệnh nhiễm trùng. Quy trình khửtrùng bằng ethylene 
oxide hiệu quả và kinh tế hơn nhiều so với quy trình khử trùng bằng hơi nước nhiệt độ 
cao thông thường, do máy tiệt trùng với ethylene oxide ở nhiệt độ thấp sẽ không làm 
hông các loại thiết bị y tế. Viết công thức cấu tạo của ethylene oxide. 


° Nguồn: hps:/4ebbook.nist.govegicbook cgi?ID=C115071&Type=IR-SPEC&index=1 
Nguôn: hffps:/ebbook nist.gov/cgWcbook cgi?ID=C74997&IWask=80 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


b) Trong công nghiệp, ethylene oxide được sản xuất bằng cách cho ethylene phản 
ứng với oxygen ở 200 °C - 300 °C, áp suất 10 bar - 20 bar với xúc tác là bạc kim loại. Viết 
phương trình phản ứng minh hoạ. 

cở một số nước như Mỹ, Canada, Ấn đệ, ... ethylene oxide được dùng để diệt nấm, 
diệt khuẩn và diệt côn trùng trong thực phẩm. Các tác dụng độc cấp tính của ethylene 
oxide ở người và động vật bao gồm kích ứng cấp tính ở mắt và hô hấp, mẫn cảm với da, 
nôn mửa và tiêu chảy. Mỹ và Canada đã đặt Giới hạn dư lượng tối đa (Maximum Residue 
Limits, viết tắt MRLs) cho ethylene oxide trong các loại gia vị, thảo mộc khô, rau khô và 
hạt có dẫu ở mức 7 ppm. 

Em hiểu thế nào là Giới hạn dư lượng tối đa? Mức 7 ppm ứng với bao nhiêu mg 
ethylene oxide trong 1 kg thực phẩm? 

9, Cục Quản lí thực phẩm và dược phẩm Hoa Kì (FDA) đã công nhận ethylene là an 
toàn trong việc kích thích trái cây mau chín. Trong phòng ủ chín, ethylene được sử dụng 
ở nồng đệ 100 ppm - 150 ppm. Tuy nhiên, với nồng độ 27 000 ppm, tức gấp khoảng 200 
lần mức cần thiết để kích thích quá trình chín, một tia lửa điện có thể đốt cháy ethylene 
và gây ra vụ nổ chết người. 

Tính khối lượng ethylene cần thiết sử dụng để phòng ủ chín có thể tích 50 m đạt 
nồng độ 140 ppm ở 25 °€ và 1 bar. 


10. Cao su buna-N (còn được gọi là NBR - Ñitrile Butadiene Rubber) là một vật liệu pol- 
ymer được chế tạo để chống cầu. Cao su buna-N thể hiện khả năng chống chịu tuyệt vời 
đối với dầu, nhiên liệu, nước, alcohol và các chất lông thuỷ lực có nguồn gốc từ dầu mỏ. 
Cao su buna-N có các đặc tính quý khác như khả năng chống mài mòn và độ bền cao. Khi 
có nhiều nhóm nitrile trong polymer, khả năng chống cẩu của cao su buna-N sẽ tăng cao 
nhưng tính linh hoạt càng thấp. Không giống như cao su tự nhiên và các vật liệu khác, cao 
su nitrile còn có khả năng chống lão hoá nhiệt tết hơn. Tính năng này là mệt lợi thế quan 
trọng vì nó cho phép nitrile không bị cứng nhanh như cao su tự nhiên. 

Từ calcium carbide và các chất vô cơ cần thiết có đủ, viết phương trình hoá học của 
các phản ứng điều chế cao su buna-N. 


11. a) So sánh khả năng nitro hoá của benzene và toluene. Giải thích. 


b) Người ta nhận thấy khả năng nitro hoá của anisole (hay methoxybenzene, CH,OC,H,) 
nhanh hơn benzene khoảng 10 000 lần. So sánh khả năng nitro hoá của anisole và toluene. 
Giải thích. 
12%. Khi cho m-xylene tác dụng với dung dịch HNO, đặc (H,SO, đặc làm xúc tác), 
đun nóng nhẹ, thu được sản phẩm chính là sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau đây. 
Giải thích. 


RO, 
(A) 
CH, 
cH, ŒH, 
HNO /H,SO, đặc, t° 
-HÐ k (®) 
CH, o/ CH, 
CH, 
(@ 
H, 
NO 


13*, Phổ khối không chỉ để xác định phân tử khối của một chất, mà còn có thể giúp 
phân biệt các chất có phân tử khối tương đương. Em hãy cho biết phổ khổi nào dưới đây 


là của carbon dioxide (CO,) và phổ khối nào là của (C,H,). Giải thích. 
100- Ñ 


c 


Cường độ tương đổi (%) 
è 


10 20 30 40 S0 


z 


Cường đô tương đổi (%) 


10 20 30 40 50 
tr 


14*. Dự đoán khả năng tạo các sản phẩm của phản ứng nitro hoá p-nitrotoluene. Cho 
biết sản phẩm nào là sản phẩm chính. Giải thích. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


15*. Quan sát sơ đồ biểu diễn phản ứng nitro hoá methylbenzene và ethy|benzene 


dưới đây. 
H, 
NO, 
Ở (59%) 


ŒH, eH, 
HNO,/H,SO, đặc, †° 
> 
-HO (379%) 
ÑO, 
CH, 
Ôi. (4%) 
NO, 
ẹ ¿H s 
NO, 
(45%) 
CH 
;H; ñ 
HNO//H,SO, đặc, t° 
kẻ (49%) 
-H,O 
ÑO, 
CH ` 
(6%) 
NO, 


Cho biết vì sao trong phản ứng nitro hoá toluene, sản phẩm thế vào vị trí ortho nhiều 
hơn so với sản phẩm thế vào vị trí para, nhưng trong phản ứng nitro hoá ethy|benzene, 
sản phẩm thế vào vị trí ortho lại ít hơn so với sản phẩm thế vào vị trí para? 


Hướng dẫn giải: 

1. Cách đánh (A): mạch chính có 6 nguyên tử carbon và 3 nhánh. 

Cách đánh (B): mạch chính có 6 nguyên tử carbon và 4 nhánh. 

Vậy cách đánh (B) đúng. Tên alkane đã cho là 4-ethyl-2,3,5-trimethylhexane. 

2. a) Căn cứ vào biểu đổ trên, có 4 alkane ở thể khí trong điều kiện thường là CH., 
C;H„C,H, và CẠH.„ 


21g ~3 


b) Nhiệt độ sôi của neopentane chỉ là 9,5 °C, thấp hơn đáng kế so với nhiệt độ của 
isopentane (27,7 °C) và pentane (36 °C). Do đó, neopentan là một chất khí ở nhiệt độ 
phòng và áp suất khí quyển, trong khi hai đổng phân còn lại là chất lỏng. 


Neopentane có công thức cấu tạo là 


CH, 
nG 
CH, 

nền có cấu trúc đối xứng cao, phân tử xem như có dạng hình cầu làm diện tích tiếp xúc 
giữa các phân tử neopentane kém, dẫn đến tương tác van der Waals giữa các phân tử 
neopetane rất yếu. Vì thế, tuy có 5 nguyên tử carbon trong phân tử nhưng neopentane là 
một alkane ở thể khí trong điều kiện thường. 

3. Phổ MS của (H) cho thấy (H) có phân tử khối là 30. 

Gọi C.H_ là công thức hydrocarbon (H) cần tìm, ta có 12x + y = 30. 


Xét bảng sau: 


Nhưng công thức CH,, không phù hợp hoá trị của carbon. Do đó, công thức phân tử của 
(H)làC,H,. 

4. Trong phổ IR của propene phải có peak khoảng 1 650 cm"' đặc trưng cho liên 
kết đôi C=C, vì thế có thể clễ dàng nhận ra propene. Ngoài ra, propene có nhóm vinyl 
(CH,=CH-) nên cũng phải có peak đặc trưng khoảng 3 080 cm-'. Vì propyne không có các 
peak này nên có thể dễ dàng phân biệt chúng. 

Cũng có thể dựa vào đặc trưng phổ hồng ngoại của các alk-1-yne là có peak khoảng 
3 300 cm'', alkene không có peak này nên dễ dàng phân biệt được propyne và propene. 


== TTATe 
\ P. 
_ sg l | \ | 
#a =M propyne | | 
H E | 
Šz $4 
E š | 
8 8 
” si 
ES Tô 


Số sông (em ') 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


5. a) Chỉ số octane càng cao, độ chịu nén trước khi phát nổ của xăng càng lớn nên 
chất lượng xăng càng tốt. Ví dụ xăng có chỉ số octane 92 dễ bị cháy khi nén so với xăng 
có chỉ số octane 95 nên xăng có chỉ số octane 95 giá trị hơn xăng có chỉ số octane 92. Tuy 
nhiên phải tuỳ vào tỉ số nén của động cơ để chọn xăng phù hợp. Động cơ có tỉ số nén 
thấp thì không cần dùng xăng có chỉ số octane cao. 

b) Vì mẫu xăng trên chứa 80% thể tích là 2,2,4-trimethylpentane nên chỉ số octane 
của mẫu xăng là 80. 

6. RON là viết tắt của Research Octane Number, tức chỉ số octane nghiên cứu. Như 
vậy xăng RON 92 và xăng RON 95 có chỉ số octane lần lượt là 92 và 95. Do đó xăng RON 95 
có chỉ số octane cao hơn xăng RON 92. 

7. Xăng E5 là xăng có chứa 5% ethanol và 95% xăng RON 92 theo thể tích. 

Ethanol có chỉ số octane cao hơn khá nhiều so với xăng thông thường, đạt ngưỡng 
khoảng 109. Do xăng E5 chứa 5% ethanol và 95% xăng RON 92 (theo thể tích) nên sẽ có 
chỉ số octane khoảng 92,85. 

Cách tính chỉ số octane của xăng E5: 

Trong 100 lít xăng E5 có 95 lít xăng RON 92 và 5 lít ethanol. 


Có thể xem trong 95 lít xăng RON 92 có T 


=87,4 (lít) xăng có chỉ số octane là 


100, còn lại là (95 - 87,4) = 7,6 (lít) xăng có chỉ số octane là 0. 
87,4X 100 + 5 x109+7,6x0 


Vậy chỉ số octane của xăng E5 là ng =92,85. 
8. a) Công thức cấu tạo của ethylene oxide: Â 

hiến 
b) Phương trình phản ứng điều chế ethylene oxide: 

S 
200 - 300 °C, 10 - 30 bai 
cH=œ, + Ìo, ˆ hy rN 
Ag H,——KH, 


c) Giới hạn dư lượng tối đa được định nghĩa là nồng độ tối đa của thuốc bảo vệ thực 
vật có khả năng xuất hiện trong thực phẩm do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và các khuyến nghị về nhãn sản phẩm”. 


Nồng độ 7 ppm có nghĩa có 7 gam ethylene oxide trong 1 000 000 gam thực phẩm 
hay 7 x 10 gam ethylene oxide trong 1 000 gam thực phẩm, tức 7 mg ethylene oxide 
trong 1 kg thực phẩm. 


` Một số quốc gia quy định nhãn sân phẩm của một số các loại thực phẩm phải ghi rõ Tiêu chuẩn về giới hạn dư lượng thuộc: 
bảo vệ thực vật trong thực phẩm. 


9. Thế tích ethylene có trong phòng ủ thể tích 50 m, tức 50 000 lít là: 


= 50000140 =7 
1000 000 
Khối lượng ethylene cần thiết là: 
7x28 
m= =79 
24,79 9) 


10. Phương trình hoá học của các phản ứng điều chế cao su buna-N: 


CuGl, NHẠC 


2CH=CH— “re —>CH=C-CH=CH, 
CH=C-CH=CH, + H, —”*5—›CH =CH-CH=CH, 


CH=CH+ HCN—””—»CH,=CH-CN 


nCHE=CH—CH=CH, + nñCH=CH,—““”P› -{củ>ch=c~cr-cH}- 
N Ni" 
buta-1,3-diene acrylonitrile cao su buna-N 


T1. a) Do ảnh hưởng đẩy electron của nhóm =CH.„ vòng benzene trong toluene được 
hoạt hoá tốt hơn, làm khả năng nitro hoá của toluene nhanh hơn benzene khoảng 25 lần. 


b) Do nguyên tử oxygen trong anisole còn dư đôi electron có thể tham gia liên hợp 
vào vòng benzene, vòng benzene trong methoxybenzene được hoạt hoá tốt hơn nhiều 
so với toluene làm khả năng nitro hoá của anisole nhanh hơn toluene khoảng 400 lần. 


ỌCH, 
NO, 
== 
ỌCH, 


HNO,/H,SO, (đặc), tP Ø-nitroanisole (32%) 
ỌCH, 
ÑO, 


p-nitroaniso le (68%) 


~HO 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


12*. Khi vòng benzene có gắn nhóm thế alkyl, phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở 
vòng benzene xảy ra dễ dàng hơn so với benzene và ưu tiên thế vào vị trí ortho hoặc para 
so với nhóm alkyl. Do đó sản phẩm chính không thể là (B) vì ở sản phẩm này, nhóm nitro 
đã thế vào vị trí meta của mỗi nhóm methyl. 

Sản phẩm chính cũng không thể là (A) vì ở sản phẩm này, tuy nhóm nitro đã thế vào 
vị trí ortho của mỗi nhóm methyl, nhưng bị cản trở không gian, làm phản ứng thế ở vị trí 
này trở nên khó khăn. 

Sản phẩm chính phải là (C) vì ở sản phẩm này, nhóm nitro đã thế vào vị trí ortho của 
nhóm methyl này và para của nhóm methyl kia. 


Nhóm nitro tuy thế vào vị trí ortho 
CH, của mỗi nhóm methyl nhưng bị cản trở không gian 


~ Nhóm nitro thế vào vị trí ortho của nhóm 
CH ⁄ methyl này và pa7a của nhóm methyl kia 


NO 


2 


13%, Tuy có cùng M=44, nhưng do carben dioxide là phân tử chỉ có 3 nguyên tử nên 
phổ khối của nó đơn giản hơn nhiều so với propane là phân tử gồm 11 nguyên tử. 
Phổ khối của CO, thể hiện 3 peak do có sự hình thành 3 mảnh ion [CO,]', [CO]' và [O]* 
như sau: 
1001 T 


80- 


603 


40+ 


Cường độ tương đối (%) 


20+ 
16 28 


Phổ khối của propane thể hiện nhiều peak hơn do có sự hình thành một số mảnh ion 
là [C.H,T, [C,H,T', [C,H,] [CH.]!, [C,H,]*, .. như sau: 


z 


Cường độ tương đối (%) 
£ 
| 
ï 
xo ® 


10 20 30 40 50. 
mz 


Như vậy có thể phân biệt CO, và C.H, dựa vào phổ khối của chúng. 
14*, Khi vòng benzene có gắn nhóm thế nitro, phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở 


vòng benzene xảy ra khó khăn hơn so với benzene và ưu tiên thế vào vị trí meta so với 
nhóm nitro. Do đó ta có sơ đồ biểu diễn phản ứng: 


Nhóm nitro thế vào vị trí ortho 


CH, cải của nhóm methyl và me†a 
NO, của nhóm nitro còn lại 
F—— 
€H, (99%) 
ÑO, 


HNO//H,5O, (đáo), t9 


-HO 


ŒH, 
NO : 
3 —. 9) Nhómnitro thế vào vị trí meta 
NO.” của nhóm methyl và ortho 
, của nhóm nitro còn lại 
ÑO, 


15%, Trong phản ứng nitro hoá toluene và ethylbenzene, chú ý rằng có 2 vị trí để tạo 
sản phẩm oørtho, nhưng chỉ có 1 vị trí để tạo sản phẩm paza, do đó về mặt thống kê, sản 
phẩm thế ortho phải thu được nhiều hơn so với sản phẩm thế para. Điều này đúng trong 


trường hợp toluene. X 
ortho ortho 
~ ỘC 


para 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Khi kích thước nhóm thế alkyl trong vòng benzene tăng lên, sự tấn công vào vị trí 
ortho trỡ nên ít thuận lợi hơn do sự cản trở không gian. Ví dụ: 


cHœŒ—Œ, 
NO, 
0%) 
CH.CHCH, Chị binh 
HNO/H,5O, (đã, t° 
> 
_m (62%) 
NO, 
cH.Œ—ŒH, 
(8%) 
NO 


2 


Do đó trong phản ứng nitro hoá toluene, sản phẩm thế vào vị trí ortho nhiều hơn 
so với sản phẩm thế vào vị trí para, nhưng trong phản ứng nitro hoá ethylbenzene, sản 
phẩm thế vào vị trí ortho lại ít hơn so với sản phẩm thế vào vị trí para. 


cH, 
NO, 
(45%) 
n CH, 
HNO,/H,SO, (đổo, t° 
¬ > (49%) 
NO, 
CH, 
(6%) 
NO, 


Ngoài ra, kích thước tác nhân càng lớn thì khả năng càng khó thu được sản phẩm thế 
ortho. Ví dụ: 


CH 


CI,/AII, 


—HCI 


Bi, /FeBr,, 


=HBr 


cH 


Œl 
F——* 
cH, 
—— 
Œ 
CH, 
Br 
F——* 
cCH 


Br 


(55%) 


(45%) 


(40%) 


(60%) 


CHIƯƠNG 5 
DẪN XUẤT HALOGEN - ALCOHOL - 


PHENOL (10 tiết) 


BÀI 15. DẪN XUẤT HALOGEN 
# # (3 tiết) cE 
@@=—— 


Ñy 
1. Năng lực chung 


~ Tự chủ và tự học: Chù động, tích cực tìm hiểu về khái niệm, các tính chất và ứng dụng 
của dẫn xuất halogen trong đời sống, sản xuất. 


- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về danh pháp, tính 
chất vật lí, hoá học của dẫn xuất halogen; Hoạt động nhóm và cặp đồi hiệu quả theo 
đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình 
bày báo cáo; Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

¬ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thào luận với các thành viên trong nhóm, liên hệ với 
tình huống thực tế nhằm giải quyết các vẫn đề trong bài học và cuộc sống. 

2. Năng lực hoá học 

~ Nhận thức hoá học: Nêu được khái niệm dẫn xuất halogen; Viết được công thức cấu 
tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế (C1 - C5) và danh pháp thường của một vài 
dẫn xuất halogen thường gặp; Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của một số dẫn xuất 
halogen; Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của dẫn xuất halogen: Phản ứng thế 
nguyên tử halogen (với OH-); Phản ứng tách hydrogen halide theo quy tắc Zaitsev. 

~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được (hoặc quan sát video) 
thí nghiệm thuỷ phân ethyl bromide (hoặc ethyl chloride); Mô tả được các hiện tượng thí 
nghiệm, giải thích được tính chất hoá học của dẫn xuất halogen. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức trong bài học để 
trình bày về ứng dụng của các dẫn xuất halogen; Tác hại của việc sử dụng các hợp chất 
chlorofluorocarbon (CFC) trong công nghệ làm lạnh. Đưa ra được cách ứng xử thích hợp 
đối với việc lạm dụng các dẫn xuất halogen trong đời sống và sản xuất (thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng thực vật, ...). 


BE: 


3. Phẩm chất 
- Cần thận, trung thực, trách nhiệm và thao tác an toàn trong quá trình làm thực nghiệm. 
~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 


Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
~ Dạy học theo nhóm, cặp đôi. 
~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, tiến hành thí nghiệm để nghiên cứu. 
¬ Phương pháp đàm thoại, phương pháp dạy học hợp tác và khám phá. 
~ Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


GV đặt vấn đề theo gợi ý SGK hoặc sử dụng thông tin bên dưới kèm theo video trình 
chiếu về chất độc dioxin. 
TẠI SAO CHẤT ĐỘC DA CAM/ DIOXIN LẠI NGUY HIỂM? 


Dioxin (chất độc da cam, tác nhân da cam) là chất hữu cơ tồn lưu độc hại kéo dài 
nhiều thập kĩ, không tan trong nước và quá trình phân huỷ không dễ dàng. Khi dioxin rải 
xuống, được nước đưa về ao hồ, chất này được hấp thụ vào các loài cá, thân mềm và một 
số loại gia súc, gia cấm, ... dễ dàng xâm nhập vào chuỗi thực phẩm của con người. 

Dioxin ồn định về mặt hoá học và được giữ trong tế bào mỡ của người, làm thay đồi 
sự cân bằng hoá chất, tế bào tổng hợp trong quá trình sinh sản và hoạt động chức năng 
của cơ thể con người. 

Tác động bất lợi của nó có thể được cải thiện bằng cách phẫu thuật, sử dụng thuốc 
hoặc bằng vật lí trị liệu, phục hổi chức năng trong hầu hết các trường hợp nếu phát hiện 
sớm, nhưng một số trường hợp thì không thể khắc phục được. 

Tác động về gene có thể không biếu hiện trong thế hệ thứ hai và lại tái hiện trong thế 
hệ thứ ba hoặc các thế hệ sau. 

Dioxin là loại hợp chất gì? Tính chất của loại hợp chất đó như thế nào? Các hợp chất 
tương tự khác có độc hại như dioxin không? 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


J HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. KHÁI NIỆM 


€ Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm dẫn xuất halogen 


Nhiệm vụ: Từ việc nghiên cứu nội dung trong Bảng 15.1, HS trình bày được khái niệm 
dẫn xuất halogen của hydrocarbon. 

Tổ chức dạy học: HS hoạt động theo cặp, GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ: thảo 
luận và trả lời cầu hỏi 1, rút ra kết luận về khái niệm dẫn xuất halogen, hoàn thành câu 
hỏi luyện tập. 

1. Em hãy cho biết thành phần các nguyên tố có trong cẫn xuất halogen của hydrocarbon. 


Dẫn xuất halogen của hydrocarbon gồm có nguyên tố carbon, hydrogen và 
nguyên tố halogen. Một dẫn xuất halogen có thể chứa nhiều nguyên tử halogen 
giống nhau hoặc khác nhau. 

Ngoài câu hỏi thảo luận 1, GV hướng dẫn HS cách phân loại một số dẫn xuất halogen 
như sau: 


— Halogen khác nhau tạo ra những dẫn xuất khác nhau: cẫn xuất fluorine, dẫn xuất 
chlorine, dẫn xuất bromine và dẫn xuất iodine của hydrocarbon. 


— Số lượng khác nhau thuộc cùng một halogen tạo ra dẫn xuất monohalogeno, dihalogeno, 
trihalogeno, ...; có thể có từ 2 halogen khác nhau trong một phân tử dẫn xuất halogen. 
— Dựa vào đặc điểm cấu tạo gốc hydrocarlbon, có các loại dẫn xuất halogen của gốc 
hydrocarbon no, hydrocarbon không no và hydrocarbon thơm. 
GV cung cấp thêm thông tin: Dẫn xuất halogen là hợp chất hữu cơ có nhóm thế 
halogen ngoài gốc hydrocarbon. 


Qua hoạt động 1, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như gợi ý trong SGK. 


& 5 
4£ LUYỆN TẬP ) 


Cho các chất sau: CH,Br, Cl,O„ F,C=CF,, CH,CI,, HCl, COCI, (phosgene). Chất nào là 


Là XL‹ 
dẫn xuất halogen của hydrocarbon? 
Dựa vào khái niệm dẫn xuất halogen của hydrocarbon là hợp chất khi nguyên 
tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon được thay thế bằng nguyên tử halogen. 
Vậy chất thuộc dẫn xuất halogen của hydrocarbon là: CH.Br, F,C=CF.,„ CH,CỊ.. 


Qua luyện tập này, GV lưu ý HS dẫn xuất halogen của hydrocarbon không nhất 
thiết phải có nguyên tử hydrogen. 


2. ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 


€) Hoạt động 2: Tìm hiểu về công thức cấu tạo và cách gọi tên các dẫn xuất hapgeni 


Nhiệm vụ: Tìm hiểu về cách đánh số thứtự mạch carbon, cách viết công thức cấu tạo 
một số dẫn xuất halogen có từ 3 - 5 nguyên tử carbon, gọi tên theo danh pháp khác nhau 
đối với dẫn xuất halogen đơn giản. HS viết được công thức cấu tạo và gọi tên theo danh 
pháp thay thế, tên thông thường một số dẫn xuất halogen thường gặp. 


Tổ chức dạy học: GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, tìm hiểu thông tin từ các 
ví dụ, trả lời câu hôi 2 và hoàn thành luyện tập. 
2. Quan sát Ví dụ 1 và Ví dụ 2, cho biết cách đánh số thứ tự mạch carbon trong dẫn 
xuất halogen. Dẫn xuất halogen có các loại đồng phân cấu tạo nào. 
+ Cách đánh số thứ tự mạch carbon như sau: 
~ Chọn mạch carbon dài nhất có chứa nguyên tử halogen làm mạch carbon chính. 
~ Khi dẫn xuất có mạch carb©n no, đánh số thứ tự sao cho số chỉ vị trí nguyên 
tử halogen là nhỏ nhất. 
~ Khi dẫn xuất có chứa liên kết , ưu tiên số chỉ liên kết là nhỏ nhất. 
+ Dẫn xuất halogen có các đdổng phân vị trí nhóm thế halogen, đồng phân 
mạch carbon. Đối với dẫn xuất-halogen không no; có thêm đồng phân vị trí liên 
kết đôi, liên kết ba. 
GV hướng dẫn HS gọi tên dẫn xuất halogen theo danh pháp gốc — chức vì danh pháp 
này được sử dụng phổ biến. 
Sau khi tìm hiểu, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như gợi ý SGK. 


*_NG/E 
ả£ LUYỆN TẬP ) 


Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các đồng phân dẫn xuất halogen có 
công thức phân tử C.H.CI. 


Sub tel5EO Z5 “% CH, 
€Cl €l 
1-chloropropane 2-chloropropane 


Ngoài ra, GV yêu cầu HS trả lời vận dụng như gợi ý sau: 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


ffÌvanpune) 


Tại sao số đồng phân cấu tạo của C,H,Cl khác với C,H.Br, mặc dù có cùng số nguyên 
tử carbon trong phân tử. Giải thích. 


Phân tửC,H,Cl có mạch carbon đối xứng, nguyên tử chlorine liên kết với nguyên 
tử carbon ởhai vị trí carbon số 1 và carbon số 3 là tương đương nên C.H,C| có 2 đồng 
phân cấu tạo. Trong phân tử C.H.Br, vì có liên kết đôi C=C, mạch carbon không đối 
xứng, nên nguyên tử bromine liên kết với nguyên tử carbon ở 3 vị trí carbon số 1, 
carbon số 2 và carbon số 3, hình thành 3 đồng phân cấu tạo khác nhau. 


J8 Ilj 2U 3 
c-é¿ =c C-‡ =c 
Ỉ Ũ 
Mạch carbon đối xứng Mạch carbon không đối xứng 


3. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


` Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất vật lí dẫn xuất halogen 


Nhiệm vụ: Từ thông tin trong Bảng 15.2, HS nêu được đặc điểm vật lí của một số dẫn 
xuất halogen. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành các nhóm, thực hiện các nhiệm vụ: thảo luận câu 
hôi 3, phần luyện tập và trình bày kết quả theo yêu cầu của GV. 


3. Dựa vào Bảng 15.2, cho biết xu hướng biến đối nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen 
theo chiều tăng mạch carbon (cùng loại halogen) và theo chiều tăng nguyên tử khối của 
halogen từF, C|, Br, | (cùng gốc alkyl). 


— Cùng loại dẫn xuất halogen, nhiệt độ sôi tăng khi mạch carbon tăng: 
R-X < R-CH,~X < R-[CH.],~X.... 


~ Các dẫn xuất halogen cùng gốc alkyl có nhiệt độ sôi tăng từ dẫn xuất fluorine 
đến iodine: 


R-F <R-Cl < R-Br < R-I 


GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


J.:.:: 


đi = 
4£ LUYỆN TẬP ) 


Cho các chất ethanol (C,H.OH) và dichloromethane (CH,CI,) vào 2 ống nghiệm chứa 
dung dịch CuSO, loãng, lắc hỗn hợp và để yên như hình dưới. Cho biết ống nghiệm nào 
chứa dichloromethane. 


Dichloromethane không tan vào nước tạo sự 
phân lớp với nước (màu xanh của dung dịch CuSO, 
loãng để tạo sự tương phản giữa 2 lớp chất lỏng 
không hoà tan), nên ống nghiệm (2) có chứa dẫn 
xuất dichloromethane. Dựa vào sự tương phản màu 
sắc, dichloromethane là lớp chất lỏng bên dưới so với 
dung dị ng. 


4. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH 


Hoạt động 4: Tìm hiểu thí nghiệm thuỷ phân bromoethane 


Nhiệm vụ: Từ nội dung mô tả thí nghiệm, HS trình bày và giải thích được phản ứng 
thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH. 


Tổ chức dạy học: HS thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi 4, 5, 6 trong SGK. 


4. Trong thí nghiệm thuỷ phân bromoethane, giải thích tại sao cần phải rửa ion Br-. 


Cách nhận biết phản ứng thuỷ phân bromoethane thông qua sự nhận biết ion 
Br- được tách ra khôi dẫn xuất, vì vậy cần rửa sạch ion Br- trước khi thí nghiệm để 
tránh lẫn với ion Br- sau phản ứng, dẫn đến nhận định sai kết quả (quá trình điều 
chế bromoethane thường kèm theo ion Br-). 


5. Hãy cho biết mục đích của việc acid hoá dung dịch sau thuỷ phân bằng dung dịch 
HNO,. Có thể thay dung dịch HNO, bằng dung dịch H,SO, hoặc dung dịch HCl được không? 


— Phân ứng thuỷ phân bromoethane thường xảy ra chậm, không hoàn toàn 
nên có thể còn lượng dư NaOH. Acid hoá dung dịch sau thuỷ phân nhằm loại bẻ 
lượng NaOH dư này. Cần kiểm tra tính acid của dung dịch bằng quỳ tím. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


— Không nên thay dung dịch HNO, bằng dung dịch H,SO, hoặc dung dịch HCl 
vì khi nhận biết bằng dung dịch AgNO.„ sẽ tạo thành kết tủa trắng AgCl, Ag,5O, 
(dẫn đến không quan sát được kết tủa AgBr vàng nhạt) theo phương trình: 


HCI + AgNO, -> AgCl + HNO, 
H,SO, + 2AgNO, —> Ag,SO,Ì + 2HNO, 
6. Giải thích kết quả của thí nghiệm ở Bước 4. 
Khi cho dung dịch AgNO, vào hỗn hợp sau phản ứng sẽ xuất hiện kết tủa vàng 


nhạt, chứng tô nguyên tử bromine trong dẫn xuất bromoethane được tách ra dưới 
dạng ion Br, sau đó phản ứng với ion Ag' theo phương trình hoá học của phản ứng: 


NaBr + AgNO, ~> AgBr} + NaNO, 


¬ 


Trước phản ứng Sau phản ứng 


A Thí nghiệm thuỷ phân bromoethane 
(Phản ứng thuỷ phân thường xảy ra chậm, không hoàn toàn nên sản phẩm vẫn có sự tách lớp) 
GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét, ghỉ nhận nội dung trọng tâm như SGK. 
2. Phản ứng tách hydrogen halide 


F 
Hoạt động 5: Tìm hiểu phân ứng tách hydrogen halide 


Nhiệm vụ: Từ ví dụ đun sôi hỗn hợp gồm chloroethane hoặc 2-bromobutane với KOH 
trong ethanol, HS trình bày được phản ứng tách hydrogen halide từ dẫn xuất halogen. 


Tổ chức dạy học: HS thảo luận để trả lời câu hôi 7, thực hiện luyện tập để củng cố 
kiến thức về tính chất hoá học của dẫn xuất halogen. 
7. Trong phản ứng tách hydrogen halide, cho biết nguyên tử hydrogen ở nguyên tử 
carbon nào được tách cùng với nguyên tử halogen ra khôi dẫn xuất. 
~ Phân tử hydrogen halide (HX) được tách ra gồm nguyên tử halogen (X) và 
nguyên tử hydrogen của nguyên tử carbon bên cạnh (gọi là C_) nhóm C-X. Ví dụ: 


H H 
4 31 2 qÌ 
CH.-CH=CHCH, 
 ẠÐ... 
Br 


~ Nguyên tử bromine được tách cùng với nguyên tử hydrogen (H,) ở carbon 
số 1 và carbon số 3. 


GV bổ sung thông tin: Phản ứng tách hydrogen halide là phản ứng cạnh tranh với 
phản ứng thế, sản phẩm phụ thuộc vào điều kiện tiến hành thí nghiệm. 


sĐ.« 
ả£ LUYỆN TẬP. ) 


Hoàn thành các phương trình hoá học: 
a) CH,Cl + KOH -> 

b) CH,CH,Br + NaOH ~› 
c)CH,=CHCH,Cl + NaOH —› 


étha0ol, t9 


d)CH,CH,Br + KOH——”“*=—y 


+KOH, ethanol t° 


e) CH —CH—CH=CH, 
CH. Œ 
a) CH.Cl + KOH —> CH,OH + KCI 
b) CH,CH,Br + NaOH —› CH.CH OH + NaBr 
c) CH,=CHCH,CÍ + NaOH —› CH,=CHCH,OH + NaCl 


ethanol t° 


d) CH,CH,Br + KOH——” P#—>CH,=CH + KBr + H,O 
CH-C=CH-CH, 


e) H H 
CH-d—cH-Ên, +KOH, ethianol,t° CH, 
CH. ù se (sản phẩm chính) 


cUíc ghe =CH, 
CH, 
(sản phẩm phụ) 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


5, ỨNG DỤNG 


Hoạt động 6: Tìm hiểu ứng dụng và cách sử dụng dẫn xuất halogen 


Nhiệm vụ: Từ các thông tin về ứng dụng của dẫn xuất halogen, HS biết được vai trò 
của dẫn xuất halogen trong đời sống, sản xuất. Ngoài ra, biết được tác hại của việc sử 
dụng các hợp chất chlorofluorocarbon (CFC) trong công nghệ làm lạnh và hợp chất được 
sử dụng thay thế. Đưa ra cách ứng xử thích hợp đối với việc lạm dụng thuốc trừ sâu, thuốc 
diệt cỏ, chất kích thích tăng trưởng thực vật, ... điều chế từ dẫn xuất halogen. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin trong SGK, sử dụng mạng internet, 
thảo luận và trả lời câu hôi 8. 

8. Hiện nay, vì yếu tố lợi nhuận mà vấn đề lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích 
thích tăng trưởng gây tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Hãy đưa ra 
hướng giải quyết về tình trạng trên. 


+ Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng cần nắm 
được nguyên tắc 4 đúng cơ bản: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm 
và đúng phương pháp. Tuy nhiên, khi áp dụng thực tế trên cây trồng lại khác, đôi 
khi làm cho nông dân cũng băn khoăn không biết có đang lạm dụng thuốc hay 
không. Vì vậy, vấn để lạm dụng thuốc bảo vệ trên cây trồng có thể do yếu tổ khách 
quan và chủ quan. 

~ Về yếu tố kháchquan: Đối với nhà sản xuất, cần cung eấp thông tin hướng 
dẫn sử dụng thuốc cụ thể,£Ï mỉ tới từ ng ử dợn giản và clễ liiểu. Nông dân cần tìm 
hiểu tình trạng cây trồng để sử dụng loại thuốc, liều lượng phù hợp, ... 

~ Về yếu tố chủ quan: Trên nguyên tắc, đối với người tiêu dùng, sử dụng các 
sản phẩm nông sản ít thuốc bảo vệ thực vật sẽ tốt hơn. Ở quy mô nhỏ, nông dân ý 
thức được tác hại của thuốc bảo vệ đối với sức khoẻ người tiêu dùng, phun thuốc 
theo đúng hướng dẫn và quan trọng nhất là khoảng cách thời gian phun thuốc 
đến khi thu hoạch phải đảm bảo an toàn. Ở quy mô lớn, nông dân chủ động thay 
đổi phương thức canh tác truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp hữu cơ. 

+ Ngoài ra, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng gây 
ô nhiễm nguồn nước và môi trường đất về lâu dài. 


GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


NEEE:- 


GV có thể nêu câu hỏi vận dụng bổ sung sau: 

DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) là chất có độc tính cao, được sử dụng để tiêu 
diệt côn trùng truyền bệnh như sốt rét, sốt phát ban, ... Thuốc bảo vệ, thuốc tăng trưởng 
thực vật giúp tăng sản lượng trồng trọt. Nhiều dẫn xuất halogen được phân lập từ các loài 
sinh vật biển như rong biển, san hô, tảo đỏ, ... ví dụ hợp chất plocoralide B trong tảo đô 
(chi Laurencia) có tác dụng tiêu diệt các tế bào ung thư thực quản ở người?. 

Mỗi dẫn xuất halogen được tạo ra (bằng tổng hợp hoặc phân lập từ thiên nhiên) sẽ 
mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng để lại tác động đến môi trường và con người. Hãy nêu 
nhận định của em về các ưu điểm và nhược điểm của việc tổng hợp hoặc phân lập các 
dẫn xuất halogen. 

IS) 


N € 


Br Br 
Plocoralide B 

Một số gợi ý để thảo luận: 

Việc tổng hợp hoặc phàn lập các dẫn xuất halogen có thể mang lại nhiều lợi 
ích, nhưng cũng có những tác động đáng lo ngại đến môi trường và con người. 
Dưới đây là một số nhận định về ưu điểm và nhược điểm của việc này: 

+ Ưu điểm: 

Nhiều dẫn xuất halogen được phân lập từ thiên nhiên có tính chất hữu ích 
trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và công nghiệp. Chúng có thể được sử dụng để 
sản xuất dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất trong công nghiệp. 

Các dẫn xuất halogen có khả năng chống lại một số loại vi khuẩn, nãm, côn trùng 
gây hại, giúp bảo vệ nông sản và giảm thiểu tồn thất trong sản xuất nông nghiệp. 

Việc tổng hợp các dẫn xuất halogen có thể giúp tạo ra những hợp chất mới với 
tính chất đặc biệt và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. 

+ Nhược điểm: 

Việc sử dụng các dẫn xuất halogen có thể gây hại đến sức khoẻ con người và 
động vật khi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua thực phẩm. Nhiều dẫn 
xuất halogen được xem là chất gây ung thư và có tác động đến hệ thần kinh và hệ 
miễn dịch. 


f Nguồn: lanice G.S„ Organic ChemkEtry, (5° edition, 2017), Mc Graw HilI. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Các dẫn xuất halogen có thể làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến 
thực vật và động vật sống trong môi trường. 

Việc phân lập các dẫn xuất halogen từ các loài sinh vật biển có thể gây ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học của môi trường biển. 

Vì vậy, để tận dụng ưu điểm của các dẫn xuất halogen mà vẫn hạn chế việc 
gây hại đến môi trường và sức khoẻ con người, chúng ta cần nghiên cứu, áp dụng 
các phương pháp sản xuất, sử dụng và xử lí chúng cẩn thận để bảo vệ môi trường 
một cách tốt nhất. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1. Tên các dẫn xuất halogen 
CH.CH,CH~cl CH,=CH—I CI—CH,CH,CH;—Cl 


(1) 1-chloropropane () iodoethene (3) 1,3-dichloropropane 


CH,—cH—CH,~cl 
| Br 
CH, 


(4) 1-chloro-2-methylpropane (5) bromobenzene 


2. a) Phản ứng (1) là phản ứng tách hydrogen halide từ dẫn xuất halogen, phản ứng 
(2) là phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm hyclroxy (—OH). 


Phương trình hoá học của phản ứng: 
CH,CH,CH,Cl + KOH —#®#“—› GCH;CH=CH, + KC| + H,O 
CH,CH,CH,Cl + NaOH -> CH.CH,CH,OH + NaCI 
b) Khi thay 1-chloropropane bằng 2-bromobutane, phương trình hoá học của phản 
ứng như sau: 
CH-CH=CH~CH, 
(1) cHTcH- mm —... (sản phẩm chính) 
Br CH-CH-CH=CH, 
(sản phẩm phụ) 


(2) KH, SH, TH: +NaOH———> CH.—CH— Thợ, + NaBr 
Br ÓH 
3. Các nhà hoá học đã tìm ra dẫn xuất thay thế CFC mà không chứa chlorine như HFC: 
F 
F~Ê—CH7F 
L 


1,1,1,2-tetrafluoroethane 


F F 
F~L—ch,—È—cH, 


LÔ ‡ 


1,1,1,3,3-pentafluorobutane 


Ngoài ra, còn có các hợp chất HFE: CF,OCH, (trifluoromethyl methy| ether), CHF,OCHF, 
(di(difluoromethyl ether)), ... đang được sử dụng làm chất thay thế, thế hệ thứ 3 sau CFC và 
HFC, vì sự phân huỷ các hợp chất này nhanh chóng hơn sau khi phát tán vào không khí và 
ảnh hưởng rất ít đến tầng ozone hay sự ấm lên toàn cầu thấp. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


| BÀI 16. ALCOHOL (3 tiết) 


Ñs 


1. Năng lực chung 


— Tự chủ và tự học: Chù động, tích cực tìm hiểu về cấu trúc có nhóm hydroxy, cách gọi 
tên alcohol, những đặc điểm vật lí, tính chất hoá học, sự phổ biến của alcohol trong nhiều 
lĩnh vực và cách điều chế. 


Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về cấu trúc, danh pháp, 
tính chất của alcohol, các ứng dụng trong thực tiễn; Hoạt động nhóm và cặp đôi một cách 
hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham 
gia và trình bày báo cáo; Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của 
bản thân. 


~ Giải quyết vấn để và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm, liên hệ thực 
tiễn nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học và cuộc sống. 


2. Năng lực hoá học 


- Nhận thức hoá học: Nêu được khái niệm alcohol, công thức tổng quát của alcohol 
no, đơn chức, mạch hở; Khái niệm về bậc của alcohol; Đặc điểm liên kết và hình dạng 
phân tử của methanol, ethanol; Viết được công thức cẩu tạo, gọi được tên theo danh 
pháp thay thế một số alcohol đơn giản (C1 - C5), tên thông thường của một vài alcohol 
thường gặp; Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí của alcohol (trạng thái, xu hướng 
của nhiệt độ sôi, độ tan trong nước), giải thích được ảnh hưởng của liên kết hycdrogen đến 
nhiệt độ sôi và khả năng hoà tan trong nước của các alcohol; Trình bày được tính chất hoá 
học của alcohol: Phản ứng thế nguyên tử hydrogen của nhóm -OH (phản ứng chung của 
R-OH, phản ứng riêng của polyalcohol); Phản ứng tạo thành alkene hoặc ether; Phản ứng 
oxi hoá alcohol bậc I, bậc II thành aldehyde, ketone bằng CuO; Phản ứng đết cháy; Trình 
bày được ứng dụng của alcohol, tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn; 
Nêu được thái độ, cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và 


cộng đồng; Trình bày được phương pháp điều chế ethanol bằng phương pháp hợp nước 
của ethylene, lên men tỉnh bột; Điều chế glycerol từ propylene. 


— Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được các thí nghiệm đốt 
cháy ethanol, glycerol tác dụng với copper(lI) hydroxide; Mô tả các hiện tượng thí nghiệm 
và giải thích được tính chất hoá học của alcohol. 

— Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nêu được ứng dụng của alcohol trong đời sống, 
sản xuất, y tế, dược phẩm, mĩ phẩm, ... giải thích được nguyên nhân để vận dụng những 
ứng dụng đó vào thực tiễn. 

3. Phẩm chất 

- Cần thận, trung thực, trách nhiệm và thao tác an toàn trong quá trình làm thực nghiệm. 

— Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn 
phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, 
tạo hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực, 
phẩm chất liên quan đến bài học. 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
~ Dạy học theo nhóm, cặp đôi. 
~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan. 
- Kĩ thuật sử dụng phương pháp mảnh ghép. 
~ Tiến hành thí nghiệm. 


~ Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 
B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


: 
‹Ệ Kmớtpone ` 


°-Ø 


GV chuẩn bị một số loại rau thơm có mùi đặc trưng (loại rau thơm chứa hợp chất có 
nhóm chức alcohol) và/hoặc dẫn dắt vấn đề theo gợi ý SGK. 


J HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC 


T 
Hoạt động 1: Tìm hiểu các khái niệm, cấu trúc của alcohol 


Nhiệm vụ: Quan sát Hình 16.1, Hình 16.2, Hình 16.3 trong SGK, GV hướng dẫn HStìm 
hiểu các khái niệm, bậc alcohol, cẩu trúc và đặc điểm liên kết trong phân tử alcohol. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp, yêu cầu HS quan sát Hình 
16.1, Hình 16.2, Hình 16.3, thảo luận và trả lời câu hồi 1, 2, 3. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


1. Quan sát Hình 16.1, cho biết trong các hợp chất hữu cơ đã nều có nhóm chức đặc 
trưng nào? 


Nhóm chức đặc trưng trong các hợp chất hữu cơ đã nêu là nhóm hydroxy 
(-OH). 


2. Quan sát Hình 16.1 và Hình 16.2, cho biết nguyên tử carbon liên kết với nhóm chức 
hydroxy có đặc điểm gì? Cách xác định bậc alcohol như thế nào? 


— Nguyên tử carbon liên kết với nhóm chức hydroxy là nguyên tử carbon no 
và chỉ chứa một nhóm —OH. 

— Cách xác định bậc alcohol: Alcohol có nhóm —OH liên kết với nguyên tử 
carbon bậc l là alcohol bậc l, nhóm —OH liên kết với carbon bậc II là alcohol bậc II, 
tương tự là alcohol bậc III. Bậc của alcohol là bậc của nguyên tử carbon liên kết với 
nhóm -QH. 


3. Quan sát Hình 16.3, nêu đặc điểm liên kết trong phân tử methanol, ethanol. 
Trong phân tử methanol, nguyên tử carbon (lai hoá sp?) của nhóm methyl 
(CH,~) liên kết với nguyên tử-oxygen của nhóm hydrexy (OH). Trong phân tử 
ethanol, nguyên tử carbon (cùng lai hoá sp”) của nhóm methylene (—CH,=) liên 
kết đồng thời với nguyên tử carbon của nhóm methy| (~CH.) và nguyên tử oxygen 
của nhóm -OH. Nhóm chức hyelroxy chỉ chứa liên kết đơn, gồm liên kết >Sc-oH 
và O-H. 
Ngoài ra, GV yêu cầu HS thực hiện thảo luận câu hỏi dựa vào gợi ý sau: 
Từ định nghĩa dãy đồng đẳng, trình bày cách xác định công thức tổng quát của alkanol. 
Những alcohol no, đơn chức, mạch hở có thành phần phân tử hơn kém nhau 


một hay nhiều nhóm —CH,~, có tính chất hoá học tương tự nhau lập thành dãy 
đồng đẳng của alkanol. 


Alcohol đơn giản nhất là CH.OH, có đồng đẳng là CH,[CH,],OH —› C,..H..„.OH. 
Đặt 1 +k=n—>k=n-~ 1 thay vào 3+ 2k= 3+ 2(n — 1)=2n+ 1. 


Vậy công thức chung của alcohol no, đơn chức, mạch hở là C_H,..,OH hay 
CH„ O(n>1). 


Qua hoạt động 1, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm. 


NEEE+: 


nã Hộ 
ả£ LUYỆN TẬP. ) 

Xác định bậc alcohol của các hợp chất menthol, terpinen-4-ol, geraniol có công thức 
cấu tạo trong phần Mở đầu. 


Dựa vào khái niệm bậc alcohol, ta có bậc của alcohol là bậc của nguyên tử 
carbon chứa nhóm —OH. 


j #£. 


menthol (alcohol bậc II) terpinen-4-ol (alcohol bậc lll)  geraniol (alcohol bậc l) 


2. ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 


Hoạt động 2: Tìm hiểu về công thức cấu tạo và tên gọi các alcohol | 


Nhiệm vụ: Từ Bằng 16.1 và các thông tin liên quan, HS viết được đồng phân và gọi 
tên một số alcohol đơn giản. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, thảo luận theo cặp đôi để trả 
lời câu hỏi 4 và luyện tập trong SGK. 

4. Quan sát Bảng 16.1, cho biết cách xác định mạch carbon chính và thứ tự của các 
nguyên tử carbon trong phân tử alcohol. 


Chọn mạch carbon dài nhất có chứa nhóm chức —OH là mạch carbon chính; 
nguyên tử carbon đầu mạch chính, gần nhóm —OH là carbon số 1, đánh sẽ thứ tự 
tiếp theo cho các nguyên tử carbon còn lại trên mạch chính. 


Sau khi tìm hiểu cách viết đồng phân và gọi tên, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức 
trọng tâm. 


si = 
4£ LUYỆNTẬP ) 
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân alcohol có công thức phân tứC H,.O. 
CH/~CHr-CHr-CHÿ-CH/-OH CHTCH-CH-CHrCH, CHTCH7-CH-CH-CCH, 
QH ©H 


pentan-1-ol 
(pentanol) pentan-2-ol pentan-3-ol 


ng 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


OH 
I 
S8 60p iicsercaebe “hon ae: SH D) =ijn hô 
cH. CH, CH, OH 
2-methylbutan-1-ol 2-methylbutan-2-ol 3-methylbutan-2-ol 
lN 
CH.— lan S2 ion bộc SH 
CH; CH, 
3-methylbutan-1-ol 2,2-dimethylpropan-]-ol 


3. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


“4 


Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất vật lí alcohol 


) 


Nhiệm vụ: Từ thông tín Bảng 16.2 và quan sát Hình 16.4 trong SGK, HS nhận xét 
được khả năng hoà tan của alcohol trong nước, nhiệt độ sôi của các alcohol so với các loại 
hợp chất đã học, giải thích được nguyên nhân dẫn đến tính chất đó. 

Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS nghiên cứu thông tin, thảo luận nhóm, trả lời 
câu hỏi 5, 6 và luyện tập. 

5. Biết nhiệt độ sôi của ethanol là 78,3 °C, propane là -42,1 °C và dimethyl ether là 
-24,8 °C. Giải thích sự khác biệt đó. 

So với các hợp chất.có khối lượng phân tử tưởng dương, ethanol có nhiệt độ 
sôi cao hơn propane (chênh lệch 120 °C) và dimethyl ether (chênh lệch 103 °C, là 
đồng phân với ethanol). Nguyên nhân là do alcohol tạo được liền kết hydrogen 
giữa các phân tử. 

6. Từ thông tin Bảng 16.2 và Hình 16.4, cho biết khả năng hoà tan trong nước của 
alcohol. Độ tan và nhiệt độ sôi của alcohol thay đổi thế nào theo chiều tăng khối lượng 
phân tử? 

— Alcohol có phân tử khối nhỏ, tan tốt trong nước. Khi phân tử có 1, 2, 3 nguyên 
tử carbon có khả năng tan vô hạn trong nước; từ 4 nguyên tử carbon trở lên, độ tan 
của các alcohol giảm dẫn khi mạch carbon tăng dần. Nguyên nhân dẫn đến tính tan 


của alcohol là do alcohol tạo được liên kết hydrogen với các phân tử nước. 


— Xét các alcohol cùng số nhóm chức, khi tăng mạch carbon sẽ làm tăng tính 


kị nước nên độ tan của alcohol giảm. 


— Nhiệt độ sôi của các alcohol tăng theo chiều tăng khối lượng phân tử và 
theo chiều tăng số lượng nhóm —OH. Khi tăng khối lượng phân tử, tương tác van 
der Waals tăng nên nhiệt độ sôi của alcohol tăng. Khi tăng số lượng nhóm —OH, số 


liên kết hydrogen giữa các phân tử alcohol tăng dẫn đến nhiệt độ sồi tăng. 


GV hướng dẫn HS tút ra kiến thức trọng tâm như gợi ý SGK. 


4£ LUYỆNTẬP ) 
Tại sao ethanol được dùng làm dung môi cho nhiều loại nước hoa? 


Ethanol là một dung môi linh hoạt, có thể hoà tan nhiều hợp chất hữu cơ phân 
cực và không phân cực, là chất dễ bay hơi, không độc và an toàn với người. 


4. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phản ứng thế nguyên tử hydrogen của nhóm —OH 


Hoạt động 4: Tìm hiểu tính chất chung của nhóm —OH 


Nhiệm vụ: Từ đặc điểm cấu tạo của nhóm chức và quan sát Hình 16.6, phương trình 
hoá học của phản ứng, HS hiểu được phản ứng thế nguyên tử hydrogen của nhóm —OH. 


Tổ chức dạy học: GV sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề, thông qua hình ảnh 
trực quan và các câu hôi SGK, GV hướng dẫn HS thảo luận, giải quyết nội dung câu hỏi 7, 
8 và luyện tập. 


7. Dựa vào độ âm điện, nêu nguyên nhân gây ra sự phân cực về phía nguyên tử oxygen 
của 2 liên kết C-O và O-H. 


— Đệ âm điện của nguyên tử oxygen (3,44) lớn hơn hydrogen (2,20) và carbon 
(2,55) nên trong 2 liên kết C-O và O-H, cặp electron liên kết phân cực về phía 
nguyên tử oxygen. 

— Do sự phân cực trong 2 liên kết CO và O-H nên chúng trở nên linh động 
hơn và dễ hình thành liên kết mới trong các phản ứng hoá học. 


8. Trong phản ứng với sodium, liên kết nào của phân tử alcohol bị phân cắt? 
Trong phản ứng với sodium, liền kết O-H bị phá vỡ, trong đó nguyên tử hydrogen 
của nhóm chức hydroxy hoạt động như một proton, bị sodium khửthành khí hydrogen. 


2H T2C cH, 


GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như gợi ý SGK. 


- 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


* = 
4£ LUYỆNTẬP ) 
Viết phương trình hoá học của phản ứng: CH,CH.CH,OH + K—› ? 
2CH,CH,CH,OH + 2K—› 2CH,CH,CH,OK + H,Ÿ 
2. Phản ứng tạo thành ether 


Hoạt động 5: Tìm hiểu phần ứng tạo thành ether của alcohol 


Nhiệm vụ: Từ đặc điểm cấu tạo của nhóm chức và ví dụ về phản ứng tách nước của 
ethyl alcohol trong dung dịch H,SO, đặc ở 140 °C, HS hiểu được phản ứng tách nước tạo 
thành ether của alcohol, đồng thời so sánh được loại liên kết bị phá vỡ với loại liên kết của 
phản ứng thế nguyên tử hydrogen trong nhóm —OH. Lưu ý các điều kiện xảy ra phản ứng. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS biểu diễn lại phản ứng tách 1 phân tử nước từ2 phân 
tử ethyl alcohol, nhận xét xu hướng tách các liên kết, kết hợp quan sát Hình 16.5, trả lời 
câu hỏi sau: 


Tìm các thông tin, kết hợp quan sát Hình 16.5, cho biết trong phản ứng tạo thành 
ether của alcohol, liên kết nào trong nhóm chức bị phá vỡ. 


— Phương trình hoá học của phản ứng tạo thành diethyl ether từ ethyl alcohol 
như sau: 


CH-OCH, + H—O‡CjH, —x CH-Ø=CH, + HO 


Trong phản ứng này, đổng thời cà 2 liên kết C-O và O-H bị phá vỡ, cho thẩy 
sự linh động trong 2 loaÍ liên kết này. 


GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như gợi ý SGK. 


hoc 
4£ LUYỆN TẬP ) 


Hỗn hợp methanol và ethanol có thể tạo thành bao nhiêu ether nhờ xúc tác là dung 
dịch H,SO, đặc, đun nóng? 


Khi đun nóng hỗn hợp methanol và ethanol nhờ xúc tác là dung dịch H,SO,, 
đặc, có thể tạo thành 3 ether: CH,~O-CH., C,H,~O-C,H., CH,~O-C,H.. 


3. Phản ứng tạo thành alkene 


F 


Hoạt động 6: Tìm hiểu phản ứng tách nước tạo alkene của alcohol 


Nhiệm vụ: Từ đặc điểm cẩu tạo của nhóm chức và ví dụ về phản ứng tách nước của 
hơi ethanol với Al,O,, nung nóng hoặc ethanol trong dung dịch H,SO, đặc ở 170 °C, HS 


š 2-4 
HE: 


hiểu được phản ứng tách nước tạo thành alkene của alcohol, so sánh với loại phản ứng 
tạo thành ether. Lưu ý các điều kiện xảy ra phản ứng. 
Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin và quan sát Hình 16.5, trả lời 
câu hỏi sau: 
Cho biết điểm giống nhau và khác nhau giữa phản ứng tạo thành alkene với phản 
ứng tạo thành ether của alcohol. 
— Giống nhau: Đều là phản ứng tách nước của alcohol, trong đó liên kết C-O 
bị phá vỡ. 
~ Khác nhau: 


Phản ứng tạo thành ether Phản ứng tạo thành alkene 


Tách 1 phân tử nước từ 2 phân tử | Tách 1 phân tử nước từ 1 phân tử 


alcohol, cả 2 loại liên kết C-O và | alcohol, liên kết C—O bị phá vỡ. 
O-H tham gia phản ứng. 


Trong hoạt động này, GV lưu ý HS một số nội dung: 


— Phản ứng tạo thành ether hoặc alkene của alcohol khác nhau cần điều kiện, nhiệt 
độ, xúc tác khác nhau. 


— Trong phản ứng tạo thành alkene, thứ tự về khả năng phản ứng là alcohol bậc I 
< bậc lI < bậc IIIt'. Ví dụ: 
CHT—CH—0H. ——*#“==—; CHE=CH, + H,O 


ethene 


c- mini ——*®&tm8< ` CH,=CH—CH, + HO 


©H propene 
OH 

CH/-C—CH, —**#*“⁄“ ¿ CHE=C—CH, + HO 
CH, CH, 


2-methylpropene 
GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như gợi ý SGK. 
+ = 
A£ LUYỆN TẬP. ) 
Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành alkene từ propan-1-ol ở điều kiện 
thích hợp. 


® Nguồn: Graham Solomons T\W, Craig B. Gryhle, Scott A. Snyder, Organic Chemistry, Wiley (2013). 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Phân ứng tách nước tạo thành alkene từ propan-1-ol: 
CH.CH,CH,OH -› CH,CH=CH, + H,O 


propan-l-ol  propene 
4. Phản ứng oxi hoá alcohol 


C) 


Nhiệm vụ: Thực hành đúng thao tác, cẩn thận với chất dễ cháy như ethanol. Từ các 
thông tin đã nêu trong SGK, HS hiểu được các loại phản ứng oxi hoá alcohol trong các 
điều kiện khác nhau. 


Hoạt động 7: Tìm hiểu phản ứng oxi hoá hoàn toàn và phân ứng oxi hoá khôn 
hoàn toàn 


Tổ chức dạy học: GV sử dụng phương pháp dạy học thực hành, hướng dẫn HS tiến 
hành Thí nghiệm 1. 


9. Tiến hành Thí nghiệm 1, quan sát hiện tượng. 


Ethanol dễ dàng bắt lửa và cháy: 


vàng, phản ứng toả nhiều nhiệt. 


A Thínghiệm đốt cháy ethanol 


GV nêu vấn để, nhận xét giá trị A,H2.; của phản ứng đốt cháy ethanol. GV đưa ra câu 
hỏi vận dụng gợi ý như sau: 


Có thể vận dụng tính chất khi đết cháy ethanol vào những ứng dụng nào trong đời 
sống, sản xuất? 


Với A,H5a;  1234,83 kJ,nhiệt lượng toả ra lớn nên ứng dụng làm nhiên liệu nấu chín 
thực phẩm, nhiên liệu cho động cơ đốt trong, ... 


Chú ý: Alcohol bậc lII không bị oxi hoá bởi CuO đun nóng nhưng vẫn bị oxi hoá hoàn 
toàn bởi O, (phản ứng cháy). 


Thông qua hoạt động 7, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


ả£ LUYỆN TẬP ) 


Viết phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá propan-1-ol bằng CuO, tạo thành 
aldehyde. 


CH,CH,CH,OH + CuO —“— CH.CH,CH=O + Cụ + H,O 


5, Phản ứng riêng của polyalcohol 


Hoạt động 8: Thí nghiệm tính chất đặc trưng của polyalcohol | 


Nhiệm vụ: Thực hành đúng thao tác, phản ánh khách quan hiện tượng, màu sắc, tính 
chất đặc trưng của polyalcohol. 

Tổ chức dạy học: GV sử dụng phương pháp dạy học thực hành, hướng dẫn HS tiến 
hành Thí nghiệm 2. HS tiến hành theo nhóm, quan sát hiện tượng, ghi nhận kết quả, trả 
lời câu hôi 10 và luyện tập. 

10. Tiến hành Thí nghiệm 2, quan sát hiện tượng ở 2 ống nghiệm (1) và (2). Viết 
phương trình hoá học của phản nh, của ra ở Bước 2 


Bước 2: Khi thêm đụn à kuất hiện liết tủa màu 


V ậ ấy kết tủa tan dần, còn 
khi thêm ethanol vào ống “hàn túi 2) thấy kế kết tủa không thay đối. 

Bước 4: Lắc và để ống nghiệm ồn định, kết tủa trong ống nghiệm (1) tan hoàn 
toàn tạo thành dung dịch xanh lam, còn kết tủa trong ống nghiệm (2) không tan. 
Kết tủa trong ống nghiệm (2) chuyển dần màu đen do quá trình phân huỷ Cu(OH), 
theo phương trình hoá học của phản ứng: Cu(OH), —› CuO + H,O 

Í 


AThínghiệm tính chất đặc trưng củapolyalcoholl 
GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như gợi ý SGK. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


vi = 
4£ LUYỆN TẬP ) 


Trình bày phương pháp hoá học nhận biết hai chất methyl alcohol và ethylene glycol. 


~ Ethylene glycol có 2 nhóm —CH liền kể nhau, phản ứng được với Cu(OH), tạo 
ra dung dịch màu xanh lam. Methyl alcohol không xảy ra phản ứng. 
2C,H,(OH), + Cu(OH), —› [C,H,(OH)O],Cu + 2H,O 
— Cấu tạo phức chất của copper(ll) hydroxide với ethylene glycol: 
CH-O<„Ð—CH, 
H-GŒ”. `o~Ẳ, 
H 
5. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ 


r 
Hoạt động 9: Tìm hiểu ứng dụng của một số alcohol 


Nhiệm vụ: Đọc thông tin về những ứng dụng của alcohol, HS hiểu được vai trò của 
alcohol trong đời sống, sản xuất, y tế, dược phẩm, mĩ phẩm, ... hiểu được tác hại của việc 
lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn. Từ đó, có thái độ, cách ứng xử của cá nhân với việc 
bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm để giải quyết câu hôi 11, 12 
trong SGK. GV có thể yêu cầu HS tìm hiểu thông tin, thiết kế bài thuyết trình để HS có 
thêm hiểu biết về vai trò các alcohol. 

GV giáo dục pháp luật cho HS. 

11. Đọc thông tin về những ứng dụng của alcohol, nhận xét vai trò của alcohol trong 
đời sống, sản xuất. 

Nhiều alcohol được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: sản xuất dung môi, đổ 
uống, thực phẩm, dược phẩm, mĩ phẩm, y tế, phẩm nhuộm, nhiên liệu, .... 


= Nhựa. & "HH tin tran 
Nhiên 5 ° Chế phẩm 
CD Ủ R2. Methanol _ 


THỰC PHẨM 
© 
Nhiên liệu. Chế tạo pin 
“sinh học. -TV, điện thoại. 


A Một số ứng dụng của methanol' Á Một số ứng dụng của glycerol 


12. Nêu ý kiến của em về thực trạng xã hội trong cách sử dụng rượu, bia hiện nay. Làm 
thế nào để bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng liên quan đến đồ uống có cồn? 


+ Thực trạng sử dụng rượu, bia hiện nay đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy 
nhiên, việc sử dụng quá mức có thể gây hại đến sức khoẻ, gia đình và xã hội. Để 
bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng liên quan đến đổ uống có 
cổn, có thể áp dụng một số gợi ý sau: 

— Hiểu rõ về tác hại của rượu, bia đối với sức khoẻ: Sử dụng rượu, bia quá mức có 
thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khoẻ như tăng huyết áp, suy giảm chức năng gan, 
xơ gan, đột quy, ung thư, tình trạng phụ thuộc vào nghiện rượu. Hiểu rõ về những 
tác hại này sẽ giúp nhận biết và kiểm soát việc sử dụng đồ uống có cồn của mình. 

~ Thực hiện một chế độ ăn uống và lõi sống lành mạnh: Điều này giúp cơ thể 
khoẻ mạnh và giảm thiểu tác hại của rượu, bia đối với sức khoẻ. Nên ăn uống đầy 
đủ, chất xơ và vitamin, tập thể dục thường xuyên, giảm stress bằng học đàn hoặc 
làm bất cứ điều gì giúp cơ thểtl:ư giãn. 

+ Một số gợi ý thảo luận: 

— Thực trạng về những địa điểm có người sử dụng rượu, bia: Trong gia đình, 
người thân, xung quanh khu vực sinh sống, khu vực gần trường học, các trung tâm 
thành phổ, thị trấn, thị xã, .... 


~ Thực trạng về đổi tượng sử dụng rượu, bia: Người lao động, công nhân viên 
chức, sinh viên, học sỉnl,.... 


— Vấn để thực hiện đúng quy định về độ tuổi sử dụng thức uống có cồn, người 
tham gia giao thông không được sử dụng rượu, bia, ... 


Tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng tác hại khi lạm dụng đồ uống có cồn, ... 
¬ Xây dựng văn hoá sử dụng bia, rượu đúng cách nơi sinh sống, học tập và làm việc, ... 
Thông qua hoạt động 9, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức như SGK, đồng thời giúp 


HS hình thành thế giới quan về đồ uống có cồn, xây dựng kĩ năng thuyết trình, phản 
biện, bảo vệ quan điểm, ... 


h = 
4£ LUYỆN TẬP ) 


Dựa trên các tính chất nào để sử dụng methanol và ethanol làm nhiên liệu thay thế 
cho động cơ đết trong? 


-ag 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


— Methanol, ethanol được sử dụng thay thế cho nhiên liệu xăng là do alcohol 
chậm bắt lửa hơn xăng, an toàn trong một số trường hợp và nhiệt lượng toả ra 
trong quá trình đốt cháy rất lớn. 


— Sử dụng methanol, ethanol thay thế nhiên liệu hoá thạch là xu hướng phát 
triển chung của thế giới, nhằm giảm phát thải CO, vào khí quyển. Đồng thời, 
nguồn nhiên liệu có thể chủ động sản xuất mà không bị động, không phụ thuộc 
vào trữ lượng dầu mô trong tự nhiên, ... 


độ) Hoạt động10: Tìm hiểu phương pháp điều chế alcohol 


Nhiệm vụ: Từ các thông tin liên quan, biết được các phương pháp điều chế ethanol 
và glycerol trong công nghiệp và phương pháp sinh hoá để điều chế ethanol. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin, thảo luận và trả lời câu hôi 13 
và vận dụng trong SGK. 


13. Có những phương pháp phổ biến nào để điều chế ethanol? 
Hai phương pháp điểu chế ethanol phổ biến là phương pháp hợp nước của 
alkene và phương pháp sinh hoá, lên men đường hoặc tỉnh bột. 


Í#[vanpuwe) 


Nhiều gia đình thường ngâm các loại thảo dược như củ đỉnh lăng, tôi, gừng, nhân 
sâm, trái nhàu, ... với rượu dể sử dụng. Phương pháp trên ứng dụng tính chất nào của 
ethanol vào đời sống? 


Ethanol được sử dụng như một dung môi linh hoạt, có thể hoà tan nhiều loại 
hợp chất hữu cơ phân cực và không phân cực, tính chất này giúp ethanol hoà tan 
được dược chất có trong các loài thảo mộc tự nhiên. Mặt khác, sử dụng ethanol vì 
ethanol là alcohol duy nhất chúng ta có thể sử dụng được mà không gây ngộ độc 
khi dùng ở lượng vừa phải. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1. Các phản ứng chuyển hoá như sau: 
(1)C,H,„O, —”?“› 2C,H,OH + 2CO, 


()C,H.OH +30, —T—>2CO, + 3H,O 


(3) CH,=CH, + H,O —— C,H.OH 
(4)C,H.OH + CuO ——> CH,CH=O + Cụ + H,O 


(6)C,H.OH—*È®2#+2”° ›CH =CH, + H,O 


2. Sau khí lên men, tinh bột sẽ tạo hỗn hợp gồm ethanol, nước và phần bã. Dựa vào 
sự khác nhau về nhiệt độ sôi của ethanol và nước, để thu được ethanol, thực hiện phương 
pháp chưng cất. Ethanol sôi ở 78,3 °C, nước sôi ở khoảng 100 °C. Trong quá trình chưng 
cất, cần đun sôi từ từ hỗn hợp để hơi ethanol (có lẫn nước) tách ra khỏi hỗn hợp. Khi đun 
lửa lớn, quá trình sôi mạnh dẫn đến nước bay hơi nhiều hơn làm giảm nồng độ ethanol, 
đồng thời có thể kéo theo lượng bã nhỏ làm đục dung dịch ethanol. 

3. Dụng cụ: Bình nhựa có đánh dấu định mức 5 L, cốếcthuỷtinh 500 mL, ống đong 100 mL. 

~ Nguyên liệu isopropyl alcohol 99,8%. Đong thể tích và rót vào bình nhựa các chất sau: 


+ lsopropyl alcohol 3 757,5 mL 
+ Glycerol 72,5 mL 
+ Hydrogen peroxide 208,5 mL 


Rót nước cất từ từ vào bình, lắc đều, thêm nước cho đến vạch định mức 5 L. 
~— Nguyên liệu ethyl alcohol 96°. Đong thể tích và rót vào bình nhựa các chất sau: 


+ Ethyl alcohol 4 166,5 mL 
+ Glycerol 72,5 mL 
+ Hydrogen peroxice 208,5 mL 


Rót nước cất từ từ vào bình, lắc đều, thêm nước cho đến vạch định mức 5 L. 


D. TƯ LIỆU DẠY HỌC 


1. Thuốc thử Lucas phân biệt các alcohol có bậc khác nhau 


Alcohol bậc l phản ứng với HCl đặc khi có chất xúc tác ZnCl, (hỗn hợp HCI đặc + ZnCl, 
khan gọi là thuốc Lucas) xảy ra theo sơ đồ: 


CH,CH,CH,CH,OH + HCI—“S; 2=» CH.CH,CH,CH,Cl (75%) 


loi đây alcohol là một base và ZnCl, là một acid nên có tương tác với nhau: 


R R 
` `N@ @ 
Ð‡+ Z#nG]; —% ,O—ZnCI, 
Hf _HÍ 
Khi anion CF tấn công vào gốc R, oxygen mang điện dương sẽ dễ dàng tách ra: 


R 
N@ ô@ © © 
O0—ZnCl, + cÍ  —> R—Cl + [ZnOHICI] 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Phản ứng xảy ra theo cơ chế Sự nhưng tương đối chậm hơn Sa bình thường. 


Alcohol bậc II khi có mặt thuốc thử Lucas, phản ứng xảy ra dễ dàng hơn so với alcohol 
bậc I. Phản ứng có thể xảy ra theo Sự nhưng ưu tiên Sự 


R R 
nCl. 
R~@~0H — n~¿9 + IZnOHCIE 
H H 
kS 
jấ 
R 
| 
R—CH~Cl 


Ví dụ: CH,CH(OH)CH,CH, —!£'29: » CH,CHCICH,CH, (88%) 


140° 
Phản ứng theo cơ chế Sự luôn kèm theo sự chuyển vị tạo ra hỗn hợp các sản phẩm: 


(CH,),CHCH,OH—=^=>› (CH.),CHCH,Br + (CH,),CBr 


140® 
Alcohol bậc lII phản ứng với thuốc thử Lucas rất nhạy. Phản ứng xảy ra theo cơ chế S, „. 
Như vậy, ta có thể dùng thuốc thử Lucas để phân biệt alcohol các bậc khác nhau: 


— Alcohol bậc III phản ứng nhanh ở nhiệt độ phòng, có hiện tượng tách lớp (do tạo 
dẫn xuất halogen không tan). 


— Alcohol bậc II phản ứng chậm sau khoảng 5 phút, có hiện tượng vần đục. 
~ Alcohol bậc l hoàn toàn không phản ứng ở nhiệt độ phòng, dung dịch trong suốt. 
2. Phản ứng nhận biết alcohol đa chức 


Sự có mặt nhiều nhóm —OH trong phân tử vic-polyol (các nhóm —OH liên kết với 
các nguyên tử carbon cạnh nhau) làm tăng độ phân cực của liên kết -OH và do đó làm 
tăng tính linh động của nguyên tử hydrogen trong nhóm —OH. Các vic-polyol dễ hoà tan 
Cu(OH), tạo dung dịch phức mầu xanh lam có số phổi trí 4 với ion Cu”+, 


CH,—OH HO—CH, chu -ơ! Hxo—cn, 
= —OH + HIẾP” on, + HØ-4B —> gi~o Xdếo~@I 
CH,—OH HO—CH, CH7OH  HO-CH, 
glycerol copper(ll) glycerate 


Phản ứng này dùng để nhận biết các víc-polyol. 


ị BÀI 17. PHENOL (3 tiết) 


Tế) - 


1. Năng lực chung 


~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về khái niệm phenol, tìm hiểu tính chất 
và ứng dụng của phenol trong đời sống, sản xuất. 


- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về đặc điểm cấu tạo, 
tính chất vật lí, tính chất hoá học của phenol; Hoạt động nhóm và cặp đôi hiệu quả theo 
đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình 
bày báo cáo; Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm, liên hệ với 
tình huống thực tế nhằm giải quyết các vấn dể trong bài học và cuộc sống. 

2. Nẵng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Nêu được khái niệm phenol, đặc điểm cấu tạo phenol, gọi tên 
một số phenol đơn giản; Nêu được đặc điểm vật lí, trình bày được tính chất hoá học cơ 
bản của phenol: Phản ứng thế hydrogen ở nhóm —OH nhưtính acid: thông qua phản ứng 
với sodium hydroxide, sodium carbonate, phản ứng thế ở vòng thơm như: tác dụng với 
nước bromine, với dung dịch HNO, đặc trong H,SO, đặc. 

~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được (hoặc quan sát video, 
hoặc qua mô tả) thí nghiệm của phenol với sodium hydroxide, sodium carbonate, với 
nước bromine, với dung dịch HNO, đặc trong H,SO, đặc; Mô tả hiện tượng thí nghiệm, 
giải thích được tính chất hoá học của phenol. 

~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức trong bài học để trình 
bày về các ứng dụng của phenol. 


3. Phẩm chất 


— Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm và thao tác antoàn trong quá trình làm thực nghiệm. 


~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

— Dạy học theo nhóm, cặp đôi. 

~ Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, tiến hành thí nghiệm để nghiên cứu. 

¬ Phương pháp đầm thoại, phương pháp dạy học hợp tác và khám phá. 

~ Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


d-ø 


GV đặt vấn đề theo gợi ý SGK hoặc đặt vấn đề như sau: 
'VÌ SAO MIẾNG TÁO CHUYỂN DẦN SANG MÀU NÂU SAU KHI CẮT? 


Trong một số loại quả như táo, chuối, lề, cà tím, ... có chứa hợp chất tannin, là một 
polyphenol tạo ra vị chát cho thực vật. Sau khi cắt, oxygen trong không khí “kích hoạt” 
cho enzyme polyphenol oxiclase có trong quả táo oxi hoá tannin, tạo thành hợp chất 
ortho-quinone (chất khử trùng tự nhiên của thực vật chống lại sự tấn công của vi khuẩn 
hay nấm). Ortho-quinone không màu, tiếp tục phản ứng với các amino acid có trong quả 
táo, tạo thành sản phẩm melanin có màu nâu. Melanin cũng là sắc tố mang lại màu sắc 
cho da, tóc, mắt của người. 


o° 
HO SH ö "ng 
N 
6M H dụ 


tannin melanin o-quinone 


Jš HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


€ Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm phenol 


Nhiệm vụ: Từ cấu trúc phân tử các hợp chất được cung cấp và thông tin liền quan, HS 
trình bày được khái niệm phenol. 
Tổ chức dạy học: GV tổ chức cho HS hoạt động theo cặp, thảo luận câu hỏi 1. 
1. Quan sát các hợp chất phenol, cho biết đặc điểm của nhóm OH giống và khác 
nhóm ©H trong phân tử alcohol như thế nào. 
— Giống nhau: Nhóm -OH của phenol và alcohol chứa liên kết O-H với sự 
phân cực về phía nguyền tử oxygen nên có nguyên tử hydrogen linh động. 
— Khác nhau: Nhóm —OH của phenol liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon 
(lai hoá sp?) của vòng benzene, khác với hợp chất alcohol có nhóm —OH liên kết 
với nguyên tử carbon no (carbon lai hoá sp). 


Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tử phenol 

Nhiệm vụ: Từ công thức cầu tạo và hình dạng phân tử của phenol, HS biết được đặc 
điểm của nhóm phenyl hút electron làm tăng tính phân cực của liên kết O-H. 

Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn H5 thảo luận theo cặp, trả lời câu hỏi 2 và luyện tập 
trong SGK. 

2. Quan sát công thức cấu tạo của phenol, cho biết các vị trí giàu mật độ electron 


trong vòng benzene. Nhóm phenyl hút electron, làm ảnh hưởng như thế nào đến liên kết 
O-H? 


Cặp electron trên nguyên tử oxygen bị dịch chuyển một phần vào vòng 
benzene làm tăng mật độ electron vòng benzene, nhiều nhất ở các vị trí ortho và 
para, đồng thời làm giảm mật độ electron trên nguyên tử oxygen. Nhóm phenyl 
hút electron và liên kết O-H phân cực mạnh về phía nguyên tử oxygen, dẫn đến 
tăng đệ linh động của nguyên tử hydrogen. Độ linh động này mạnh hơn nguyên 
tử hydrogen của nhóm —OH alcohol. 


Qua hoạt động 1 và 2, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như gợi ý SGK. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


vi = 
4£ LUYỆN TẬP ) 


Chất nào sau đây thuộc loại phenol? 


He con ® 


(a) (b) 


Dựa vào khái niệm phenol có nhóm —CH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon 
của vòng benzene nên chất (a) là hợp chất phenol; chất (b) là một alcohol (benzyl 
alcohol). 


GV đưa ra câu hỏi luyện tập theo gợi ý sau: 


4£ LUYỆN TẬP. ) 


Estradiol là loại hormone giới tính có chứa nhóm chức alcohol và phenol. Xác định 
nhóm chức phenol trong hợp chất estracliol. 


A Estradiol 


Phenol có nhóm chức —OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng 
benzene, trong 2 nhóm —OH được đánh số thứ tự (1) và (2), nhóm -OH (2) là nhóm 
chức phenol, nhóm —OH (1) là nhóm chức alcohol. 


2. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất vật lí của phenol 


Nhiệm vụ: Từ số liệu Bảng 17.1 và Hình 17.2, HS nêu được đặc điểm vật lí như trạng 
thái tồn tại, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước của phenol. 


Tổ chức dạy học: HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi 3 trong SGK. 


3. Đọc thông tin trong Bảng 17.1 và Hình 17.2, so sánh nhiệt độ nóng chảy của 
phenol với các hợp chất còn lại. Giải thích. 


Phenol hình thành liên kết hydrogen liên phân tử nên khả năng kết tinh tốt 
hơn các chất không tạo liên kết hydrogen như benzene và toluene, vì vậy nhiệt 
độ nóng chảy của phenol cao hơn. Benzene có cấu trúc vòng đối xứng, bền vững, 
dẫn đến điểm nóng chảy cao hơn các chất cùng dãy đồng đẳng (không có tính đối 
xứng trong cấu trúc phân tử) như toluene. 


GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


GV đưa ra câu hỏi luyện tập theo gợi ý sau: 


Si LỘ. 
ả£ LUYỆN TẬP ) 


Trong điều kiện bảo quản của phòng thí nghiệm, phenol sẽ kết tỉnh dạng khối tinh 
thể nên khó thao tác để lấy hoá chất. Người ta thường ngâm lọ phenol vào nước nóng 
trong vài phút, phenol sẽ chuyển thành thể lỏng. Giải thích. 


Phenol có nhiệt độ nóng chảy là 43 °C, ở điều kiện phòng thí nghiệm, phenol 
tồn tại ở dạng tỉnh thể, khi ngâm lọ phenol vào nước nóng, phenol nóng chảy nên 
dễ dàng lấy phenol hơn. 


3. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Hoạt động 4: Tìm hiểu tính acid của phenol 


Nhiệm vụ: Từ giá trị hằng số phân li acid (K ), HS biết được tính acid yếu của phenol. 
H5 thực hành thí nghiệm đúng hướng dẫn, phản ánh kết quả chính xác, khách quan. 


Tổ chức dạy học: GV thực hiện phương pháp dạy học thực hành, hướng dẫn HS thực 
hành thí nghiệm. HS tiến hành theo nhóm và thảo luận để trả lời câu hỏi 4, 5, 6 và luyện 
tập trong SGK. 


4. So sánh khả năng phản ứng của phenol và ethanol khi tác dụng với NaOH. 
— Theo kiến thức đã học, alcohol không tác dụng với NaOH. Phenol tác dụng với 
NaOH tạo ra muối sodium phenolate và nước. Tính acid của phenol mạnh hơn ethanol. 
— Có thể dựa vào hằng số phân li acid của ethanol  = 10-5) và của nước 
(K = 10” để giải thích ethanol không phản ứng với NaOH. Tính acid của ethanol 
yếu hơn nước nên không phản ứng với NaOH để tạo thành H,O. 


ng 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


5. Tiến hành Thí nghiệm 1, quan sát khả năng hoà tan của phenol trong nước. Nêu 
hiện tượng và giải thích kết quả thí nghiệm. 


Trong ống nghiệm (1), phenol không tan trong nước nên hình thành 2 lớp. 
chất lông không tan vào nhau. Khi cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm (2), lắc 
đều, dung dịch trở nên đồng nhất và trong suốt. Nguyên nhân là vì muối sodium 
phenolate tan tốt trong nước, tạo thành dung dịch đồng nhất. 


Khi thêm dung dị 
đều, dung dịch trở nệ 


_—— Ò 
Trước phản ứng Sau phản ứng 
Á Thínghiệm phenol tác dụng với dung dịch Na,CO., 


GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét, ghi nhận nội dung trọng tâm như SGK. 


* H 
ả£ LUYỆNTẬP ) 

Từ kết quả của Thí nghiệm 1, khi thêm tiếp khoảng 1 mL dung dịch HCl vào ống 
nghiệm (2), lắc đều và để ồn định. Quan sát thấy chất lỏng phân thành 2 lớp như ống 
nghiệm (1). Giải thích hiện tượng theo mô tà. 

— Sodium phenolate là muối của acid yếu, khi cho dung dịch HCl vào ống 
nghiệm (2), xảy ra phương trình hoá học sau: 
C,H,ONa + HC| —› C,H,OH + NaCl 
— Phenol không tan trong dung dịch NaCl nên phân thành 2 lớp giống như 
ống nghiệm (1). 
2. Phản ứng thế nguyên tử hydrogen của vòng benzene 


r 
độ) Hoạt động 5: Tìm hiểu phản ứng thể nguyên tử hydrogen của vòng benzene 


Nhiệm vụ: Thực hành thí nghiệm đúng hướng dẫn, phản ánh kết quả chính xác, 
khách quan và từ mô tả thí nghiệm của phenol với dung dịch HNO, đặc trong H,SO, đặc, 
giải thích được phản ứng thế ở vòng benzene khi tác dụng với nước bromine, với dung 
dịch HNO, đặc trong H,SO, đặc. 


Tổ chức dạy học: HS hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm và thảo luận để trả lời 
câu hỏi 7 và luyện tập trong SGK. 


7. Tiến hành Thí nghiệm 3, nêu hiện tượng quan sát được và giải thích kết quả thí nghiệm. 


: „1 
„ h 


nóng, sẽ ạo t h‹ ulg diel{tfong suốt. Khi nhỏ vài 
giọt nước bromine vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol, xuất hiện kết tủa trắng. 


T 


Hoà tan phenol vào nu 


A Thí nghiệm phenol tác dụng với nước bromine 


Ngoài ra, GV cung cấp thêm câu hỏi thảo luận theo gợi ý để HS tìm hiểu về Thí nghiệm 4. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 
Trong thí nghiệm của phenol với dung dịch HNO, đặc và H,SO, đặc, phản ứng hoá 
học tạo thành sản phẩm 2,4,6-trinitrophenol xảy ra từ bước nào? 


Trong thí nghiệm của phenol với dung dịch HNO, đặc và H,SO, đặc, có 2 giai 


đoạn xảy ra phản ứng: 


9H 
sàn) 
BI) đủ 9H 


0, NO, 
H,SO, 2-phenolsulfonic acid HNO.„E : ú 2 
-HÐ 9H Euro 
NO, 
: 3,4,6-trinitrophenol 
;H 
+phenolsulfonic add 


Vậy sản phẩm 2,4,6-trinitrophenol được hình thành từ Bước 2, phản ứng cần 
cung cấp nhiệt độ. 


GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét, ghỉ nhận nội dung trọng tâm như SGK. 


4£ LUYỆN TẬP. ) 


Hai chất o-nitrophenol và p-nitrophenol được sử dụng trong sản xuất thuốc diệt trừ 
nấm mốc và sâu bọ. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế o-nitrophenol và 
p-nitrophenol từ phenol và dung dịch HNO, loãng (phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường). 


Phương trình hoá học của phản ứng điều chế o-nitrophenol và p-nitrophenol 


9H 
NO, 
——> 
OH 


HNO. Ø-nitrophenol 
, 9H 
NO, 


p-nitrophenol 


từ phenol: 


4. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ 


Hoạt động 6: Tìm hiểu ứng dụng và cách điều chế phenol 


Nhiệm vụ: Từ các thông tin liên quan, nêu được ứng dụng của phenol trong đời sống, 
sản xuất và cách điều chế phenol trong công nghiệp. 
Tổ chức dạy học: HS thực hiện thảo luận nhóm, trả lời câu hôi 8 và vận dụng trong SGK. 
8. Liệt kê một số ứng dụng khác của phenol trong đời sống, sản xuất, y học. 
Một số gợi ý: 
— Trong đời sống, phenol được sử dụng trong sản xuất mĩ phẩm, chất tẩy rửa 
và xà phòng. Ngoài ra, phenol còn được sử dụng trong sản xuất thuốc diệt côn 
trùng, để bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh và các loài côn trùng gây hại khác. Hợp. 
chất này cũng được sử dụng trong sản xuất thuốc lá và thuốc nhuộm. 


— Trong sản xuất, phenol được sử dụng lầm chất trung gian trong sản xuất 
nhiều hợp chất hữu cơ, ví dụ nlnư thuốc nhuộm, nhựa và sợi. Phenol cũng được sử 
dụng để sản xuất các chất kháng khuẩn, hoá chất phụ gia. 


~ Trong y học, phenol được sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn trên da và niêm 
mạc, được sử dụng trong các loại thuốc để điều trị các chứng bệnh da liễu. Phenol 
cũng được sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn và trong điểu trị các vấn đề về răng 
miệng. Tuy nhiên, vì tính chất độc hại của phenol, cần phải sử dụng phenol cần 
thận và đúng cách để clản4 bảo:an toän cho sức llạoẻ của con người và môi trường. 


% 


GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm như SGK. 


Chất bảo quản thực phẩm được dùng phổ biến trong ngành thực phẩm chế biến sẵn. 
Các chất BHA, BHT thường dùng cho các sản phẩm đồ hộp, thực phẩm đóng gói, nước 
chẩm, nước giải khát, ... Bên cạnh lợi ích trong bảo quản thực phẩm, các chất này cũng 
gây hại cho sức khoẻ con người nếu sử dụng thời gian dài. Hãy nêu quan điểm của em về 
vẫn đề sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn. 

Một số gợi ý: 

— Công dụng giúp giữ cho thực phẩm được lâu hơn là điều mà không thể phủ 
nhận. Tuy nhiên, khi sử dụng nhiều thực phẩm chứa chất bảo quản sẽ đem đến 
những tác hại cho cơ thể. 


ng 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


— Nếu dùng thực phẩm chứa chất bảo quản thường xuyên trong thời gian dài 
sẽ làm suy yếu các mô tim hoặc gây ra các bệnh hen suyễn, viêm phế quản và càng 
nguy hiểm hơn đối với người già. 

— Theo thông tin trên, các chất bảo quản chứa BHA, BHT, ... được dùng nhiều 
trong các loại thực phẩm trên toàn thế giới, chúng có tác hại gây ung thư, dị ứng 
hô hấp, gây ảnh hưởng tới gan và hệ thần kinh. 

— Bên cạnh đó, chất bảo quản chứa sodium benzoate khi kết hợp với ascorbic 
acid có trong thực phẩm sẽ tạo nên benzene. Đây là hợp chất có độc tính với máu 
và cơ quan tạo máu, tổ chức thần kinh. Chúng sẽ gây nên một số các phản ứng 
phụ cho cơ thể như dị ứng, làm hạ huyết áp, gây ra chứng tiêu chảy, đau bụng. 


— Ngoài ra, một số thành phần khác có trong chất bảo quản gây ra những tác 
hại không tốt cho cơ thể như gây co mạch, tăng huyết áp, nguy cơ tồn hại đến hệ 
thần kinh trung ương, gây chóng:mặt và suy giảm trí nhớ. 

—Việc dùng thường xuyên còn gây ra chứng béo phì ở một số người vì có chứa 
acid béo và gây ra những chứng tăng động ở trẻ em. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 


1. a) Công thức phân tử và công thức cấu tạo của phenol đơn giản nhất là C.H,O và 


@- 


b) Phenol là một acid, khi tác dụng với dung dịch KOH là một base, phản ứng thuộc 
loại phản ứng trung hoà. Phương trình hoá học của phản ứng: 


OH OK 
+KOH ———> Ô + H,O 


2. Công thức cấu tạo các đồng phân phenol và tên gọi hợp chất có công thức phân 


tửC,H.O: 
OH 0H Im 
CH; 
CH, 
CH, 
2-methylphenol 3-methylphenol 4-methylphenol 
(o-methylphenol) (m-methylphenol) (o-methylphenol) 


NET: 


Ngoài ra, còn có 2 đồng phân khác chức phenol là 


CH~-OH O—CH, 


benzyl alcohol methyl phenyl ether 


3. Phenol có cặp electron trên oxygen bị hút vào vòng benzene, làm tăng mật độ 
electron xung quanh vòng, nhiều nhất ở các vị trí ortho và para nên dễ dàng thế bromine 
vào các vị trí này. Benzene có vòng 6 cạnh bền vững, mật độ electron ở các nguyên tử 
carbon như nhau nên khó xảy ra phản ứng thế hơn. 


4. a) Trong hợp chất salicylic acid chứa 2 loại nhóm chức đặc trưng: nhóm —OH của 
phenol và nhóm —COOH của carboxylic acid. 


b) Theo phương trình hoá học, nhóm chức phenol tham gia phản ứng với acetic 
anhydride. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


ÔN TẬP CHƯƠNG 5 


(1 tiết) 


MỤCTIÊU 
N 


1. Năng lực chung 

~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực luyện tập các kiến thức đã học của chương. 

~ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để thảo luận, diễn đạt về đặc điểm, 
tính chất các dẫn xuất halogen, alcohol và phenol. Hoạt động nhóm và cặp đôi hiệu quả 
theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình 
bày báo cáo; Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận nhóm nhằm giải quyết các vấn để trong bài 
học và cuộc sống. 

2. Năng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Nắm vững về khái niệm, đặc điểm cẩu tạo, danh pháp của dẫn 
xuất halogen, alcohol và phenol; Hiểu và giải thích được tính chất vật lí, hoá học; Điều chế 
các hợp chất. 

— Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Tìm hiểu những ứng dụng trong thực 
tiễn liên quan đến dẫn xuất halogen, alcohol và phenol. 

~ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; Từ những hiểu biết về các loại hợp chất, vận dụng 
kiến thức đã học, giải quyết được các vấn đề trong thực tiễn. 

3. Phẩm chất 

Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựavào mục tiêu của bài ôn tập chương, GV lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù 
hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, hình thành và phát triển năng lực, 
phẩm chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

~ Dạy học theo cặp đôi. 

- Phương pháp kĩ thuật sơ đổ tư duy. 

~ Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua bài tập bổ sung. 

B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 
F. 


Hoạt động T: Hệ thống hoá kiến thức 


ứng dụng và cách điều chế dẫn xuất halogen, alcohol, phenol; Vận dụng kiến thức đã học, 


giải quyết được các vấn đề trong thực tiễn, rèn luyện kĩ năng giải các bài tập hoá học. 


< 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành nhóm 4- 5 HS, hướng dẫn HS nghiên cứu thông 
tin trong sơ đổ tư duy, GV đặt các câu hỏi, yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời. 
X:halogen 
R-X « R: gốc hydrocarbon 
Danh pháp VitrícủaX+ halogeno + tên hydrocarbon R 


Tến tại 3 thế 
Tính chất vật lí è Không tan trong nước 
L Nhi: 


lộ sôi tăng khi Mi tăng, 
Phản ứng thếX bởi OH 
=“= 
Tính chất hoá học ° €F <C-d< CBr < CỊ 


DẪN XUẤT 
HALOGEN 


Í_ Phản ứng tách HX 
Dung môi hữu cơ, chất dẻo. 
Ứng dụng ° Công nghiệp nhiệt lạnh 
DẪN XUẤT HALOGEN - Thuốc bảo vệ, tăng trưởng thực vật 
ALCOHOL - PHENOL OH gần trực tiếp vòng benzene 
Định nghĩa. 
[_—— Ÿ Phenolđơn chức đa chức 


HH LD2 L5 2, SG 2c 222E 


_ Liên kết hydrogen 

| ấtrắn; tan trong nướcnóng, ethanol 
) Nhiệt độ nóng chảy cao 

_ Phenol rất độc 


+ Na, NaOH, Na,CO,_ 


Tính chất vật lí 


Í 

-@ PHENOL ——' 
Tính acid - mi 
Ỉ lÑ Không đối màu quỳ tím 
— — 

MU/I........ Ô TẾ ng 

vòng benzene' 


tpanfp) 


Chất bảo quản, dược phẩm.... 
Ứng dụng - điều chế - ====Ă%. -—-- 
SG: SG S BE. <t:c525100207L.Ê 


Ý Điều chế từcumenevà nhựa than đá 


Hiên kết với Cno. 
Khái niệm © Alkanol:no, đơn chức, mạch hở 


Polyalcohol DU 

35 SEN & Từ 2 nhóm OH trở lên 

Đồng phân vị trí OH 
Đồng phân - s Đồng phân mạch C 
danh pháP _ | Tan thường, tên thay thế 

Liên kếthydrogen  Tền tại thểlỏng và rắn 
L—@ALCHoL - 

Tính chất vật lí 


° Tan tốt trong nước 
Phần ứng thếnguyên tửH của OH 
Tính chất hoá học Polyalcohol + Cu(OH), 


® Gácnhóm OH liền kề 
ách nhóm OH Cháy AHrấtâm. 


L Phản ứng ø ÿ 
Hợp nước của alkene [EU 
Ứng dụng-_ - Dung môi, dược phẩm, mĩ phẩm... 
điều chế 


Glycerol từ propene và acid béo 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


r 
Hoạt động 2: Bài tập củng cố và hướng dẫn giải bài tập 


Nhiệm vụ: HS giải được các bài tập ôn tập để củng cổ kiến thức. 


Tổ chức dạy học: GV chia lớp thành các nhóm 4 - 5 HS, yêu cầu HS thảo luận nhóm 
và thực hiện các bài tập. 

Bài tập 

1. Hoàn thành phương trình minh hoạ một số tính chất của dẫn xuất halogen, alcohol, 
phenol: 

a) C,H,CÍ + NaOH (đặc) —”” 2<; 

b) CH;CH(Br)CH,CH. + KOH—t#z:”—› 

c) CH,CH,CH,OH + Na —› 


d) CH,CH(OH)CH, + CuO—!—> 


e) @-- + Br,—> 


2. Viết phương trình minh hoạ cho các nhận định. 


a) Dẫn xuất halogen loại monohalogeno alkane và alkanol đều có phản ứng tách H—X 
(X là nguyên tử halogen hoặc nhóm -OH) tạo thành alkene. 


b) Ethanol và phenol đều có tính acid, trong đó tính acid của phenol mạnh hơn ethanol. 

c) Từ dẫn xuất halogen có thể điều chế cược alcohol tương ứng. 

3. Thực hiện các yêu cầu sau: 

a) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các dẫn xuất: C,H,Br, C,H,Cl, C.H.I. 
Giải thích. 

b) So sánh độ tan trong nước của các chất: €;H/E} C,H.OH, C.H.OH (phenol). Giải thích. 

4. So sánh khả năng phản ứng thuỷ phân của bromoethane (trong thí nghiệm trang 
95 SGK) với dẫn xuất CH,=CHCH,~Br. Giải thích và minh hoạ bằng phản ứng với dung dịch 
NaOH và với nước, đun nóng. 

5. Trong điều kiện có ánh sáng, chloroform dễ dàng phản ứng với oxygen trong 
không khí, sinh ra chất khí cực độc - phosgene (COCI,). Phosgene cũng dễ dàng phản 
ứng với ethanol. Phương trình hoá học của các phản ứng như sau: 


2CHCI, + O,—”—>2COCI,+ 2HCI 


COCI, + 2C,H,OH —› CO(OC,H,), + 2HCI 
(ethyl carbonate) 


Chloroform là loại dung môi được dùng phổ biến trong phòng thí nghiệm, trong 
công nghiệp sản xuất thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu, ... 


Trước khi được bảo quản hoặc vận chuyển đến nơi sử dụng, người tathường cho một 
lượng ethanol vào các lọ chứa chloroform. Giải thích cách tiến hành trên. 


6. Một số loại quả chín hoặc nước ép của chúng như nho, táo, ... được sử dụng để lên 
men, tạo thành ethanol, dùng trong công nghiệp chế biến đồ uống có cồn. Nổng độ cồn 
trong dung dịch thu được bằng phương pháp này khoảng 12% - 15%, vì ở nồng độ cao 
hơn, các enzyme của nấm men bị vô hiệu hoá. Để thu được dung dịch ethanol có nồng 
độ cao hơn, sử dụng phương pháp chưng cất. 


a) Viết phương trình điều chế ethanol bằng phương pháp lên men các loại nước ép 
có chứa đường glucose. 


b) Phương pháp chưng cất để thu được ethanol có nồng độ cao hơn vận dụng đặc 
điểm vật lí nào của alcohol. 


Hướng dẫn giải: 
1.a) C,H,Cl + 2NaOH (đặc) —””*”-##S—; € .H.ONa + NaCl + H,O 


b) CH,CH(r)CH,CH, + KOH—”"?”#-—› CH,CH=CHCH, + KBr + H,O 
c) 2CH,CH,CH,OH + 2Na —› 2CH,CH,CH,ONa + H,? 
d) CH,CH(OH)CH. + CuO —T—> CH.~CO-CH, + Cụ +H,O 

OH ©H 


Br Br 
e) + 3Br —> + 3HBr 


Br 
2.a) C,H,CÍ+ KOH —#"#“—›CH =CH, + KCI + H,O 


C,H.OH ———*®®“*_—›CH,=CH, +H,O 
b) 
~ Ethanol và phenol đều có tính acid, khi phản ứng với kim loại Na, giải phóng khí H,. 


2C,H,OH + 2Na —> 2C,H,ONa + H,? 


2C,H,OH + 2Na —> 2C,H,ONa + H,? 


-_g 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


— Phenol có tính acid mạnh hơn ethanol nên khi phản ứng với dung dịch kiềm, chỉ có 
phenol phản ứng, tạo thành muối và H,O. 


C,H,OH + NaOH —> C,H.ONa + H,O 


c) Vận dụng phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm —OH trong dẫn xuất halogen. 
C,H,Cl + NaOH -> C,H,OH + NaCl 


C,H,CH,Cl + NaOH —› C,H.CH,OH + NaCl 
(benzyl alcohol) 


3. a) Theo chiều tăng phân tử khối, tương tác van der Waals tăng nên nhiệt độ sôi của 
các dẫn xuất halogen tăng. Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi: C,H.C| < C,H.Br < C.H.I. 


b) Phân tử chloroethane phân cực nhưng hầu như không tan trong nước (dung môi 
phân cực). Ethanol và phenol tạo liên kết hydrogen với nước nhưng chỉ ethanol tan tết 
trong nước (ở nhiệt độ thường). Vì phenol có phân tử khối lớn và vòng benzene bền vững 
nên ở nhiệt độ thường, phenol tồn tại dạng tinh thể (nóng chảy ở 43 °C), ít tan trong 
nước; tan trong nước nóng (ở 66 °C). 


4. Bromoethane tham gia phản ứng thuỷ phần với dung dịch NaOH, đun nóng. Đối 
với hợp chất 3-bromoprop-]-ene, nhóm nguyên tử CH,=CH- hút electron và nguyên tử 
bromine có độ âm điện lớn hơn nguyên tử carbon nên có mật độ electron lớn, tích điện 

Š 8' ð 
âm, đồng thời làm tăng mật độ điện tích dương ở nhóm =CH,~ (CH =CH—CH;—Br ) nên 
OH- của nước (H-OH) hoặc của base (NaOH) đều dễ dàng phá vỡ liên kết C-Br. 

5, Cần thiết phải cho một lượng ethanol vào các lọ chứa chloroform để loại bỏ hoàn 
toàn lượng phosgene sinh ra, tránh gây ngộ độc cho người và ô nhiễm môi trường. 

6. a) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế ethanol bằng phương pháp lên 
men đường glucose: 

C,H„O, —”2“ >2C H.OH + 2CO, 

b) Nhiệt độ sôi của ethanol (78,3 °C) thấp hơn nước (khoảng 100 °C), dựa vào sự khác 
nhau về nhiệt độ sôi của 2 chất lông tan vào nhau, dùng phương pháp chưng cất để tách 
ethanol ra khôi dung dịch. 


CHƯƠNG G 
HỢP CHẤT CARBONYL (ALDEHYDE- 
KETONE) - CARBOXYLIC ACID (12 tiết) 
® BÀI 18. HỢP CHẤT CARBONYL 
'.Ö (Stiế „+ 


——— 


3Ø MỤCTIÊU 
` 
1. Nẵng lực chung 


~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm liên kết hợp 
chất carbonyl, cách gọi tên, những đặc điểm vật lí, tính chất hoá học, những ứng dụng 
quan trọng của hợp chất carbonyl và phương pháp điều chế acetaldehyde, acetone. 


~ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học đế diễn đạt về cấu trúc, danh pháp, 
tính chất của hợp chất carbonyl, các ứng dụng; Hoạt động nhóm và cặp đôi một cách hiệu 
quả, đảm bảo các thành viên trong nhóm điều được tham gia và trình bày báo cáo. 

~Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Liên hệ thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề trong bài 
học và cuộc sống. 


2. Năng lực hoá học 


— Nhận thức hoá học: Nêu được khái niệm hợp chất carbonyl (aldehyde và ketone); 
Gọi được tên theo danh pháp thay thế một sổ hợp chất carbonyl đơn giản (C1 - C5); Tên 
thông thường một vài hợp chất carbonyl thường gặp; Mô tả được đặc điểm liên kết của 
nhóm chức carbonyl, hình dạng phân tử của methanal, ethanal; Nêu được đặc điểm về 
tính chất vật lí trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của hợp chất carbonyl; Trình bày được 
tính chất hoá học của aldehyde, ketone: phản ứng khử (với NaBH, hoặc LiAIH,); phản ứng 
oxi hoá aldehyde (với nước bromine, thuốc thử Tollens, Cu(OH,)/OH); phân ứng cộng vào 
nhóm carbonyl (với HCN); phản ứng tạo iodoform. 


~ Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được (hoặc quan sát qua 
video hoặc qua mô tả) các thí nghiệm: phản ứng tráng bạc, phản ứng với Cu(OH),/OH” 
phản ứng tạo iodoform từ acetaldehyde/acetone; Mô tả được hiện tượng thí nghiệm, giải 
thích được tính chất hoá học của hợp chất carbonyl và xác định được hợp chất có chứa 
nhóm CH.CO-. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Trình bày được ứng dụng của hợp chất carbonyl 
và phương pháp điều chế acetaldehyde bằng cách oxi hoá ethylene, điều chế acetone 
từ cumene; Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số vấn để trong thực tiễn cuộc 
sống như: tăng độ bền đổ dùng bằng tre, nứa, giang bằng cách gác lên gác bếp trước 
khi sử dụng hay ứng dụng của formaldehyde trong bảo quản mẫu vật sinh học, sử dụng 
acetone được dùng làm dung môi, để lau sơn móng tay,.... 

3. Phẩm chất 


~ Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

- Cần thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 


¬ Dạy học theo nhóm, cặp đôi (dạy học hợp tác). 
- Phương pháp trực quan (thực hiện các thí nghiệm). 
~ Dạy học giải quyết vấn để thông qua câu hôi trong SGK. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


®—O 


đổ» mớipone ) 


GV chuẩn bị các tranh ảnh về phẩm nhuộm, sơn móng tay, công thức ketone 
progesterone, 1 1-cis-retinal,... sau đó giới thiệu aldehyde, ketone là những hợp chất hữu 
cơ có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp hoá chất cũng như trong thiền nhiên. 
GV dẫn dắt vào vấn đề: “Hợp chất carbonyl là gì? Chúng có đặc điểm gì về tính chất vật lívà 
hoá học? Vai trò của chúng trong đời sống” 

GV có thể tổ chức các trò chơi như giải ô chữ hay trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được 
soạn sẵn trên Kahoot, Blooket, HS sử dụng điện thoại để trả lời các câu hỏi. 


Kê HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM LIÊN KẾT 


tà Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm cấu tạo hợp chất carbonyl 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 18.1 và khái niệm về aldehyde và ketone, GV hướng 
dẫn HS rút ra được đặc điểm chung về cấu tạo của aldehycde và ketone; Mô tả được hình 


NET: 


dạng phân tử của formaldehyde, acetaldehyde; Viết được công thức cẩu tạo các đồng 
phân của hợp chất carbonyl. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi hoặc theo nhóm và yêu câu các 
nhóm thực hiện trả lời nội dung thảo luận 1 và câu hỏi luyện tập. Trình bày kết quả theo 
yêu cầu của GV. 

1. Quan sát Hình 18.1, nhận xét đặc điểm chung về cẩu tạo của formaldehyde, 
acetaldehyde (aldehyde) và acetone (ketone). Hãy mô tả hình dạng phân tử của 
formaldehyde và acetaldehyde. 


- Đặc điểm chung về cấu tạo của các hợp chất trên là những hợp chất chứa 
nhóm C=O (nhóm carbonyl). Trong nhóm carbonyl, nguyên tử carbon liên kết với 
nguyên tử oxygen bằng 1 liên kết ơ bền và 1 liên kết z kém bền. Liên kết đôi C=O 
và 2 liên kết đơn nằm trên một mặt phẳng, góc liền kết khoảng 120°. Liên kết đôi 
C=O phân cực về phía nguyên tử oxygen. 


8t _vÉ 
1202| C—=O 


sà:Cătrtrúc của nhóm chúc cafbonyl. 


~ Aldehyde: Hợp chất hữu cø trong phân tử có nhóm ~CHO liên kết trực tiếp 
với nguyên tử carbøn (của gốc hydrocatbon hoặc nhóm -CHO) hoặc nguyên tử 
hydrogen. 


~ Ketone: Hợp chất hữu cơ có nhóm carbonyl liên kết với 2 gốc hydrocarbon. 


— Aldehyde, ketone đơn chức trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm carbony|. Các 
gốc hydrocarbon có thể no hoặc không no hoặc thơm. 


—Formaldehyde và acetaldehyde thuộc nhóm aldehyde. Hình dạng phân tử của 
formaldehyde và acetaldehycle đều có nhóm -CHO liên kết với H (ở formaldehyde) 
và nhóm CH, (ở acetaldehyce). 


A Hình dạng phân tử của formaldehyde và acetaldehyde 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Ngoài câu hôi thảo luận trong SGK, GV có thể hướng dẫn HS tìm hiểu thêm với câu 
hôi bổ sung sau: 

Dựa vào định nghĩa dãy đồng đẳng, hãy trình bày cách lập công thức chung của 
aldehyde đơn chức, no, mạch hở. Tương tự với giải thích công thức chung của ketone đơn 
chức, no, mạch hở. 


~ Từ công thức của formaldehyde HCHO, dựa vào định nghĩa dãy đồng đẳng 
công thức chung của aldehyde đơn chức, no, mạch hở là C_H...,CHO (n > 0) hay 


C.H,O (m>1). 


2n+1 


~ Ketone đơn chức, no, mạch hở trong phân tử có một nhóm carboryl, công 
thức chung tương tự aldehyde đơn chức, no, mạch hở (ketone với m > 3). 


4£ LUYỆN TẬP. ) 


Viết công thức cấu tạo các đồng phân của hợp chất carbonyl có công thức phân tử 
C,H,O. Chất nào là aldehyde, chất nào là ketone? 


Công thức cấu tạo của hợp chất carbonyl có công thức C.H,O là: 


Aldehyde: CH,CH,CH;CHO. (1) 
(CH.),CHCHO (2) 
Ketone: CH;CH;COCH,, @) 


Qua hoạt động 1, GV hướng dẫn HS rút ra kiến thức trọng tâm trong SGK. 


2. DANH PHÁP 


ể 
xử 


9 Hoạt động 2: Tìm hiểu cách gọi tên hợp chất carbonyl 

Nhiệm vụ: Từ thông tin ở Bảng 18.1, GV hướng dẫn HS gọi tên hợp chất carbonyl 
(aldehyde và ketone). 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS trả lời nội dung thảo luận 2, 3 và câu hỏi luyện tập. 
Trình bày kết quả theo yêu cầu. Từ kết quả thảo luận, HS vận dụng tìm hiểu một số hợp 
chất carbonyl được tìm thấy trong thiên nhiên và nêu vai trò của chúng trong đời sống. 

2. Dựa vào Bảng 18.1, rút ra cách gọi tên theo danh pháp thay thế của aldehyde so 
với ketone. 


— Tên theo danh pháp thay thế: 
+ Aldehyde đơn chức mạch hở: 
Tên hydrocarbon (bỏ kí tự e ởcuổi) al 
Đánh số bắt đầu ở nguyên tử carbon của nhóm -CHO. 
» Ketone đơn chức mạch hở: 
Tên hydrocarbon (bỏ kí tự e ở cuối) - Số chỉ vị trí nhóm carbonyl - one 
Đánh số bắt đầu từ nguyên tử carbon gần nhóm >C=O nhất. 
— Ngoài ra, ketone có thể gọi theo tên gốc - chức: 
Tên gốchydrocarbon liên kết với nhóm carbonyl (theo trình tự dhữ cái) _ ketone 
Ví dụ: CH,COCH,CH, có tên gốc ~chức là ethy| methyl ketone. 


3. Gọi tên theo danh pháp thay thế của các hợp chất carbonyl C,H,O đã viết ở trên. 


(1)CH,CH,CH,CHỢ butanal 
(2) (CH,),CHCHO 2-metlhylpropanal 
(3) CH,CH,COCH, butan-2-one 


+1Ðcz 
ả£ LUYỆN TẬP ) 


1. Gọi tên theo danh pháp thay thế của các hợp chất carbonyl sau: 
a) (CH,),CHCHO 

b) CH,CH,CH,COCH, 

c)CH,CH=C(CH.)CHO 

2. Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau: 

a) 2-methylbutanal; 

b) but-3-enal. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


1. Danh pháp thay thế của các hợp chất: 


a) (CH,),CHCHO 2-methylpropanal 
b) CH,CH,CH,COCH, pentan-2-one 
c) CH;CH=C(CH,)CHO 2-methylbut-2-enal 


2. Công thức cấu tạo của các hợp chất: 
a) 2-methylbutanal CH,CH,CH(CH,)CHO 
b) but-3-enal CH,=CH-CH,-CHO 


Tìm hiểu một số hợp chất carbonyl được tìm thẩy trong thiên nhiên. Nêu vai trò của 
chúng trong đời sống. 


Các hợp chất như vanillin,fầuscone,... được tồng:hợp từ nguồn gốc thực vật, 
động vật, đều là hợp chất carbonyl. Ví cụ: 


H O 


nến CH, 
SH 
Vanillin (từ cây vani) Muscone (hươu xạ) 
Qua hoạt động 2, GV hướng dẫn HSrút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK, đọc 
được tên theo danh pháp thay thế và tên thông thường của hợp chất carbonyl. 


3. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


+ Hoạt động 3: Tìm hiểu trạng thái, nhiệt độ sôi và tính tan của hợp chất carbonyl 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Bảng 18.2, GV hướng dẫn HS giải thích đặc điểm về trạng 
thái, nhiệt độ sôi và tính tan của hợp chất carbonyl. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS trả lời nội dung thảo luận 4 và câu hồi luyện tập, 
trình bày kết quả. Sau đó, GV hướng dẫn HS vận dụng kiến thức để giải thích vấn đề trong 
thực tiễn. 


BE: 


4. Dựa vào Bảng 18.2 hãy nhận xét sự thay đối trạng thái, nhiệt độ sôi và độ tan của 
một số hợp chất carbonyl khi số nguyên tử carbon tăng dần. 
Khi số nguyên tử carbon tăng dẫn, trạng thái của hợp chất carbonyl chuyển từ 
khí (C„ C,) sang lồng và rắn. Nhiệt độ sôi tăng dần và độ tan trong nước của một 
số hợp chất carbonyl giảm dẫn. 


_..G- 
4£ LUYỆN TẬP. ) 


Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dân nhiệt độ sôi các chất sau: acetaldehyde (1), 
ethanol (2), ethane (3). Giải thích. 


~Thứtự tăng dần nhiệt độ sôi các chất là ethane (3), acetaldehyde (1), ethanol (2). 


~ Acetaldehyde có nhiệt độ sôi thấp hơn so với ethanol do không có liên 
kết hydrogen, nhưng lại có nhiệt độ sôi cao hơn so với ethane do phân tử 
acetaldehyde chứa nhóm carbonyl phân cực làm phân tử acetaldehyde phân 
cực. 


Bên cạnh câu hôi thảo luận trong SGK, GV có thể hướng dẫn HS tìm hiểu thêm các 
nội dung sau: 

1. Dựa vào đặc điểm cấu tạo của hợp chất carbonyl, giải thích vì sao formaldehyde và 
acetaldehyde là chất khí ở nhiệt độ thường. 


2. So sánh độ tan trong nước của hợp chất carbonyl so với alcohol có cùng sổ nguyên 
tử carbon (Bảng 16.2). Giải thích. 


1. Giữa các phân tử formaldehyde và acetaldehyde không có liên kết hydrogen 
nên chúng là chất khí ở nhiệt độ thường. 

2. Độ tan trong nước của hợp chất carbonyl kém hơn so với alcohol có cùng số 
nguyên tử carbon. Giữa các phân tử aldehyde, ketone không có liên kết hydrogen 
như alcohol nên có độ tan nhỏ hơn so với alcohol có cùng số nguyên tử carbon 
(theo bảng dưới). 


Qua hoạt động 3, GV rút ra kiến thức trọng tâm theo gợi ý SGK. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


`. Độ tan (g/100g Hợp chất Độ tan (g/100g 
H,O) ở25 °C carbonyl H,O) ở25 °C 
CH,OH Tan vô hạn HCHO Tan nhiều 
CH.CH,OH Tan vô hạn CH,CHO Tan vô hạn 
CH,CH,CH,OH Tan vô hạn C,H,CHO 16 
CH,=CHCH.OH Tan vô hạn CH,CH,CH,CHO 7 
CH,[CH,],OH 91 C,H.CHO 03 
CH,[CH,],OH Su CH,COCH, Tan vô hạn 
OHCH,-CH,OH Tan vô hạn CH,COC.H, 26 
OHCH,CH(OH)CH,OH Tan vô hạn CH,COC,H, 
C.H.COC H, Không tan 
_—— se 


1. Formaldehyde là chất khí không màu, mùi hắc và gây khó chịu. Dung dịch trong 
nước, chứa khoảng 37% formaldehyde gọi là formalin. Hãy tìm hiểu ứng dụng của 
formalin sử dụng trong sinh học. 

2. Ở nông thôn, nhiều gia đình vẫn đun bếp bằng rơm, rạ, hoặc củi. Tại sao rổ, rá, 
nong, na, .. (được làm từ tre, nứa, giang, ...) thường được gác lên gác bếp trước khi sử 
dụng để tăng độ bền của chúng? 

1. Formalin được sử dụng trong sinh học ướp xác để khử trùng và bảo quản 
tạm thời xác chết, các mẫu vật thí nghiệm, các bộ phận nội tạng, ... 
2. Do khói trong bếp có chứa formaldehyde HCHO, chất này có khả năng diệt 


trùng, chống mỗi mọt nên làm rổ rá, nong, nia, ... bền hơn. 


4. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Phản ứng khử aldehyde, ketone 


Ẹ 
€ Hoạt động 4: Tìm hiểu phân ứng khử aldehyde, ketone tạo thành alcohol | 


Nhiệm vụ: Từ việc nghiên cứu nội dung và Ví dụ 3, GV hướng dẫn HS viết phản ứng 
khử tạo thành alcohol của hợp chất carbonyl. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS trả lời nội dung thảo luận 5 và câu hỏi luyện tập, 
trình bày kết quả. 


5. Dựa vào giá trị độ âm điện của nguyên tử carbon và nguyên tử oxygen, giải thích 
sự phân cực của liền kết C=O trong các hợp chất carbonyl. 
Giá trị độ âm điện của nguyên tử carbon nhô hơn của nguyên tử oxygen nên 
liên kết đôi C=O phân cực về phía nguyên tử oxygen. 
Bền cạnh câu hỏi thảo luận trong SGK, GV có thể hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội 
dung sau: 


Liên kết đôi C=O trong nhóm carboryl và liên kết đôi C=C trong alkene có đặc điểm 
cấu tạo nào giống nhau? Dự đoán tính chất nào của nhóm C=O giống alkene? 


Điểm giống nhau: Đầu là liên kết đôi nên các hợp chất chứa nhóm C=O và 
alkene có sự giếng nhau về.khả năng phản ứng cộng: 


- Điểm khác nhau: Liên kết đôi C=O phân cực về phía nguyên tử oxygen nên 
có phản ứng đặc trưng của ñhém earlðonyl: 


4£ LUYỆNTẬP ) 


Viết sơ đồ phản ứng tạo thành alcohol của các chất sau (dùng chất khử là LiAIH, hoặc 
NaBH,): 
4 


a) C,H,CHO 

b) CH,COCH,CH, 
Phân ứng khử tạo thành alcohol: 
a) C.H.CHO —*°“—› C.H.CH.OH 


b) CH,COCH,CH, —“®“—› CH,CH(OH)CH,CH, 


Qua hoạt động 4, GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về phản ứng khử tạo thành 


alcohol như SGK. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


2. Phản ứng oxi hoá aldehyde 


+ Hoạt động 5: Tìm hiểu phân ứng của aldehyde với nước bromine 


Nhiệm vụ: Từ việc nghiên cứu nội dung và Ví dụ 4, GV hướng dẫn HS xác định vai trò 
của các chất trong phản ứng và viết được phản ứng của aldehyde với nước bromine. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, nghiên cứu Ví dụ 4, trả lời nội 
dung thảo luận 6. 


6. Cho biết sự thay đổi số oxi hoá của C và Br trong phương trình hoá học ở Ví dụ 4. Từ 
đó xác định chất oxi hoá và chất khử. 
+1 kó +ậ =t 
CH,CHO + Br, +H,O ——> CH.,COOH + 2HBr 
Chất khử _ Chấtoxi hoá 
+1 +3 


— —=- 


. " 
Br;+2e—> 2Br 


\_ Hoạt động 6: Tìm hiểu thí nghiệm nghiên cứu phản ứng oxi hoá aldehyde 


Thí nghiệm 1. Phản ứng của aœtaldehy de với thuốc thử Tollens (phản ứng tráng bạc) 
Nhiệm vụ: HS tiến hành Thí nghiệm 1, GV hướng dẫn HS rút ra bản chất của phản ứng. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HŠ làm việc theo nhóm, nghiên cứu cách tiến hành thí 
nghiệm và trả lời nội dung thảo luận 7, 8. Các nhóm thiực hiện thí nghiệm, quan sát hiện 
tượng và nhận xét màu sắc sản phẩm trên thành ống nghiệm. 


Nhỏ dung dịch ammonia vào ống nghiệm chứa silver nitrate thì xuất hiện kết tủa 
xám, sau đó kết tủa tan dẫn trong ammonia dư, tạo thành dung dịch trong suốt do tạo 
phức chất tan diammine silver(I) hydroxide. 


AgNO, + 3NH, + H,O ~› [Ag(NH,),]OH + NH,NO, 
diammine silver(l) hydroxide 


Sau khi cho dung dịch acetaldehyde vào xuất hiện kết tủa nâu đen trong dung 
dịch. Sau một thời gian xung quanh thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc mông sáng 
như gương. 


CH,CHO + 2[Ag(NH,)]OH —`—> CH,COONH, + 2AgÌ + 3NH, + H,O 


Phương trình tổng quát cho aldehyde nói chung: 
R(CHO), + 2n[Ag(NH,),]OH—”—>R(COONH,), + 2nAg Ỷ + 3nNH, + nH,O 

Đổi với aldehyde đơn chức: 

RCHO + 2[Ag(NH,),]OH—T—> RCOONH, + 2AgÌ_ +3NH, + H,O 
Đổi với formaldehyde: 

HCHO + 2[Ag(NH,).]OH —Ý—> HCOONH, + 2AgÌ` +3NH, +H,O 
Sau đó HCOONH, tiếp tục phản ứng với AgNO./NH:: 

HCOONH, + 2[Ag(NH,),]OH —— (NH,),CO, + 2AgÌ + 3NH, + H,O 


Tổng hợp 2 giai đoạn của phản ứng đối với formaldehyde ta sẽ có phương trình tổng 
quát như trên. 


7. Xác định vai trò của CH,CHO trong phản ứng tráng bạc. Tìm hiểu ứng dụng của 
phản ứng trong thực tiễn. 


~ Vai trò của CH,CHO trong phản ứng tráng bạc là chất khử. Phản ứng tráng 
bạc là phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết các aldehyde. 
- Phản ứng tráng bạc được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp sản xuất 
gương, ruột phích bình thuỷ,..: và một số ứng dụng khắc. 
GV cân chú ý với các nhóm để phản ứng tráng bạc thu được kết quả tốt: 


« Cần rửa ống nghiệm thật sạch bằng dung dịch NaOH loãng, rồi rửa lại nhiều lần 
bằng nước nóng để bạc sinh ra dễ bám vào ông nghiệm. 


+ Khi cho aldehyde vào, không được lắc ống nghiệm. Nếu lắc ống nghiệm, lớp bạc 
sáng như gương sẽ không đều do bạc tạo thành một phần dưới dạng vô định hình. 


8. Vì sao trong phản ứng tráng bạc, người ta chỉ làm nóng mà không đun sôi hỗn hợp 
chất phản ứng? 
Trong phản ứng tráng bạc, không đun sôi hỗn hợp chất phản ứng hoặc nhiệt 
độ quá 60 °C — 70 °C vì dung dịch sủi bọt làm bạc sinh ra bám vào ống nghiệm 
không đều. 


Thí nghiệm 2. Phản ứng của acetaldehyde với Cu(OH) /OH- 
Nhiệm vụ: HS tiến hành Thí nghiệm 2, GV hướng dẫn HS rút ra bản chất của phản ứng. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, nghiên cứu cách tiến hành thí 
nghiệm và trả lời nội dung thảo luận 9, câu hôi luyện tập. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


9. Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO, đến khi kết tủa không tăng thêm 
nữa, cho biết tên gọi và màu sắc của kết tủa thu được. 


Phương trình hoá học của phản ứng: 
CuSO, + 2NaOH -> Cu(OH),„Ì + Na,SO, 


Ống nghiệm có kết tủa màu xanh của copper(lI) hydroxide Cu(OH),. 


GV cần chú ý với các nhóm để phản ứng thu được kết quả tốt: 


+ Phản ứng thực hiện trong môi trường kiểm, do đó phải đảm bảo dư dung dịch NaOH 
khi mới cho dung dịch acetaldehyde vào ống nghiệm. Lúc đầu, ống nghiệm có kết tủa 
màu xanh da trời của Cu(OH),. Khi đun nóng hỗn hợp có sự biến đồi từ màu xanh huyền 
phù sang màu vàng là kết tủa CuOH rồi đến màu đỏ gạch của kết tủa Cu,O. 


+ Do xảy ra phản ứng oxi hoá aldehyde bằng Cu(OH), tạo thành CuOH kết tủa vàng, 
sau đó tạo thành Cu,O màu đỏ. 


» Với formaldehyde sẽ xảy ra phản ứng theo phương trình hoá học sau: 
HCHO + 4Cu(OH), + 2NaOH — Na,CO, + 2Cu,O + 6H,O 


;) 
A£ LUYỆN TẬP. ) 


Trình bày phương pháp hoá học đề nhận biết 3 chất lỏng riêng biệt sau: propan-1-ol 
(CH,CH,CH,OH), propanal (CH,CH,CHO) và acetone (CH,COCH ,). 


~ Trích các mẫu thử. Cho 3 mẫu thử phản ứng với dung dịch AgNO, trong 
ammcnia dư, mẫu thử nàø có phân ứhø trắng bạc là dụng dịch propanal (2 dung 
dịch còn lại không phần ứng). 
C,H,CHO + 2[Ag(NH,),]OH—“—> C,H.COONH, + 2AgỶ + 3NH, + H,O 
Thử 2 mẫu còn lại với Na, mẫu tạo khí là propan-1-ol. 
2CH,CH,CH,OH + 2Na —›2CH,CH,CH,ONa + H,? 
~ Mẫu còn lại là acetone. 


Qua hoạt động 5 và 6, GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về tính khử của hợp chất 
carbonyl như SGK. 


3. Phản ứng cộng và phản ứng tạo iodoform 


€đ) Hoạt động 7: Tìm hiểu phản ứng cộng hydrogen cyanide 


Nhiệm vụ: HS nghiên cứu phản ứng cộng HCN vào nhóm carbonyl. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm và trả lời nội dung thảo luận 10. 
10. Từ đặc điểm cấu tạo nào của aldehyde, ketone chứng tỏ chúng có thể tham gia 
phản ứng cộng? 
Nguyên tử carbon của nhóm carbonyl nối với nguyên tử oxygen bằng 1 liên 
kết ơ bền và 1 liên kết x kém bền. Liên kết đôi C=O bị phân cực mạnh. Nhóm C=O 
quyết định tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất carbonyl - tính chất nồi bật 
là phân ứng cộng. 


Hoạt động 8: Thí nghiệm nghiên cứu phản ứng tạo íodoform | 


Nhiệm vụ: HS thực hiện thí nghiệm tạo iodoform từ acetaldehyde, GV hướng dẫn HS 
rút ra bản chất của phản ứng. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, tiến hành thí nghiệm và trả lời 
nội dung thảo luận 11, câu hôi luyện tập. 


11. Thực hiện Thí nghiệm 3 tạo iodoform. Từ phương trình hoá học, xác định vai trò 
của I, và NaOH trong phản ứng tạo iodoform. 
~ Hiện tượng thí nghiệm: Thu được kết tủa vàng nhạt của CHI.. 
— Phương trình hoá học của phản ứng: 
CH,CHO †5I,t4NaOH. => CHI,Ÿ + H-COONa + 3Ñal + 3H,O 

— Phân ứng xảy ra tương (( đi với acetone theô plrương trình hoá học: 

CH,COCH, + 3I, + 4NaOH —> CHI,Ì + CH,COONa + 3Nai + 3H,O 
lodoform (tri-iodomethane) 

~ Quá trình thí nghiệm trải qua các giai đoạn sau: 
CH,~CO-CH. + 3l, + 3NaOH—> CI.CO-CH, + 3Nai + 3H,O 
Cl~CO-CH, + NaOH —> CHI,Ì + CH,COONa 


GV cần chú ý với các nhóm để phân ứng thu được kết quả tốt: 


+ Trong thí nghiệm trên, tiến hành làm nóng để thấy rõ hơn sản phẩm tạo thành. Nếu 
sử dụng acetone chỉ tiến hành đun nhẹ, vì các hợp chất này dễ bay hơi (nếu đun sôi sẽ 
bay hơi hết). 


+ Vai trò của |, và NaOH trong phản ứng là chất oxi hoá và chất tạo môi trường. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


vi = 
Ñ ~ LUYỆN TẬP 
Hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng sau: 
a) HCHO + [Ag(NH,),]OH——> 
b) C,H,CHO + Cu(OH), + NaOH ——> 
c) C,H,CHO + HCN —› 


a) HCHO +4[Ag(NH,),JOH—”—> (NH,),CO, + 4Ag + 6NH, + 2H,O 
b)C,H,CHO + 2Cu(OH), + NaOH —— C,H,COONa + Cu,O + 2H,O 
c) C,H,CHO + HCN —› C,H,CH(C=N)-OH 
GV có thể củng cố cho HS bằng câu hỏi luyện tập bổ sung sau: 
Cho các hợp chất sau: methanal, pentan-3-one, butanone. Hợp chất nào trong các 
chất trên tham gia được phản ứng tạo iodeform? Giải thích. 
Butanone tham gia được phản ứng tạo iodoform do các aldehyde hay ketone có 
nhóm methyl cạnh nhóm carbony| (CH,CO-) tham gia dược phản ứng tạo iodoform. 
CH,~CO-CH,CH, + 3l, + 4NaOH —>. CHI.⁄+ CH;CH;COONa + 3Nal + 3H,O 


Qua hoạt động 7 và 8, GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về phản ứng cộng của hợp 
chất carbonyl như SGK. 


5. ỨNG DỤNG CỦA HỢP CHẤT CARBONYL 


Ð) Hoạt động 9: Trình bày ứng dụng của hợp chất carbonyl 


Nhiệm vụ: Từ việc đọc thông tin được cung cấp ở SGK, GV hướng dẫn HS nhận xét và 
nêu những ứng dụng khác của hợp chất carbonyl. Hoặc GV sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy 
định hướng cho HS nêu một số ứng dụng của hợp chất carbonyl. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, nhận xét về những ứng dụng của 
một số hợp chất carbonyl thường gặp và nêu những ứng dụng khác của hợp chất carbonyl. 
Thảo luận câu hỏi 12 và câu hôi vận dụng hoặc GV hướng dẫn HS thiết kế sơ đồ tư duy. 


12, Đọc thông tin về những ứng dụng của một số hợp chất carbonyl thường gặp, 
nhận xét và trình bày các ứng dụng của formaldehyde, acetaldehyde và acetone dưới 
dạng sơ đồ tư duy. 


NET: 


Hợp chất carbonyl có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. 
Công nghiệp dệt, nhựa, chất dẻo. 


Xây dựng, mĩ phẩm, keo dán, thuốc nổ. 
| 
Formaldehyde  ——® 
Giấy than, mực máy photocopy: 
Nông nghiệp và thuỷ sân 


Tổng hợp hữu cơ 


ỨNG DỤNG CỦA HỢP 


v —— Acealdehydle ——© 
CHẤT CARBONYL 


ị Sản xuấtacetic acid, acetic anhydride 


Sản xuất tơ nhân tạo, thuốc súng không khói 


TT “....n. 


| Nguyên liêu đế tổng hợp nhiều chất hữu cơ 


Vì sao acetone được dùng làm dung môi để lau sơn móng tay? 


Acetone là một chất: lồ23 được dùng làm dung môi để lau.sơn móng tay do khả 
năng hoà tan các chất trong thành phần sơn, bay hơinhanlr và có giá thành thấp. 


6. ĐIỀU CHẾ 


đ—) Hoạt động 10: Tìm hiểu các phương pháp điêu chế hợp chất carbonyl 


Nhiệm vụ: Từ việc nghiên cứu các phương pháp điều chế hợp chất carbony| được 
cung cấp ở SGK, GV hướng dẫn HS thảo luận các câu hôi. Những lưu ý và ứng dụng trong 
thực tiễn của phương pháp. 

Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và tìm hiếu các phương pháp điều 
chế hợp chất carbonyl. 


Acetaldehyde: 


Từ ethene (ethylene): 2CH,=CH,+ O,———————>2CH,CHO 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


Acetone: 
Từ cumene (isopropylbenzene): 
CH-CH~CH, 9H 
1O, 
2.H,O, dung dịch H,SO, loãng ¬ c-g —C, 
là 

Ngoài ra, GV có thể giới thiệu thêm phương pháp sản xuất khác. 

Acetaldehyde từ alcohol: CH,CH,OH + CuO — > CH;CHO + Cu + H,O 

Acetone được sản xuất bằng cách nhiệt phân muối calcium acetate: 

Ca(CH,COO), —"—> CaO + CO, + (CH,),CO 

Bền cạnh đó, acetone còn được sản xuất trực tiếp từ propan-2-ol (isopropanol): 

2CH,-CHOH-CH, + O,—#“—>2(CH,),CO + H,O 


Qua hoạt động 9 và 10, GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về các phương pháp điều 
chế hợp chất carbonyl như SGK. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 


Công thức cấu tạo Công thức S 
Danh phá = Loại hợp chất 
khung phân tử H0) VẺETộ 
°) 


aldehyde 


2-methylpropanal (CH.),CHCHO 


hiáySuiDIEu 
benzaldehyde 


2-methylbutanal CH,CH,CH(CH,)CHO 


aldehyde 
aldehyde 


le) 
pentan-3-one CH,CH,COCH,CH, ằ. ketone 


p-methylbenzaldehyde p-CH,C,H,CHO aldehyde 


2. Các chất sau: C,H,, C,H.OH, CH.CHO. 


~ Chiều tăng dần nhiệt độ sôi và độ tan trong nước: C.H., CH,CHO, C.H.OH. 


vxv 
~ Giải thích: C,H.OH có liên kết hydrogen nên có nhiệt độ sôi cao nhất và độ tan trong 
nước lớn nhất, hydrocarbon và aldehyde không có liên kết hydrogen nhưng aldehyde có 
nhiệt độ sôi cao hơn so với hydrocarbon có cùng số nguyên tử carbon, chủ yếu do liền kết 
C=O phân cực và dễ tan trong nước hơn so với hydrocarbon. 


3. C.H,,O có các đồng phân hợp chất carbonyl sau: 


Aldehyde: 

CH.CH,CH,CH,CHO pentanal 
CH,CH,CH(CH,)CHO 2-methylbutanal 
CH,CH(CH,)CH,CHO 3-methylbutanal 
CH,C(CH,),CHO 2,2-dimethylpropanal 
Ketone: 

CH,CH,CH,COCH, pentan-2-one 
CH,CH(CH,)COCH, 3-methylbutan-2-one 
CH.CH,COCH,CH, pentan-3-one 


4. Trên phổ MS của (X), có peak ion phân tử [M*] có giá trị m⁄z lớn nhất bằng 72. 
= (X) có phân tử khối bằng 72. 
Gọi công thức chung của (X) là cho. 

66,66 11,11 22,23 


12 1 16 


Xx:y:z= : =5,55:11,11:1,38=4:8: 1 
Vậy công thức phân tử của (X) là C,H.O. 


Chất (X) bị khử bởi LiAIH, tạo thành alcohol bậc II, vậy (X) thuộc nhóm ketone. Công 
thức cẩu tạo của (X) là CH,COCH,CH, (butan-2-one). 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Tị 
=> œ '°) 
* 
+) MỤCTIÊU 


Ñ 
1. Nẵng lực chung 


~ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về cấu trúc của carboxylic acid, cách gọi 
tên, những đặc điểm vật lí, tính chất hoá học, những ứng dụng quan trọng của carboxylic 
acid và cách điều chế. 

Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về cấu trúc, danh pháp, 
tính chất của carboxylic acid, các ứng dụng; Hoạt động nhóm và cặp đôi một cách hiệu 
quả, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo. 


~ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Liên hệ thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề trong bài 
học và cuộc sống. 

2. Năng lực hoá học 

- Nhận thức hoá học: Nêu được khái niệm về carboxylic acic|; Viết được công thức cẩu 
tạo và gọi được tên một số acid theo danh pháp thay thế (C1 - C5) và một vài acid thường 
gặp theo tên thông thường; Trình bày được đặc điểm cấu tạo và hình dạng phân tửacetic 
acid; Nêu và giải thích được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) 
của carboxylic acid; Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của carboxylic acid: Thể hiện 
tính acid (phản ứng với chất chỉ thị, phản ứng với kim loại, oxide kim loại, base, muổi) và 
phản ứng ester hoá; Trình bày được ứng dụng của một số carboxylic acid thông dụng và 
phương pháp điều chế carboxylic acid (điều chế acetic acid bằng phương pháp lên men 
giấm và phản ứng oxi hoá alkane). 

~— Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Thực hiện được thí nghiệm về phản ứng 
của acetic acid (hoặc citric acid) với quỳ tím, sodium carbonate (hoặc calcium carbonate), 
maønesium; Điều chế ethyl acetate (hoặc quan sát qua video thí nghiệm); Mô tả được các 
hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của carboxylic acid. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nêu được ứng dụng của một số carboxylic acid 
thông dụng; Tìm hiểu về điều chế acetic acid bằng phương pháp lên men giấm và ứng 
dụng cúa phản ứng. 


HE: 


3. Phẩm chất 

~ Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 

~- Cần thận, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thực hành. 

~ Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hoá học. 

Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 

A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

— Dạy học theo nhóm, cặp đôi (dạy học hợp tác). 

— Phương pháp trực quan (thực hiện các thí nghiệm). 

~ Dạy học giải quyết vấn để thông qua câu hỏi trong SGK. 


B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


® 


cSb kuởtpôNg ) 


GV chuẩn bị các hình ảnh về bơ, sữa chua hoặc hình ảnh trái cây kèm theo công thức 
của các carboxylic acid có trong thành phần của các loại trái cây. GV dẫn dắt vào vấn đề: 
“Carboxylic acid là gì? Những tính chất nào đặc trưng cho carboxylic acid? Tính chất hoá học 
của carboxylic acid có tương tự tính chất của acid vô cơ? Những tính chất nào đặc trưng cho 
acid hữu cơ?? 

Hoặc GV có thể sử dụng vicleo về một số ứng dụng của carboxylic acid, đưa câu hôi 
định hướng để HS thảo luận, từ đó dẫn dắt HS vào bài một cách hứng thú. 


JJ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ) 


1. KHÁI NIỆM - CẤU TRÚC - DANH PHÁP 


Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm, cấu trúc của carboxylic acid 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 19.1 và Ví dụ 1, 2,GV hướng dẫn HS rút ra được khái 
niệm và cấu trúc của carboxylic acid. 

Tổ chức dạy học: Hoạt động theo cặp hoặc theo nhóm nhỏ. GV yêu cầu HS trả lời nội 
dung thảo luận 1, 2 và câu hỏi luyện tập. GV hướng dẫn HS rút ra được khái niệm và công 
thức chung của carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở và cách lập công thức chung của 
carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở. Sau đó, HS trình bày kết quả theo yêu cầu của GV. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


1. Quan sát Hình 19.1 hãy nêu đặc điểm chung về cấu tạo của carboxylic acid, nêu 
điểm khác về cấu tạo của carboxylic acid so với cấu tạo của aldehyde và ketone. 

— Đặc điểm về cấu tạo của carboxylic acid có chứa một hay nhiều nhóm carboxyl 
(COOH) liên kết với carbon (hoặc hycrogen) trong phân tử. 

- Điểm khác về cấu tạo của carboxylic acid so với cấu tạo của aldehyde và 
ketone là alcdehyde, ketone chỉ có nhóm carbonyl (C=O), trong khi carboxylic acid 
là nhóm carboryl (C=O) liên kết trực tiếp với nhóm hydroxy (OH) để tạo thành 
nhóm carboxyl (COOH). 


Ai 
4£ LUYỆN TẬP ) 
1. Hãy viết công thức cấu tạo của các carboxylic acid đơn chức có công thức phân tử 
CH,O, 
2. Hãy chỉ ra hợp chất carboxylic acid trong số các chất sau đây: 
CH.CHO (1), C,H.OH (2), CH;=CH-COOH (3), HOOC-COOH (4). 
1. Công thức của carboxylic acicl no, đơn chức, mạch hở với n =4 là C,H,COOH, 
đây là monocarboxylic acid. Các công thức cấu tạo có thể có là: 
(1) CH,-CH,-CH,-COOH 
(2) CH,-CH(CH,)-COOH 
2. Hợp chất carboxylic acid là các liẹp chất el1ứa nhồn4 ~COOH, do đó chỉ có 
(3) và (4) là carboxylie acid. 
Ngoài câu hỏi thảo luận trong SGK, GV có thể hướng dẫn HS tìm hiếu thêm nội dung 
luyện tập bổ sung sau: 
Từ định nghĩa dãy đồng đẳng, hãy trình bày cách lập công thức chung của 
carboxylic acid đơn chức, no, mạch hở. 
Thiết lập công thức chung của carboxylic acid đơn chức, no, mạch hở như 
các hợp chất hydrocarbon, alcohol đã học ở bài trước là C_H...COOH (n > 0) hoặc 
C.H, O,(m> 1). 


Hoạt động 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo, hình dạng phân tử và tính chất của acetic 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Hình 19.2, GV hướng dẫn HS mô tả liền kết, đặc điểm cấu 


tạo và hình dạng của acetic acid. 


NET: 


Tổ chức dạy học: Thông qua Hình 19.2 và thông tin cung cấp, GV yêu cầu HS trình 
bày đặc điểm cẩu tạo, hình dạng phân tử và tính chất của acetic acid. 

~ Phân tử acetic acid bao gồm nhóm -CH, liên kết với nhóm ~COOH, mang đẩy đủ tính 
chất của carboxylic acid là nguyên tử hycrogen (H) trong nhóm carboxyl (COOH) trong các 
carboxylic acid cung cấp ion H (proton), có tính chất acid. 

~ Acetic acid nguyên chất là chất lỏng, mùi xốc, dễ gây bỏng da. Acetic acid nguyên chất 
đông đặc ở 16 °C tạo thành tỉnh thể giống nước đá gọi là “acetic acid băng”. 

Qua hoạt động 1 và 2, GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về khái niệm, cấu trúc của 
carboxylic acid như SGK. 


Hoạt động 3: Viết công thức cấu tạo và gọi tên một số carboxylic acid 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát Bảng 19.1, GV hướng dẫn HS rút ra được cách gọi tên 
carboxylic acid theo danh pháp thay thế và tên thông thường. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS trả lời nội dung thảo luận 2 và câu hỏi luyện tập, 
trình bày kết quả. Vận dụng kiến thức để viết đồng phân và gọi tên các chất. 


2. Dựa vào Bảng 19.1, rút ra cách gọi tên carboxylic acicl theo danh pháp thay thế. 
~ Tên theo danh pháp thay thế của carboxylic acid đơn chức, mạch hở: 
Số di vị trí nhánh-Tên nhanh - Tên hydrocarbon (bỏ kítựeởcuối) oic - add 
~ Mạch chính là mạch carbon dài nhất chứa nhóm -COOH. 
~ Đánh số 1 bắt đe tứ: dguyên từ ctbori đửa (R61 (Hức ~COOH. 


ả£ LUYỆN TẬP. ) 


1. Gọi tên theo danh pháp thay thế của các carboxylic acid sau: 
a) (CH,),CH-COOH b) (CH,),C- COOH 
c) CH;CH=CH-COOH d) CH,CH=C(CH,)~COOH 
2. Viết công thức cấu tạo của các carboxylic acid có tên sau: 
a) propanoic acid b) pent-3-enoic acid 


3. Viết công thức cấu tạo các đồng phân acid có công thức phân tử C,H,,O.. Gọi tên 


theo danh pháp thay thế của các đồng phân đó. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


1. Tên theo danh pháp thay thế của các carboxylic acid: 


a) (CH,),CH-COOH 2-methylpropanoic acid 

b) (CH,),C-COOH 2,2-dimethylpropanoic acid 
c) CH,CH=CH-COOH but-2-enoic acid 

d) CH;CH=C(CH,)COOH 2-methylbut-2-enoic acid 
2. Công thức cấu tạo của các carboxylic acid: 

a) Propanoic acid CH,CH,COOH 

b) Pent-3-enoic acid CH,CH=CH-CH.-COOH 

3. Acid C.H,,O, có các đồng phân sau: 

CH,CH,CH,CH,COOH pentanoic acicl 
(CH.),CHCH,COOH 2-methylbutanoic acid 
CH,CH,CH(CH,)COOH 3-methylbutanoic acid 
(CH,);C-COOH 2,2-dimethylbfopanioc acid 


Qua hoạt động 3, GV hướng dẫn HS rút ra quy tắc đọc danh pháp thay thế của 
carboxylic acid. 
2. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


Hoạt động 4: Tìm hiểu đặc điểm về trạng thái, nhiệt độ sôi và tính tan của carbox-. 
ylic acid 


thái, nhiệt độ sôi và độ tan của carboxylic acid. 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ: trả lời nội dung thảo luận 3, 
4 và câu hỏi luyện tập, trình bày kết quả theo yêu cầu của GV. 


3. So sánh nhiệt độ sôi của butanoic acid với nhiệt độ sôi của các chất trong bảng sau. 


Giải thích. 
Chất Công thức Nhiệt độ sôi (°C) 
Butane CH,CH,CH,CH, -0,5 
Butanal | CH,CH.,CH,CHO 76 
Butan-1-ol | CH,CH,CH,CH,OH 1177 
Butanoic acid | CH,CH,CH,COOH 163,0 


NEE+- 


Nhiệt độ sôi của carboxylic acid cao hơn so với nhiệt độ sôi của các chất có cùng 
số nguyên tử carbon. Do carboxylic acid có khả năng tạo thành liên kết hydrogen 
bền vững hơn alcohol nên có nhiệt độ sôi cao hơn so với nhiệt độ sôi của alcohol 
tương ứng. Giữa các phân tử aldehyde, ketone và hydrocarbon không có liên kết 
hydrogen nên có nhiệt độ sôi thấp hơn. 


4. Vì sao acetic acid tan vô hạn trong nước? 


Nhờ khả năng tạo liên kết hydrogen với nước, các carboxylic acid đầu dãy như 
acetic acid tan vô hạn trong nước 


4£ LUYỆNTẬP ) 

Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi của các chất sau, giải thích. 
()CH, 0) C,H.COOH 
(3)C,H,CHO (4)C,H,OH 

— Chiều tăng dần nhiệt độ sôi của các chất: (1) C.H,, (3) C,H,CHO, (4) C,H,OH, 
(2)C,H,COOH. 

~ Aldehyde không có liên kết lhyclrogen nên có nhiệt độ sôi thấp hơn alcohol, 
nhưng có nhiệt đệ sôi cao hơn các alkane. 

~ Alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn các hợp chất alclehycle, ketone vì có liên kết 
hydrogen. 

— Carboxylic acid có nhiệt độ sôi cao hơn các hợp chất tương ứng nhưalcohol 
vì có liên kết hydrogen giữa 2 phân tử hoặc giữa nhiều phân tử. 


Qua hoạt động 4, GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về tính chất vật lí của carboxylic 
acid như SGK. 


3. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 
1. Tính acid 


Hoạt động 5: Thí nghiệm nghiên cứu tính acid của carboxylic acid 


Nhiệm vụ: Từ việc quan sát cấu tạo của acid, xác định sự phân cực các liên kết, dự 
đoán tính chất của acid. Thực hiện thí nghiệm nghiên cứu theo nhóm, GV hướng dẫn HS 
giải thích tính chất acid của carboxylic acid khi phản ứng với kim loại, oxide, base và muối. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


Tổ chức dạy học: GV yêu cầu HS quan sát cấu tạo của carboxylic acid, xác định sự 
phân cực của các liên kết trong phân tử, từ đó dự đoán tính chất hoá học đặc trưng. Sau 
đó, HS thực hiện Thí nghiệm 1 theo nhóm để nghiền cứu tính chất của carboxylic acid, 
khẳng định dự đoán dựa vào cấu tạo phân tử. GV yêu cầu HS trả lời nội dung thảo luận 
5, 6, 7, câu hôi luyện tập và trình bày kết quả. Sau đó, GV hướng dẫn HS tìm hiểu để hoàn 
thành câu hỏi vận dụng. 

5. Từ đặc điểm cấu tạo nhóm carboxyl, dự đoán tính chất hoá học đặc trưng của hợp 
chất carboxylic acid. 

Nhóm C=O hút electron nên liền kết O-H trong carboxylic acid phân cực, 
hydrogen dễ tách thành ion H* dưới tác dụng của dung môi làm carboxylic acid 

có tính acid. 

6. Biết K, (hằng số phân li acid) của R—COOH được tính theo biểu thức sau: 

K= [H' ]x[RCOO] 


[RCOOH] 
Dựa vào Bảng 19.3, nhận xét về tính acid của carboxylic acid. Nêu tính chất hoá học 


đặc trưng của chúng. 
Trong dung dịch nước, carboxylic acid phân li theo cân bằng: 
RCOOH =—— RCOG- + H' 

— Các carboxylic aciel phần li không hoàn toần nên các carboxylic acid là acid 
yếu. Tính chất hoá học của chúng cũng thể hiện tính chất của acid yếu. Hằng số 
acid K, càng nhô thì trong biều thức K, tử sổ càng nhỏ và mẫu số càng lớn, cho 
thấy khả năng phân li ra ion H* càng kém. 

7. Tiến hành Thí nghiệm 1 theo hướng dẫn. Nêu hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết 
phương trình hoá học của phản ứng. 

— Hiện tượng thí nghiệm: Nhỏ vài giọt dung dịch acetic acid lên giấy quỳ tím, 
quỳ tím chuyển màu hồng. Ống nghiệm (1) và (2) có khí thoát ra. 

— Giải thích: 

+ Acetic acid có tính chất acid nên làm quỳ tím hoá hồng. 

- Ở ống nghiệm (1), acetic acid phân ứng với magnesium tạo sản phẩm khí 

hydrogen thoát ra theo phương trình hoá học: 
2CH,COOH + Mg —> (CH.COO),Mg + H. 
+ Ở ống nghiệm (2), acetic acid phản ứng với sodium carbonate tạo sản phẩm 
khí carbon dioxide thoát ra theo phương trình hoá học: 


NET: 


2CH,COOH + Na,CO, ~> 2CH,COONa + CO, + H,O 
— Kết luận: Carboxylic acid là các acid yếu, phản ứng với kim loại hoạt động, 


oxide kim loại, base, muối. 


1. Hoàn thành các phương trình hoá học của các phản ứng sau: 
a) (CH,),CHCOOH + Ca —› 
b) HOOC-COOH + NaOH -> 
c)HCOOH + Na,CO, —› 
d) C,H,COOH+ CuO -> 
2. Trình bày cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: ethanol, 
acetaldehyde, acetic acid và acrylic acid. 
1. Phương trình hoá học của các phản ứng: 
a) 2(CH,),CHCOOH + Ca —› ((CH.),CHCOO),Ca + HT 
b) HOOC-COOH + 2NaOH—> NaOOC-COONa.+-2H:Ø 
c) 2HCOOH + Na,CO, ~» 2HCOONa + CO † + H,O 
d) 2C,H,COOH+ CuO -> (C.H,CØÔ),Cụ +H:Ø 
2. Trích mẫu thử, thực hiện nhận biết với các thuốc thử. Kết quả thu được ở 
bảng sau: 


Ò [srgij| Quỳ tím hoá đỏ. | Quỳ tím hoá đô 
uỳ tím 
l Nhóm mẫu 1 


Dung dịch AgNO, 
trong NH, dư 


Các phương trình hoá học của phản ứng: 
CH,=CH-COCH + Br, —› CH,Br-CHBr-COOH 
CH,CHO + 2[Ag(NH,),]OH —› CH,COONH, + 2AgỶ + 3NH, + H,O 


Sách giáo viên HOÁ HỌC 11 


ffÌvanpune) 


Hãy lựa chọn hoá chất hợp lí để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước 
nóng. Giải thích. 


Trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, thường có lớp chất cặn trắng của 
CaCO, hình thành từ nước cứng. Để xử lí làm sạch cặn trắng này, người ta thường 
dùng giấm hay nước chanh vắt có chứa các acid hữu cơ để hoà tan CaCO, nhưng 
không làm hư hại đến vật liệu đựng nước (do giấm ăn có tính acid yếu). 


2CH,COOH + CaCO, ~> (CH,COO),Ca + CO, + H,O 


2. Phản ứng ester hoá 


“> 


` Hoạt động 6: Thí nghiệm điêu chế ethyl acetate 


Nhiệm vụ: Từ việc thực hiện thí nghiệm nghiên cứu theo nhóm, GV hướng dẫn HS rút 
ra bản chất của phản ứng ester hoá. 

Tổ chức dạy học: GV tổ chức lớp thực hiện Thí nghiệm 2 theo nhóm, từ đó nêu tính 
chất đặc trưng của acid hữu cơ. GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ: trả lời nội dung 
thảo luận 8, 9, 10 và câu hôi luyện tập, trình bày kết quả theo yêu cầu của GV. 

8. Tiến hành Thí nghiệm 2 theo các bước. Quan sát, nêu hiện tượng. Dấu hiệu nào 
giúp nhận biết có sản phẩm mới được tạo thành? Giải thích. 


~ Hiện tượng thí nghiệm: Trong ống nghiệm điều chế có hơi thoát ra và ngưng 


tụ trong ống nghiệm thu. Sản phẩm tạo thành là chất lỏng sánh, không tan trong 
nước, nhẹ hơn nước và có mùi đặc trưng. 


~ Giải thích: Phân ứng giữa acetic acid và ethanol tạo ra ethyl acetate, đây là 


một ester. 
- Phương trình hoá học của phản ứng: 
O O 
II E Hb, 22) c1 X2. II + HO 
n ©GH=——— - : 
HC ŸÖ-H _ H/ HC“ ÀOCH, 


ethyl acetate 
~ Dấu hiệu nhận biết sản phẩm mới được tạo thành: Sản phẩm tạo thành là 
ester ethyl acetate, có tính chất không tan trong nước. Do đó, khi xuất hiện lớp 


chất lông không tan ở trên mặt nước là dấu hiệu nhận biết sản phẩm phản ứng. 


NEEE:- 


GV cần lưu ý các nhóm cẩn thận với dung dịch sulfuric acid đậm đặc, thực hiện theo 
đúng thao tác và luôn mang dụng cụ bảo hộ (kính bảo hộ, găng tay, ...) khi làm thí nghiệm. 
9. Nêu vai trò của dung dịch H,SO, đặc, đá bọt và dung dịch NaCl bão hoà. 
~ Dung dịch H,SO, đặc có vai trò làm xúc tác cho phản ứng, đồng thời đóng 
vai trò là chất hút nước làm cân bằng phản ứng chuyển dịch sang phải tạo ra ester, 
phản ứng xảy ra nhanh hơn, cho quá dư dung dịch H,SO, đặc sẽ làm nhanh quá 
trình oxi hoá hợp chất hữu cơ. 
~ Đá bọt giúp hỗn hợp phản ứng sôi đều, không bị sôi mạnh cục bộ. 
~ Dung dịch NaCl bão hoà giúp ethyl acetate tách lớp nổi lên trần tốt hơn. 


10, Nêu một số biện pháp để nâng cao hiệu suất của phản ứng. 


Mộệt số biện pháp cải thiện tốc độ phản ứng ester hoá: 

~ Tăng nồng độ các chất tham gia phản ứng bằng cách lấy dư các chất phản 
ứng (thường lấy dư acid vì dễ xửlísau phản ứng). 

~ Chưng cất, tách lấy sản phẩm trong quá trình thực hiện phản ứng. 


4£ LUYỆN TẬP ) 


Viết phản ứng tạo thành ester có công thức CH.COOCH, từ acid và alcohol tương ứng. 
Tìm hiểu ứng dụng của ester trên trong thực tiễn. 


~ Phương trình hoá học tạo thành ester: 


CH,-COOH + CH.OH =. CH.-COO-CH,+ H,O 
methyl acetate 


~ Ứng dụng của ester methyl acetate: Công dụng chính của methyl acetate là 
dùng làm dung môi hoà tan keo, sơn và tẩy sơn móng tay. 


GV hướng dẫn HS tút ra kết luận về tính chất hoá học của carboxylic acid như SGK. 


4. ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ CARBOXYLIC ACID THÔNG DỤNG 


Hoạt động 7: Tìm hiểu ứng dụng của một số carboxylic add | 


Nhiệm vụ: GV sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy định hướng cho HS nêu một số ứng dụng 
của carboxylic acid. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS thiết kế sơ đồ tư duy và trả lời nội dung thảo luận 11. 


ng 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


SƠ ĐỒ TƯ DUY 
Chủ đề chính: CARBOXYLIC ACID 
Các nhánh: Một số ứng dụng của carboxylic acid mà HS biết, kèm hình ảnh theo gợi ý sau: 


⁄€` Sảnxuấtxàphòng 
Tổng hợp hữu cơ @®— 
———® Miphẩm 
Công nghiệp dệt (®—- 
CARBOXYLIC ACID ———® mhựcphẩm 
Tổng hợp polymer @)——————— 


`¬———® Yhọc 
Phẩm nhuộm S 


`@ Bảo quản thực phẩm 


11. Quan sát Hình 19.5, nêu một số ứng dụng của carboxylic acid. 


Carboxylic acid có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Tiêu biểu có 
thể kể như sau: 

— Benzoic acid được sử dụng để chế tạo các chất bảo quản thực phẩm, dùng 
để chế tạo thuốc nhuộm. Bần cạnh đó còn ứng dụng vào trong y dược làm dược 
phẩm và các chất sát trùng, diệt khuần. Là acid thơm nên được ứng dụng vào sản 
xuất các chất thơm. 

~ Các acid béo như. pàltniitic acid (2H /cooH)/ Stearie acid (C,;H,.COOH),.... 
được dùng để điều chế xà phòng. 

— Các acid carboxylic khác: Chủ yếu được dùng làm xà phòng, ứng dụng trong 
phân tích hoá học vì tác dụng được với nhiều chất khác. Sử dụng phổ biến trong 
tổng hợp chất hữu cơ. 

— Kết luận: Carboxylic acid có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như thực 
phẩm, dược phẩm, mĩ phẩm, y tế, phẩm nhuộm,... 


Ngoài ra, GV có thể cho HS ứng dụng thực hiện làm sữa chua tại nhà. 

Khi làm sữa chua đơn giản tại nhà với nguyên liệu là sữa đặc, đường, nước và men cái, 
những lưu ý rất quan trọng là không cho men cái vào lúc hỗn hợp quá nóng, cần đậy kín 
nổi ủ và duy trì nhiệt độ trong quá trình ủ. 

Hỗn hợp quá nóng sẽ làm chết men, đậy kín duy trì nhiệt độ thuận lợi cho quá trình 
lên men. 


NEE-: 


Men hoạt động tốt nhất trong khoảng 32 °C - 48 °C, đậy kín tránh tạp khuẩn. Ngoài 
ra, cần làm sạch dụng cụ trước khi làm sữa chua. 


5, ĐIỀU CHẾ 


€ Hoạt động 8: Tìm hiểu phương pháp điều chế carboxylic acid | 


Nhiệm vụ: Từ việc tìm hiểu phương pháp điều chế carboxylic acid bằng phương 
pháp lên men giấm và từ alkane, GV hướng dẫn HS rút ra bản chất của phản ứng điều 
chế, những lưu ý và ứng dụng trong thực tiễn của phương pháp. 


Tổ chức dạy học: GV giới thiệu phương pháp sử dụng men giấm để điều chế acetic 
acid. HS thảo luận những lưu ý để phản ứng xảy ra và nêu các ứng dụng trong thực tiễn. 
Ngoài ra, GV giới thiệu thêm phương pháp sản xuất acetic acid và các acid khác trong 
công nghiệp từ alkane. GV yêu cầu HS trả lời nội dung thảo luận 12 và trình bày kết quả. 
Sau đó, GV hướng dẫn HS tìm hiểu để hoàn thành câu hỏi vận dụng. 

12. Phương pháp điều chế acetic acicl bằng cách lên men giấm cần lưu ý những điều 
kiện nào? Giải thích. Nêu ứng dụng trong thực tiễn của phương pháp trên. 

~ Phương trình hoá học của phản ứng: 
CH.OH+O;—””=”—> CHCOOH + HO 
~ Điều kiện của phương pháp: C.H.OH cần sử dụng ở nồng độ loãng vừa phải, 
quá trình lên men ở điều kiện nhiệt độ thường 20 °C = 30 °€ và cần để thoáng khí. 
Trong thực tiễn, phương pháp lên men giẩm thường được dùng để điều chế 
giấm ăn. 


ñ# 


GV hướng dẫn HS tút ra kết luận về phương pháp điều chế acetic acid theo SGK. 


Tìm hiểu phương pháp lên men giấm và thực hành làm giấm ăn từ các nguồn nguyên 
liệu có sẵn để sử dụng trong gia đình. 
GV hướng dẫn HS sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn để sử dụng trong gia 
đình, áp dụng phương pháp lên men giấm như: làm giấm gạo (giấm trắng), làm 
giấm táo, làm giấm bằng nước dừa, .. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 
1.CH,=CH, + H,O —#—› CH.CH.OH 
CH,COOH + CH,CH,OH —— CH,COOC,H, + H,O 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


2. ®) là HCOOH, (Y) là ((CH,),CHCOO),Mg, (Z) là H,. 
a)_ HCOOH + NaOH —› HCOONa + H,O 
b)_ 2(CH,),CHCOOH + 2Mg —> 2((CH,),CHCOO),Mg + H,† 

3. a) Đổ dùng có đốm gỉ, dùng giấm lau chùi, vết gỉ sẽ hết. Giãm là dung dịch acetic 
acid, có đầy đủ các tính chất của acid nên nó có thể tác dụng được với các oxide, ... do đó 
có thể tẩy được gỉ sét. 

b) Khi lên men rượu: Cần ủ kín do phản ứng lên men theo phương trình hoá học: 

C,H,,O, —??"“—¬› 2C.H.OH + 2CO, 

Nếu không ủ kín C,H.OH sẽ tác dụng với oxygen ngoài không khí tạo giấm. 

Khi lên men giẫm phải để thoáng do phản ứng cần cung cấp oxygen theo phương 
trình hoá học: 


C,H.OH+ O,—n#”.#==#— š CH.COOH + H,O 


4. Từ đề bài, ta có: 
6 
II 0,1 (mol). 


'"&ố 


THẾ 0,113 (mol). 


Tang E TC 
y2 n2¡> ,.„;ja => ethanol dư, tính theo acetic acid. 
C.H.OH+CH.COOH -—°Š”=<— CH.COOC,H, + H,O 
mol lí thuyết 0,1 = 01 
5,28 
,"...x 0,06 (mol). 
H= =°.x.100= Tnc x10 = 60%. 


gen, 


ÔN TẬP CHƯƠNG 6 


(1 tiết) 


MỤCTIÊU 


Ñ 

1. Năng lực chung 

— Tự chủ và tự học: Tích cực chủ động, tìm hiểu nhằm thực hiện các nhiệm vụ của bản 
thân trong bài ôn tập chương. 

~ Giao tiếp và hợp tác: Chù động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hệ 
thống hoá các nội dung kiến thức của chương. Phối hợp giải các bài tập ôn tập chương. 

— Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được sơ dỗ tư duy hợp lí và sáng tạo. 

2. Năng lực hoá học 

— Nhận thức hoá học: Hệ thống hoä được kiến thức về hợp chất carbonyl (aldehyde và 
ketone) và carboxylic acid bao gồm trình bày được khái niệm, gọi được tên, nêu được đặc 
điểm cấu tạo, đặc điểm về tính chất vật lí của hợp chất carbonyl và carboxylic acid, tính 
chất hoá học cơ bàn của hợp chất carbonyl và carboxylic acid, ứng dụng và phương pháp 
điều chế hợp chất carbonyl và carboxylic acicl. 


- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nêu được ứng dụng của một số hợp chất 
carbonyl, carboxylic acid thông dụng; Hiểu được tầm quan trọng của hợp chất carbonyl 
(aldehyde và ketone) và carboxylic acid trong việc giải thích một số ứng dụng trong đời 
sống hằng ngày của con người và thế giới tự nhiên; Giải được các bài tập ôn tập chương. 

3. Phẩm chất 

— Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân. 


—Trung thực, biết phân tích, tổng hợp, cô đọng kiến thức khi tự thiết lập sơ đồ tư duy 
tổng kết chương. 


Dựa vào mục tiêu của bài học và nội dung các hoạt động của SGK, GV lựa chọn phương 
pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp để tổ chức các hoạt động học tập một cách hiệu quả, tạo 
hứng thú cho HS trong quá trình tiếp nhận kiến thức, hình thành và phát triển năng lực phẩm 
chất liên quan đến bài học. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 
— Thuyết trình nêu vẫn đề kết hợp hôi đáp. 
— Dạy học theo nhóm, cặp đôi (dạy học hợp tác). 
- Phương pháp trực quan. 
~ Dạy học giải quyết vấn đề. 
— Kĩthuật sơ đổ tư duy. 
B. TỔ CHỨC DẠY HỌC 


Hoạt động: Hệ thống hoá kiến thức 


Nhiệm vụ: GV sử dụng kĩ thuật sơ đổ tư duy định hướng cho HS hệ thống hoá được 
kiến thức về hợp chất carbonyl và carboxylic acid. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS thiết kế sơ đổ tư duy để tổng kết những kiến 
thức cơ bản của chương. Sử dụng giấy A0 hay sử dụng phần mềm để làm sơ đồ tư duy hệ 
thống hoá kiến thức theo mẫu gợi ý. 

SƠ Đồ TƯ DUY 1 (NHÓM LẺ) 

~ Chủ đề chính: HỢP CHẤT CARBONYL 

— Các nhánh lớn: khái niệm, đặc điểm liên kết; lanh pháp; tính chất vật lí; tính chất hoá 
học; ứng dụng; điều chế. 


Aldehyde: R-CHO. 
| 
“QMgNicN TP keonen có-m 
Tên theo danh pháp thay thể 
[ —=- 78) ĐÁNHPHAP (—-—~- ˆ® Tàn thông thường 


Tồn tại 3 thế 
=... 


———® TNHŒHẤTVMU Ê Nhiệt đồ sốithấp hơn so vớialcohol 


HỢP CHẤT CARBONYL _Phần ứng khử 
`. ¡ Nhiệt độ sôi thấp hơn so với alcohol 
am V=E”— ———— TÍNHCHẤTHOÁHỌC s 
Phần ứng cộng 


Phần ứng tạo iodoform 


Công nghệ dệt, nhựa, chất dẻo, xây dựng 


®) ỨNGDỤNG ©Ẳ Tống hợp hữu cơ 


Dung môi, phẩm nhuộm 


Acetaldehyde từ ethene 


ĐIỂU CHẾ hư Âcetone từ cumene. 


SƠ ĐỒ TƯ DUY 2 (NHÓM CHẴN) 
~ Chủ đề chính: CARBOXYLIC ACID 
~ Các nhánh lớn: khái niệm - cẫu trúc - danh pháp; tính chất vật lí, tính chất hoá học; 


ứng dụng; điều chế. Carboxylic acid: chứa nhóm ~COOH 


° xà, 


KHÁI NIỆM 


Tên theo danh pháp thay thế 


DANHPHÁP _ —~Ê Ten thông thường xuất pháttheo nguồn gốc 
Liên kết hydrogen 


© TÍNH CHẤT VẬT LÍ ®mụ, tan và nhiệt độ sôi cao. 
nh ..- Carboxylic acid thể hiện acid yếu 
-© „TÍNH CHẤT HOÁ HỌC Phần ứng ester hoá 
Tổng hợp hữu cơ 
Công nghiệp dệt, nhuộm 
F{ @)_UNG DỤNG “Ÿ' Công nghiệp mĩ phẩm 
__ Yhoc và công nghiệp dược phẩm 
"Phương pháp lên men. giấm 
——\ ĐIỂU CHẾ 


Hoạt động 2: Bài tập củng cố và hướng dẫn giải bài tập 


Nhiệm vụ: GV định hướng cho HS giải một số bài tập phát triển năng lực hoá học cho 
cả chương. 


Tổ chức dạy học: GV hướng dẫn HS tìm hiểu và giải một số bài tập có tính chất ôn 
tập chương. 


Một số bài tập gợi ý: 

1. Công thức cấu tạo của propanoic acid (propionic acid) là 

A. CH,-COOH. B. CH,CH(CH,)-COOH. 
C.CH.~CH,~COOH. D.CH,~CH,~CH,-COOH. 


Sách giáo viên HOẤ HỌC 11 


2. Tên gọi của CH.~CH(C,H.)~-CH ~CHO là 
A. 2-ethyl butanal. B. 3-methyl pentanal. 
C. 3-methyl butanal. D. 3-ethyl butanal. 


3. Khi nhô từ từ dung dịch CH.COOH đến dư vào ống nghiệm có chứa dung dịch 
NaOH và phenolphthalein, rối lắc đều, hiện tượng quan sát được là dung dịch trong 
ống nghiệm 


A. không thay đổi màu sắc. 

B. từ không màu chuyển thành màu hồng. 

C. từ màu hồng chuyển thành không màu. 

D. từ màu hồng chuyển thành màu xanh. 

4. Cho các chất sau: (1) C,H,, (2) C,H,OH, (3) CH,CHO, (4) CH,COOH. Thứ tự các chất 
theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là 

A. 0), 2), 3), 4). B. (4), (3), (2), (1). 

€. (1), (2), (4), @). D. (), ê), (2), (4). 


5, Cho dãy các chất: HCHO, CH.COOH, CH,CHO, HCOOH, C.H.OH. Số chất trong dãy 
có thể tham gia phân ứng tráng bạc là 


A.3. B:6: €.4. B;S; 


6. Cho các chất sau: (X) CH.-CH.-CHO; (Y) CH=CH-CHO; (Z) (CH,),CH-CHO; (T) 
CH,=CH-CH,~OH. Các chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư khí hydrogen có chất xúc 
tác Ni, đun nóng, tạo ra cùng một sản phẩm là 


A. %), (Y), (2). B. %), (Y), (T). 

€. (Y), (2), ). D. %, (2, Œ). 

7. Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá, ...) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn? 
A. Dùng formon, nước đá. 

B. Dùng nước đá và nước đá khô. 

C. Dùng nước đá khô và formon. 

D. Dùng phân đạm, nước đá. 


8. Có 3 dung dịch: CH,CHO, CH.COOH, HCOOH đựng trong 3 lọ mất nhãn. Hoá chất 
có thể dùng để phân biệt ba dung dịch trên là 


Â. quỳ tím, CuO. B. quỳ tím, Na. 
€. quỳ tím, dung dịch AgNO, trong NH. dư. D. dung dịch AgNO, trong NH, dư, CuO. 


BE: 


9. Oxi hoá alcohol đơn chức (X) bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ 
duy nhất là ketone (Y) (tỉ khối hơi của (Y) so với khí hydrogen bằng 29). Công thức cấu 
tạo của (X) là 

A.CH,~CH(OH)-CH.. B. CH,~CH(OH)-CH,~CH.. 

C.CH.~CO-CH.. D. CH,~CH,~CH,~OH. 


10. Cho 1,97 gam dung dịch formalin tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO, trong 
NH„ thu được 10,8 gam Ag. Nổng độ % của formic aldehyde trong formalin là 


A. 49%. B. 40%. C. 50%, D. 38,07%. 


11. Cho hỗn hợp (X) gồm 0,1 mol propenal và khí hydrogen qua ống sứ nung nóng có 
chứa Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp (Y) gồm propanal, propan-1-ol, propenal và 0,15 
mol khí hydrogen. 


a) Viết các phân ứng hoá học xảy ra. 


b) Tính số mol khí hydrogen trong hỗn hợp (X) ban đầu, biết tì khối hơi của hỗn hợp 
(Y) so với CH, bằng 1,55. 


12. Cho 50 gam dung dịch acetaldehycle tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO, 
trong NH., thu được 21,6 gam Ag. Tính nồng ciộ % của acetaldehyde trong dung dịch đã 
sử dụng. 

13. Bạn Nam luôn chăm sóc răng miệng cẩn thận. Vì sợ bị sâu răng nên sau khi ăn 
cơm, ăn trái cây hay uống nước hoa quả, Nam liền đánh răng ngay. Một hôm, đọc báo 
thấy Giáo sư tiến sĩ Laurence Walsh ở trường Đại học Queensland, Úc cho rằng để thay 
thế các loại bánh kẹo ngọt, nhiều người đã chuyển hướng sang chọn nước hoa quả thay 
cho nước ngọt. Tuy nhiên, nếu đánh răng ngay sau khi sử dụng nước trái cây thì sẽ gây hại 
cho răng. Làm sao để ăn trái cây và uống các loại nước trái cây hằng ngày mà ít gây tác hại 
nhất cho răng? Em hãy đã lời giúp bạn Nam những vấn đề đặt ra ở trên. 

14. Methyl salicylate (methyl 2-hydroxybenzoate) có công thức phân tửC,H,O,, được 
tổng hợp từ salicylic acid và methanol khan với xúc tác là dung dịch sulfuric acid đặc, đun 
cách thuỷ nhẹ. Methyl salicylate là sản phẩm tự nhiên của rất nhiều loại cây, đặc biệt là từ 
cây lộc đề, được dùng làm thuốc giảm đau, chống viêm. 

IS 


H 
ACông thức cấu tạo salicylic acid 


a) Viết phương trình hoá học tổng hợp methyl salicylate. 


Sách giáo viên HOÃ HỌC 11 


b) Biết hiệu suất phản ứng đạt 80% sau thời gian 8 giờ. Tính khối lượng methyl 
salicylate thu được khi cho 34,5 gam salicylic acid tác dụng với 100 mL methanol. 


Hướng dẫn giải 

1. Đáp án C. 

2. Đáp án B. 

3. Đáp án C. 

4. Đắp án D. 

5, Đáp án A. 

6. Đáp án B. 

7, Đáp án B. 

8. Đáp án C. 

9. Đáp án A. 

10. Đáp án D. 

T1. a) Phương trình hoá học: _CH =CHCHO + H, — CH,CH,CHO 

CH,=CHCHO + 2H, —*t? CH,CH,CH,OH 

Hỗn hợp (Y)thu được gốm propanal, propan-1-ol, propenal và hydrogen. 


b) Ta có: n n +n +n =0,1 (mol). 


propenal 09 _— ” propanal propan-]-ol propenal (dư) 


nz„¿ = 0,1 + 0,15 =0,25 (mol). 


m,„„,„„ = 1,55x16x0,25 = 6,2 (9). 


m =6,2 -0,1x56 =0,6 (g) => n, =0,3 (mol). 


hydrogen hydrogen 


12. Ta có phương trình hoá học: 

CH,CHO + 2[Ag(NH,).]OH —T—› CH,COONH, + 2AgỶ + 3NH, +H,O 
Từ đề bài, ta có: 

n,,=m: M=21,6: 108 = 0,2 (mol) 


Ái 
Theo phương trình hoá học: " =x nụ. => 0,2 =0,1 (mol). 


Vậy C%„„„„„ =8,8%. 
13. Răng được bảo vệ bởi lớp men cứng, dày khoảng 2 mm. Lớp men này là hợp chất 


Ca (PO,),OH và được tạo thành từ cân bằng: 


3— 


5Ca?' + 3PO}- +OH- —— Ca.(PO,),OH 


Quá trình tạo lớp men này là sự bảo vệ tự nhiên của con người chống lại bệnh sâu 
răng. Chất chua (tức acid hữu cơ) trong trái cây như acetic acid, tartaric acid, citric acid, 
lactic acid, ... kết hợp với những thành phần trong kem đánh răng sẽ tấn công các kẽ 
răng và gây tổn thương cho lợi. Do đó, sau khi ăn xong phải đợi đến khi nước bọt trung 
hoà lượng acid trong trái cây, nhất là táo, cam, nho, chanh,... thì mới đánh răng (khoảng 
1 giờ sau khi ăn). 

Lượng acid trong miệng tăng làm cho pH giảm, như vậy phản ứng sau xảy ra: 

H*+OH-—>H,O 

Khi nồng độ OH- giảm, theo nguyên lí Le Chatelier, cân bằng chuyển dịch theo chiều 

nghịch và men răng bị mòn, tạo điều kiện cho sâu răng phát triển. 


14. a) Phương trình hoá học tổng hợp methyl salicylate. 


9 S) 
OH S CH 
+ CH.OH GA `. BÐ 
'OH OH 
b) Hiệu suất phản ứng đạt 80% sau thời gian 8 giờ. 
n =0,25 mol. 


lalieylcacid 


Methanol có D = 0,81 g/cm° nên dư: 


m =0,25 x 152=38 (gam). 


mmethyl salicylate 


"Nhà xuất bản Giáo đục Liệt Nazn xửt trân trọng cảm ơn. 
các tác giả có tác phâm, tư liệu được sử dụng, trích dân 
trong cuôn sách này. 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 


Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI 


Biên tập nội dung: PHẠM BẢO QUÝ - PHẠM CÔNG TRÌNH 

Thiết kế sách: LÂM NGUYÊN LAN TRÌNH 

Trình bày bìa: TÓNG THANH THẢO 

Sửa bản in: PHẠM BẢO QUÝ - PHẠM CÔNG TRÌNH 

Chế bản: CÔNG TY CÓ PHÀN DỊCH VỤ XUÁT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH 


Bản quyễn thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


Tắt cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển 
thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam. 


HOÁ HỌC 11 - SÁCH GIÁO VIÊN (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO) 


Mã số: G2HGYH001M23 
bản, (QĐÐ in số...) Khổ 19 x 26,5 cm. 


In 


Đơn vị in: 

Cơ sở in:. A 

Số ĐKXB: 10-2023/CXBIPH/72-2157/GD 

Số QĐXE: ngày.... tháng... năm 20... 


In xong và nộp lưu chiếu tháng.... năm 20... 
Mã số ISBN: 978-604-0-35274-3 


HUÃNCHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


BỘ SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 


1.T0ÁN 11- sáh giáo viên T3. VẬT LÍ 11- Sách giáo viên 
2, (HUYỂN ĐỀ HỌC TẬP TOÁN 1 - Sách giáo viên 14. ŒHUYỂN ĐỀ HỌC TẬP VẬT LÍ 11 - Sách giáo viên 
3, NGỮVĂN 11,TẬP MỘT - Sách giáo viên 16. H0Á HỌC 11- Sá giáo viên 
4..NGÍỮVĂN 11,TẬP HAI - Sách giáo viên 16. (HUYÊN ĐỀ HỌC TẬP H0Á HỌC 11 - Sách giáo viên 
5, (HUYỂN ĐỀ HỌC TẬP NGÍVĂN 11 - Sách giáo viên 17. SINH HỌC 11 - Sách giáo viên 
6.TIÍNGAN 18, CHUYỂN ĐỂ HỌC TẬP SINH HỌC 11 - Sách giáo viên 
Friends Global - leacherS Guide 19, ÂM NHẠC 1 - Sách giáo viên 
7.LIŒHSỬ 11- Sách giáo viên 20. (HUYÊN ĐỂ HỌC TẬP ÂM NHẠC 1] - Sách giáo viên 
8. (HUYỂN ĐỀ HỌC TẬP LỊ(H SỬ 11 Sách giáo viên 21. H0ẠI ĐÔNG TRẢI NGHIỆM, 
9, ĐỊA LÍ TÌ - Sách giáo viên HƯỚNG NGHIỆP 11 (1) - Sách giáo viên 
10. (HUYỂN ĐỀ HỌCTẬP ĐỊA LÍ 11 - Sách giáo viên 22.I0T-ĐÓNGTRÄI NGHIỆM, 
T1. GIÁ0 DỤC KINHTẾ VÀ PHÁP LUẬT 11 - Sách giáo viền HƯỚNG NGHIỆP 11 (2) - Sách giáo viên 
1. GIUYỀN ĐỀ H0CIẬP 23. 6lÁ0 DỤC 0UỐC PHÒNG VÀ AN NINH TI - 
GIÁ0 DỤCKINHTẾVÀ PHÁP LUẬI 1 - Sách giáo viên Sách giáo viên 


Các đơn vị đầu mối phát hành 

e MiềnBắc CTCP Đầu tưvà Phát triển Giáo dục Hà Nội 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc 

se Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát 
CTCP Sách và Thiết 

se MiềnNam: CTCP Đầutưvà Phá 
CTCP Sách và Thiết 
CTCP Sách và Thiết 


lển Giáo dục Đà Nẵng 
dục miền Trung 

n Giáo dục Phương Nam. 
¡ Giáo dục miền Nam 


¡ Giáo dục Cửu Long 


Sách điện tử: http://hanhtrangso.nxbgd.vn 


786040 JI[ 35274 


Kích hoạt để mở học liệu điện từ: Cào lớp nhũ trên tem 
đế nhận mã sổ. Truy cập http//hanhtrangzo.nbgdvn. + 
và nhập mã số tại biếu tương chỉa khoá, 


